ĐẠI HỌC QUOC TÉ HOÀNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVÃDA. 
INTERNATIONAL THERAVĀDA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 


PARÉETAPALI. 


(Phán tích tir ngir Pali) 


Soan dịch: Ty khưu Đức Hiền 


'NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO. 
PL2885-DL 2011 


*Sabbadānam Dhammadānam jināti” 
“Bo thi Pháp thāng moi thi” 


---& S o --- 


MÓN QUÀ PHÁP BÁO 
(Dhammapaņņākāra) 


Kinh Biču: 


*** Do nhờ Món Qua Pháp Bao này, xin cho được thành tựu 
phước thiện và trí tuệ y như ý nguyện! 


ĐẠI HOC QUOC TÉ HOĀNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVADA 
INTERNATIONAL THERAVĀDA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 


Hiệu Trưởng Tiến(Sĩ Sayadaw U Sīlānandābhivamsā 


= 


< + 


A 
es 


LINH HO TRI 


(Phan tích từ ngữ Pali) 


Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
P.L. 2555 - D.L. 2011 


Kính dâng Thây Tó, Cha Mẹ, 
Kính tri ân chw Phát tir gan xa. 


[ 


uh 
ui 
— 


2 M, 


+ 


ớ 


ambuddhassa 
“tg 


dinas 
"làn, lá 


Ü 


đúc W 
Dang 


là 


Kad 


Namo tasa Bhagavato Arahato S 
kā 


LOGO 
ĐẠI HỌC QUOC TÉ HOÀNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVĀDA 
- INTERNATIONAL THERAVĀDA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY - 


MUC LUC 


Chi Viet ab Sen eoe bete sia iv 
Lời Nói Đầu Của Soạn Giá... vii 


Tiểu Sử Của Có Hòa Thượng Sayadaw U Silanandabhivamsa.. xiii 
Lời Giới Thiệu Của Có Hiệu Trưởng Sayadaw 


U Silànanabhivamsa ..............................-- --- 2Q HH H* HH anana aane XV 
PHAN I (Khai Kinh: Mó đầu việc tụng kinh mỗi ngay)........ 1 
1. Namo Buddhaya — Kính Lễ Đức Phát ............................. ---- 3 
2. Tisaranagamana - Quy Y Tam Bào........................................ 3 
3. Buddhaguņā - Ân Đức Phát .......... sese 5 
4. Buddhavandanā - Dành Lễ Đức Phật ....................................- 8 
5. Dhammaguņā - An Đức Giáo Pháp ..............................-.-----5- 12 
6. Dhammavandanā - Dành Lễ Giáo Pháp .............................-- 14 
7. Sahghagunä - An Đức Tăng Chúng ..................................-.- 16 
8. Sanghavandanā - Dành Lễ Tăng Chúng ..........................---- 20 
PHĀN II (Chánh Kinh: Tung doc theo ngāy trong tuàn)....23 
- Chủ Nhật Parittaparikamma - Bố Cáo Kinh Hộ Tri............ 25 

& 1. Mangalasutta - Kinh Hanh Phúc................ 39 
- Tht Hai — 2. Ratanasutta - Kinh Chau Báu.......................... 61 
- Thú Ba 3. Mettasutta - Kinh Từ BlI................................. 95 
- Thú Tu 4. Khandhasutta - Kinh Khandha ..................... 113 

5. Morasutta - Kinh Con Công ....................... 123 

& 6. Vattasutta - Kinh Chim Cut ..................... 133 
- Tht Nam 7. Dhajaggasutta - Kinh Ngon Cờ....................... 141 
- Tht Sáu 8. Ātānātiyasutta - Kinh Atanatiya ................... 163 
- ThtrBāy 9. Angulimālasutta - Kinh Ngài Angulimala.. .201 

10. Bojjhangasutta - Kinh Ngon Cờ.................. 207 

& 11. Pubbaņhasutta - Kinh Budi Sáng............ 219 


PHĀN III (Hoàn Mãn: Kết thúc việc tụng kinh sau 


MOC yes ease 237 
1. Paccavekkhana - Bốn Su Quán Tưởng.......................----- --: 239 
2. Mettābhāvanā - Phát Triển Tâm Từ ................................... 249 
3. Kāyagatāsati - Niém D Barba aient ep en tc oe baies 257 
4. Maranassati - Niệm Sự Chēt ...... esses 259 
5. Patthanā - Ước Nguyện. ......................................-----5c<ccc se ca 261 
6. Lakkhanattayam - Tam Tướng .................................---- -- «+ «+ 267 
7. Buddhassa Bhagavato Ovāda - Giáo Huấn Của Đức Phāt..269 
8. Pattidāna - Hồi Hướng Phước Bau ..............................------- 271 
9. Ratanattayapūjā - Cung Duong Tam Bảo ........................... 212 
BANG TIENG ANH 
(English Section) 

The Biography of Sayadaw U Sīlānandābhivamsa ........... 281 
Acknowledgement........................ essere 283 
Introduction Pb 285 
PART I (Opening Chanting Ceremony ).............................. 295 
1. Namo Buddhaya (Homage To The Buddha)....................... 297 
2. Taking Three Refuge (Tisaranagamana)............................. 297 
3. Nine Supreme Virtues of the Buddha (Buddhaguna).......... 297 
4. Paying Homage to the Buddhas (Buddhavandana) ............. 298 
5. Six Supreme Virtues of the Dhamma (Dhammaguna)........ 299 
6. Paying Homage to the Dhamma (Dhammavandanā) ......... 299 
7. Nine Supreme Virtues of the Sangha (Sanghaguņā) .......... 300 
8. Paying Homage to the Sangha (Sanghavandanā) ............... 301 
PART II (Main Daily Suttas)................................................ 303 
- Sunday: Preliminary (Parittaparikamma) .................. 305 

& T. Mangālastūttā ...................................... 307 


ii 


- Monday: 2. Ratanasutta ............................................... 309 


- Tuesday: Si Mettasuttg a kd ais kā 313 
- Wednesday: 4. Khandhasutta ........................................... 315 
5. Merasutfáau h as Su AKAS 317 
& 6. Va{[aSUffa............................. cà. 319 
- Thursday: 7. Dhajaggasutta .......................................... 321 
- Friday: 8. Atanatiyasutta tua esce ria ds 325 
- Saturday: 9. Añgulimalasutta ...................................... 331 
10. Bojjhangasutta ...................................... 333 
& 11. Pubbanhasutta ................................... 335 
PART III (Closing Chanting Ceremony) ............................ 339 
1. Four Kinds of Contemplation (Paccavekkhana) ................. 341 
2. Meditation on the Loving-Kindness (Mettābhāvanā) ......... 342 
3. Contemplation of the Body (Kāyagatāsati) ........................ 343 
4. Recollection on Death (Maraņassati) ................................. 344 
5. Aspiration (Patthana) eet ete brace ttes 344 
6. Threefold Characteristics of Body-and-Mind 
(Lakkhanattayam) esset osse ada ās dica e vưết 345 
7. Admonition of the Buddha (Buddhassa Bhagavato Ovada) ...345 
8. Sharing of Merits (Pattidāna) ............................................. 345 
9. Dedication to the Triple Gem (Ratanattayapūjā) ................ 346 
Thu Muc Từ Pali.................................... ei 347 
Sách Tham Khào ..................... gadaas be ad acus 373 
Phuong Danh Thí Ch 2 c6 1462001116546 retia es 375 
Dia Chi Phân Phôi ........................................ eer RP dens 383 
--- eB oG--- 


iii 


CHŪ VIĒT TĀT 


1 = ngôi thứ nhất (con, tôi) 
2 = ngôi thu hai (anh, ban) 
3 = ngôi thứ ba (vi ấy, anh dy) 
3t = ba tánh (nam, nữ và trung tánh) 
A. = Anguttaranikāya 
A.P = Aggamahapandita 
bacl = bac nhat 
bbt = bāt bičn tūr 
bat = bāt guy tāc 
chū = thé chú dóng 
cn-dt = chức năng động từ 
cn-trt = chúc ning trang tu 
đại = đại từ 
đại = đại từ nhân xưng | 
dai-ch = đại từ chi dinh (có thé là) 
dai-nghi = đại từ nghỉ vấn (ci, koci, keci) 
dai-gh = đại từ quan hệ 
đdt = động danh từ 
dt = danh từ 
dt = động từ 
đtbb = động từ bát bién (-tvā, -tvāna = sau khi đã) 
dttl thụ, khn = động tính từ thụ động tương lai, 
chi khả năng ` 
gd = già dinh (có thé) 
htpt = hiện tai phân từ (-anta, -mana = dang là) 
HT = Hoa Thuong 
kh-n = khả năng cách (-eyya / -tabba = nên được) 
mlc = mệnh lệnh cách (Ciu, -nfu, ... = hãy, mong) 
mt = mạo từ 


mt-hc = mao tü hó cách 


mt-nghv = mạo từ nghi van 


mt-phū = mạo từ phủ định 

mt-ss = mao từ chi sự so sánh 

nam = nam tanh | 

ng-m = động từ nguyên màu (-tum = dē) 

nht = nhóm tü 

ndi-dt = nội động từ (attanopada) 

phủ = từ phủ định (không) 

pt-vl-bi  = phân từ vi lai bị động 

qkpt = quá khứ phân từ (-ita /- na /- tta /-ttha = 
dā duoc) 

sd = só don, só it 

skh = thé sai khiến (-e, / -aya /-āpe / -āpaya = 
bao ai lam) 

só = số đêm 

SS = so sánh 

td = tiču dë 

tdn = tičp dāu ngū 

tha-dt = tha động từ (hành động khách quan) 

trt = trang tü 

tt = tính tü 

tu-dt = tự động từ (hanh động chủ quan) 

tvn = tiếp vĩ ngữ 

vh. = văn học (nghĩa chính xác theo từ vựng). 


Tám Biến Cách (Vibhatti): 


cc = chú cách (pathamāvibhatti = cách thứ nhất) 
dc = đối cách (dutiyāvibhatti = cách thứ hai) 
sdc = sử dung cách (tatiyāvibhatti = cách thứ ba) 
sde (cc) = sử dụng cách (làm chủ ngữ) /-ena/ 

cđc = chỉ định cách (catutthīvibhatti = 


cách thứ tu) 


XXC = xuất xứ cách (paficamivibhatti = 
cách thu nām) 


stc = sở thuộc cách (chatthīvibhatti = 
cách thu sdu) 
dsc = dinh só cách (sattamīvibhatti = 
cách thứ bay) 
hc = hô cách (atthamīvibhatti = cách thứ tám) 


Cāc Nhóm Tü (Samasa): 


tapS = tappurisa samasa (nhóm từ chỉ sự lệ thuộc 
có xác định) đối cách... chủ cách 

kamS = kammadhāraya samāsa (nhóm từ chỉ tính 
từ) (chủ cách... chủ cách) 

abhaS = abhayībhāva samāsa (nhóm từ chỉ trạng 
từ) (abhi, sam, vi, pa + ... danh tu) 

baS = bahubbīhi (nhóm từ chỉ quan hệ đại từ) 
(danh từ + danh từ + ya, ta, v.v...). 

dvanS = dvanda samāsa (nhóm từ chỉ liên từ hay 
phức hợp) ca... ca (vả... va) 

diS = digu samasa (nhóm từ chỉ số đếm) 
tisaraņa (tam quy) 

Ký hiệu: 

Y = góc dóng tü. 


vi 


LỜI NÓI DAU CỦA SOẠN GIÁ 


Năm 2000 là năm Tập Kinh Hộ Trì (Paritta Pāļi hay 
Parittapāļi) của Ngài Cố Hòa Thượng Sayadaw U 
Sīlānadābhivamsa, Aggamahapandita đã biên dich và in án tại 
Đại Học Quốc Tế Hoang Pháp Phat Giáo Thervāda (International 
Theravada Buddhist Missionary University) ở Yangon, 
Myanmar. Ngài là vi hiệu trưởng cua trường từ khi mới thành lập 
năm 1998 cho đến 2005. Ngài đã viên tịch vào năm 2005. Đây là 
một tài liệu rất bó ích và thiết thực cho sinh viên người Myanmar 
(Miễn Điện) cũng như Tăng sinh các nước khác dé nghiên cứu và 
tụng đọc mỗi ngày. Những năm từ 2002 đến năm 2005, chúng tôi 
đã được làm quen với việc tung đọc vào mỗi buói chiều tại chánh 
điện của trường. 


Chúng tôi đã thêm phan I là phần lễ bái Tam Bảo đó là 
phần khai kinh mỗi ngày trong tuần. Phần này được chúng tôi 
tham khảo lại của Tỳ khưu Chánh Thân trong phần “Học Pāļi 
Qua Kinh Tụng” đã được đăng tải trên mạng của Tiến Sĩ Bình 
An Sơn'. Phan III cũng được dua vào tập kinh này nhu là phần 
kết của Kinh. Vì đây là tập Kinh khá phổ biến ở Myanmar nói 
riêng và những ai quan tâm truyền thống Myanmar nói chung, do 
vậy, trong quá trình biên soạn, chúng tôi thêm phần tiếng Anh 
phía sau dé cho những ai muốn tìm hiệu thêm. 


Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại Học Baranas 
Hindu (BHU - Banaras Hindu University) thành phố Vārāņasī, 
Ấn Độ. Chúng tôi lại có duyên gặp lại một vị Sư người Myanmar 
nghiên cứu dé tài về 11 bài Kinh Paritta theo truyền thống 


! http://www. budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm hay 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 


vil 


Myanmar. Chúng tôi cảm thấy hoan hy về công việc này. Với 
suy nghĩ đó, chúng tôi tiễn hành nghiên cứu bản văn Pali của 
những bài Kinh Paritta này. Tập Kinh này được phân chia theo 
bảy ngày trong tuần khá khoa học, không bị trùng lặp. Những bài 
Kinh được chia theo các ngày như sau: 


- Chủ Nhật Parittaparikamma & 


1. Mangalasutta 
- Thứ Hai 2. Ratanasutta 
- Thứ Ba 3. Mettāsutta 
- Thu Tu 4. Khandhasutta, 
5. Morasutta & 
6. Vattasutta 
- Thu Nam 7. Dhajaggasutta 
- Thứ Sáu 8. Ātānātiyasutta 
- Thtr Bāy 9. Angulimālasutta, 10. Bojjhangasutta & 
11. Pubbaņhasutta 


Chính điểm này làm tôi hoan hy khi việc tụng đọc sẽ không 
theo cảm hứng của những người xướng Kinh. Phải nói rằng các 
nước Phật giáo theo hệ Pāļi, họ có những bản kinh để tụng đọc 
đã có sự truyền thừa lâu đời; còn Việt Nam chúng ta có “truyền 
thra’ mà không có “truyền thong’ (mượn ý tưởng của một vi 
Tăng đương thời). Hơn nữa, mỗi khi chúng tôi có dip về dưới cội 
Bò Đề (Bodhi) ở Bodhagaya - An Độ, chúng tôi lại nghe văng 
văng những bài Kinh Pāļi được tụng đọc lên. Đó cũng là động 
lực không nhỏ để chúng tôi giới thiệu và biên soạn bản Kinh 
Paritta theo truyền thống Myanmar này. 


Mười một bài Kinh Hộ Trì này nếu được tụng đọc hay 


niệm tưởng một cach tinh cân trong bón oai nghi khi di, khi 
đứng, khi năm và khi ngôi thì sẽ có oai lực rât lớn. 


viii 


Mỗi bài Kinh Paritta nếu được tung đọc hay niệm tưởng trong 
moi oai nghi đi, đứng, nam và ngôi thì sẽ đưa lại oai lực rat lớn. 


Tập Kinh Hộ Trì (Parittapāļi) này không chỉ được biên 
soạn lại theo lôi tụng kinh mà cũng được phân tích ngữ pháp rõ 
ràng giúp cho người học và tụng đọc dē hiču và tin tưởng hơn. 


Đây là công việc đóng góp vào việc nghiên cứu Pāļi cho 
nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và hệ phái Nguyên 
Thủy (Theravāda) nói riêng. Đây là tài liệu cho những ai muốn 
tìm hiểu và tụng đọc mỗi ngày dé được tránh xa những điều rủi 
ro, cho đặng thành tựu những hạnh phúc. 


Được sự giúp đỡ của vị một vị Sư Myanmar, bạn học ngày 
xưa ở Yangon, chúng tôi mới có được tập Kinh Paritta này. 
Chúng tôi đã tién hành phiên dich từ tiếng Pali và đối chiếu bảng 
tiếng Anh của Ngài Cố Hòa Thượng Hiệu Trưởng Sayadaw U 
Sīlānandābhivamsa, Aggamahāpaņdita. 


Về phần ngữ pháp, chúng con xin thành kính tri ân Tỳ 
khuu Ashin Dhammasīlābhivamsa, là vị Sư Myanmar dang 
nghiên cứu sinh (Ph.D) tại trường Đại Học Banaras Hindu 
(BHU). Gặp vi này là cơ hội dé chúng tôi được học hỏi và trau 
dồi thêm về ngữ pháp Pāļi. Sư Ashin Dhammasīlābhivamsa dā 
bỏ thời gian 3 tháng cùng chúng tôi để hoàn thiện phần phân tích 
và chiết tự Pāļi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, chúng con 
thành kính tri ân Sư Ashin Sumangala (Myanmar), là vi Sư vừa 
tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Banaras Hindu, người cung cấp 
cho chúng tôi nhiều tư liệu liên quan đến các bản Kinh Paritta. 
Phần công đức này chúng con xin ghi nhận và tri ân. 


Dé cho ban tháo được hoàn thiện hơn, Thầy Ngộ Đạo 
(Upāsakā Maggabujjhano) đã giúp đỡ chúng tôi trong việc xem 


gua và dinh chính lai nhūng dičm Pali cān thiét. Chúng tói xin 
chān thành ghi nhàn và tri án thiên tām cúa Thày. Bên cạnh đó, 
chúng tôi xin cảm ơn đến các Sư Cô của Chùa Kiều Dam Di (An 
P0) đã động viên và ủng hộ tinh thần chúng tôi trong quá trình 
biên soạn này. Cũng không quên cảm ơn Sư Cô Quang Châu dā 
bỏ ít thời gian xem qua phần tiếng Việt. 


Cuối cùng chúng con, chúng tôi thành kính tri ân Chư 
Tăng, Ni và Phật tử đã hün góp tịnh tài dé chi phí cho việc in an 
được thành tựu viên mãn. Do phần phước báu mà chúng con, 
chúng tôi đã tạo đây, xin chia đều cho tất cả. Với phước báu về 
trí tuệ, hãy là món duyên lành dé hỗ trợ trong tiến trình đi đến 
giải thoát, Niết Bàn. Mong cho tat cả thành tựu như ý nguyện. 


Trong khi trình bày và phân tích phần nội dung của tập 
Kinh Paritta này, chúng tôi không sao tránh khỏi những thiêu sót, 
kính mong các bậc trưởng lão, độc giả hiên trí chỉ giáo thêm. 


Mong cho người tụng Kinh Parittapāļi lẫn người nghe đều 
tránh khỏi được những điêu rủi ro, tai họa, và thành tựu những 
hạnh phúc! 


Đầu mùa hè, 

Tỳ Khưu Đức Hiền 

(Bhikkhu Mettāguņa) 
International House Complex, 
BHU, Vārāņasī, INDIA 


y MI S EN RIA 


N 
V 
Ë 


ITO vis 


CO HOA TH 


UĢNG SAYADAW 


U SĪLĀNANDĀBHIVAMSA 


xli 


TIỂU SỬ CUA CO HÒA THƯỢNG SAYADAW 
U SĪLĀNANDĀBHIVAMSA 


Ngài Sayadaw U Silanandabhivamsa đã được Ngai Hòa 
thượng Mahāsī Sayadaw, Myanmar, dē cử đê thực hiện sứ mệnh cao 
quý truyền bá giáo Pháp sang phuong Tây, hơn 30 năm trước đây. 


Ngày nay, Ngài Sayadaw là vị trụ tri của tu viện 
Dhammananda ở California và Trưởng Ban Tỉnh Thần của Hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravāda) của Mỹ, Trung Tâm 
Dhammachakka và Trung Tâm Thiền Viện Như Lai ở San Jose. 
Tại Myanmar, Ngài cũng lā một trong ba vị Trưởng Ban Tinh 
Thần của Trung tâm Thiền Mahāsī ở Yangon. 


Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành ở Mandalay 
vào ngày 16 tháng 12, năm 1927, Ngài Sayadaw đã nhận được sự 
giáo dục sớm tại một trường Truyền Giáo Cơ Đốc Hoa Kỳ 
(American Baptist Mission School) dành cho con trai. Ngài đã 
được thọ giới Sadi (Samanera) và bắt đầu một đời sống tu học ở 
tuổi 16, tho đại giới Tỳ khưu (Upasampada) bốn năm sau đó. 


Ngài Sayadaw đã lấy được hai văn bằng Dhammācariya và đã 
giảng dạy tại Đại học Athithokdayone Pāļi. Ngài là vị Ngoại Giám 
Khảo tại khoa Đông Phương Học (Department of Oriental Studies), 
Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học ở Mandalay, Myanmar. 


Ngài là vị Trưởng ban Biên soạn bộ Tự Điển Tam Tạng Pāļi 
— Miễn Điện (Tipitaka Pāļi - Myanmar Dictionary), là một trong 
những vị của Ban Hiệu Đính Kinh Tạng Pāļi và phụ khảo những bộ 
Chú Giải trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (Sixth 
Buddhist Council) được tô chức tại Kaba Aye Hlaing Gu (World 
Peace Cave) ở Rangoon (Yangon) từ năm 1954 đến 1956. 

Ngài Sayadaw là tác giả của 7 cuốn sách Phật giáo 
Myanmar và 3 cuốn sách tiếng Anh là: "7 Niệm Xứ - The Four 


xiii 


Foundations of Mindfulness”, "Tác ý - Giới thiệu về guy luật của 
Nghiệp - Volition - An Introduction to the Law of Kamma" và 
"Không có lõi bên trong - Giới thiệu vē Giáo lý vô ngã - No 
Inner Core - An Introduction to the Doctrine of Anatta". 

Đáng kính trọng thay là vi thầy giàu lòng từ bi cùng với trí 
tuệ thâm sâu, Ngài Sayadaw đã hướng dẫn hành thiền Vipassanā, 
VỊ Diệu Pháp (Abhidhamma) và các khía cạnh khác của Phật 
Giáo Theravāda bằng tiếng Anh, Myanmar, tiếng Pāļi và Sankrit. 
Ngài đã dẫn dắt nhiều khóa tu thiền ở Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và 
Châu Á. 

Năm 1993, Ngài Sayadaw đã được vinh dự trao danh hiệu 
Aggamahāpaņdita của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Myanmar. Gần 
đây, vào năm 1999, Ngài đã được dâng tặng danh hiệu 
Aggamahāsaddhamma Jotikadhaja cũng như việc bó nhiêm làm 
Hiệu trưởng mới của trường Đại Học Quốc Tế Truyền Bá Phật 
Giáo Nguyên Thủy (International Theravada Buddhist 
Missionary University) tại Yangon, Myanmar. 


Trong năm 2000, Ngài Sayadaw đã được trao tặng bằng 
Tiến Sĩ Văn Học (D. Litt. - Honoris Causa) vào ngày 26/10/2000 
của Đại Học Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) — Ngài Hòa thượng 
Thičn su U Sīlānanda dā an nhičn vičn tich vāo ngāy 13 thāng 8 
năm 2005, lúc 7 giờ 24 phút sáng (theo nguôn tin Pacific 
Daylight Time, USA) vì bệnh bướu não. Ngài hưởng thọ 78 tuổi 
(1927 — 2005)'. 


----&». Bin 


' Phần này được chúng tôi thêm vào dé cập nhật thông tin mới nhất. 


XIV 


LOI GIOI THIĒU CÚA CO HIĒU TRUONG 
SAYADAW U SĪLANANDĀBHIVAMSA 


*Ueganhatha, bhikkhave, | ataànatipam  rakkham. 
Pariyāpuņātha, bhikkhave, ātānātivam rakkham. Dhāretha, 
bhikkhave, atanatiyam rakkham. Atthasamhitā, bhikkhave, 
upāsikānam guttiya rakkhāya avihimsāya phāsuvihārāyā”ti. 
(Majjhimanikāya, Pāthikavaggapāļi, bài kinh só 9, trang 
Myanmar 173). 


“Này các Tỳ khưu, hãy hoc Hó Kinh Atanatiya! Hãy hoc 
thuộc lòng Hộ Kinh Ātānātiya! Hãy nắm giữ Hộ Kinh Atandtiya! 
Này các Tỳ khưu, liên quan đến lợi ích là Hộ Kinh Ātānātiya cho 
các vị Ty khưu, các Ty khưu ni, các cận sự nam và các cận sự nữ 
được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, được sống an vui”. 


Những lời này được đức Phật sách tán các hàng đệ tử hãy 
học Hộ Kinh Ātānātiya để được bảo vệ. Do vậy truyền thống 
tụng Kinh bắt đầu để được bảo vệ và mang lại kết quả tốt. Những 
bài kinh được tụng đọc gọi là Kinh Hộ Trì hay "Parittapāļi”; có 
nghĩa là “Kinh Paritta sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng 
nghe kinh này dé tránh xa những sự nguy hiểm, nạn đói khát, ... 
tất cả mọi điều rủi ro”. Xuyên qua thời gian, những bài kinh 
Paritta được thêm vào thành “Kinh Tụng”. Do đó chúng ta có thé 
tìm thấy trong Kinh Milindapañha và các bản chú giải 
(Atthakathā) của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có đề cập về 9 
bài Kinh như sau: Ratanasutta, Mettasutta, Khandhasutta, 
Morasutta, Dhajaggasutta, Ātānātiyasutta, Angulimālasutta, 
Bojjhangasutta vā Isigilisutta. 

O đây, tập kinh này được giới thiệu về 8 bài Kinh đầu tiên 
và ngoài ra được thêm vào những bài Kinh khác sau: 
Mangalasutta, Vattasutta và Pubbanhasutta. Do vậy, tập Kinh 


XV 


này được bao gồm 11 bài Kinh, vả lại ở mỗi bài Kinh đều có 
thêm phần giới thiệu. Đây là I1 bài Kinh được tụng đọc mỗi 
ngày trong các tu viện và ni viện hay ở nhà của người Phật tử 
theo các nước Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada). Bộ sưu tập 
này được biết đến ở Myanmar là *Pa-rit-ji” hay “Pa-ye-ji”, 
nghĩa tiếng Việt là “Đại Kinh Hộ Trì”, đây không phải là những 
bài Kinh dài, nhưng là những bai Kinh có oat lực lớn; nếu được 
tụng đọc và lắng nghe một cách đúng đắn thì sẽ tránh khỏi tất cả 
mọi nguy hiểm và mang lại kết quả tốt. 


VIỆC TỤNG ĐỌC VÀ LẮNG NGHE KINH: 

Kinh Hộ Trì (Parittapāļi) là Kinh bảo vệ và mang lại những 
kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là những bài Kinh này được tụng 
đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều kiện dé 
thành tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe nhằm mang lại những lợi 
ích của Kinh Paritta. Thật vậy, vē người tụng đọc cân phải đầy đủ 
ba điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba điều kiện sau: 


# Ba điều kiện cho người tụng đọc là: 

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài Kinh Hộ Trì 
(Parittapāļi) này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót. 

2. Ho phải hiểu được ý nghĩa của các bài Kinh Hộ Tri 
(Parittapāļi) khi được tụng lên. 

3. Họ phải tụng đọc với tat cả trái tim đầy hoan hy và với từ tâm. 


# Ba điều kiện cho người lắng nghe Kinh là: 
1. Là người không phạm một trong năm trọng tôi: 
- Giét mẹ (Mātughātaka); 
- Giết cha (Pitughātaka); 
- Giết bậc A-la-hán (Arahantaghātaka), 
- Làm chảy máu Phật (Lohituppādaka). 
- Và chia rẽ Tang chúng (Sanghabhedaka). 


XVI 


2. Là người không có “Tà Kiến - Micchāditthi" như việc không 
tin Nghiệp (Kamma) và Nghiệp quả (Kammavipāka). 

3. Là người lắng nghe những bài Kinh bằng sự tự tin ở kết quả từ 
việc nghe Kinh, thì sẽ tránh khỏi các sự nguy hiểm và mang 
lại kết quả tốt. (Khi họ nghe với niềm tin thì cũng đồng nghĩa 
với sự kính trọng và chú tâm là quan điểm của Ngài U 
Sīlānandābhivamsa được ám chỉ trong ý này). 


Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này 
mới thành tựu những lợi ích của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan 
trọng là khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người nên lắng 
nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hơn nữa, 
việc tụng Kinh Paritta được phát sanh 2 lợi ích. Những ai tụng 
đọc như những người cho một cái gì đó; và những người lắng 
nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được 
cho. Nếu họ không nhận lãnh những gì đã được cho thì họ không 
nhận được gi. Nói rõ hơn, néu người nào không lắng nghe việc 
tụng đọc, mặc cho những người khác tụng lên và người này làm 
các việc khác; thì họ chắc chắn không nhận những gì đã được 
cho, do vậy họ sẽ không thành tựu được từ những lợi ích của việc 
nghe kinh. 


VĒ KINH DIEN PALI: 

Ó dāy, khi trinh bày các vān bān Pali cūa Kinh Paritta, 
chúng tói dà khóng theo su guy uóc vë các tāp sách viét vë Pali 
nhu phương Tây hiệu đính. Tập Kinh Hộ Tri (Parittapali) này 
dành cho việc đọc và tụng đối với tất cả những ai quan tâm đến; 
và những người không quen thuộc với các quy ước đã đề cập ở 
trên sẽ cảm thấy khó khăn trong việc phát âm đúng như sau: etad 
avoca, mahgalam uttamam, sabbe 'p ime và đôi với bản khác thì 
những lời này được viết như sau: etadavoca, mangalamuttamam, 
sabbe pime, V.V... 


xvli 


CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

Ngoại trừ những giới thiệu của các câu kệ, những bài Kinh 
Hộ Trì (Parittapāļi) được tìm thấy trong Pitaka (tạng) như sau: 
(Tham khảo số trang của Hội Trùng Tuyên Tam Tạng Lân Thứ 
Sáu, ngoại trừ những Jātaka (Bồn sanh) được đặt số theo 


Jātaka). 


1. Parittaparikamma 
2. Mangalasutta 


3. Ratatasutta 
doan gidi thiêu 
hai câu kệ tiếp theo 
bản Kinh còn lại 


4. Mettāsutta 


5. Khandhasutta 


„Morasutta 

„Vattasutta 

. Dhajaggasutta 

. Atanatiyasutta, 
cau ké 104-109 


Oo OND 


=> sáng tac bởi các nhà biên soạn 
=> Khuddakapatha, 3-4; 
Suttanipāta, 308-9. 


=> Dhammapada Atthakathā, ii. 272 

=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 

=> Khuddakapatha, 4-7, 
Suttanipāta, 312-5. 

=> Khuddakapātha, 10-12. 
Suttanipāta, 300-1. 

=> Vinaya, iv. 245, 
Anguttaranikaya, i. 384, 
Jātaka só 203. 

=> Jātaka só 159. 

=> Cariyapitaka, 415. 

=> Samyuttanikaya, i. 220-2. 


=> Dīghanikāya, 11. 159. 


câu kệ 102,103, 110-130 => sáng tác bởi các nhà biên soạn 


câu kệ 131 
10. Angulimälasutta 
11. Bojjhangasutta 
bản Kinh gốc 
câu kệ ở đây 


=> Dhammapada, câu kệ 109. 
=> Majjhimanikāya, ii. 306. 


=> Samyuttanikaya, iii. 71, 72 73. 
=> sáng tác bởi các nhà biên soạn 


xvili 


12. Pubbaņhasutta, 


cāu kë 153 => Khuddakapātha, 5. 
Suttanipāta, 312. 
câu kệ 162-4 => Anguttaranikaya, i. 299. 
còn lại => sáng tác bởi các nhà biên soạn 
VIỆC DỊCH THUẬT: 


Bản dịch này không hàm chứa sự phiên dịch mang tính thơ 
văn bóng bây; đây là một bản dịch trung thành với bản Kinh càng 
chính xác càng tốt. Các bản chú giải và các bản dịch khác của 
Myanmar (Miễn Điện) đã giúp chúng tôi liên tục tham khảo trong 
quá trình phiên dịch và mọi nỗ lực đã được thực hiện dē mang lai 
một bān dịch phù hợp bằng lời giải thích cho một tác phẩm dé đời 
này. (Một số bản dịch tiếng Anh cũng được tham khảo). 


VIỆC SỬ DỤNG CỦA KINH PARITTA: 

Mac dù Kinh Paritta chỉ dành cho việc trì tụng nói chung, 
nhưng một số các bài Kinh Paritta vān duoc thuc hành trong 
cuóc sóng duoc tót dep. Chi có Kinh Chāu Báu (Ratanasutta), 
Kinh Con Cóng! (Morasutta), Kinh Chim Cūt (Vattasutta), Kinh 
Atanatiya!  (Ātānātiyasutta), Kinh Ngài ^ Angulimala 
(Angulimālasutta) và Kinh Buổi Sáng (Pubbanhasutta) chi dé 
cho việc trì tung. Những bài Kinh khác thì dành cho cả việc tri 
tụng và thực hành. Có những bài Kinh được sử dụng đặc biệt 
trong những trường hợp cụ thé, mặc dù nhìn chung đều có nghĩa 
là dé được hộ trì và tránh khỏi những sự nguy hiểm. Việc sử 
dụng cụ thể từng bài Kinh có thể được tìm thấy trong phần giói 
thiệu của các câu kệ trong từng bài kinh. Tất cả được liệt kê ngán 
gọn như sau: 


' Kinh Không Tước. 
2 Ngài HT Minh Châu âm là: A-sá-nang-chi. 


XIX 


9. 


. Mangalasutta 


. Ratanasutta 


. Mettasutta 


. Khandhasutta 
. Morasutta 


. Vattasutta 
. Dhajaggasutta 


. Ātanātiyasutta 


Angulimālasutta 


10. Bojjhangasutta 


11. Pubbaņhasutta 


RAI TÂM TỪ: 
Chưa bao giờ trước đây, nhu cầu về lòng từ được cảm nhận 
nhiều như ngày nay. Bạo lực đang lan tràn khắp thế giới. Nếu 
chúng ta không thể và không làm giảm được bạo lực, thì thế giới 
sẽ là một địa ngục trần gian cho tất cả nhân loại. Vì vậy, đó là 
điều bắt buộc ma chúng ta phải làm một điều gì đó, ít ra dé nhằm 
giảm đi bạo lực; cho dù chúng ta sẽ không thể xóa đi hết tất cả 
hận thù trên thế giới này. Việc thực hành lòng từ (Mettā) là sự 


=> dé được hạnh phúc (mangala) và sự 
thạnh lợi. 

=> dé được dirt khỏi các sự nguy hiểm do 
bệnh tật (roga), phi nhân (amanussa) 
và sự đói khát (dubbhikkha). 

=> cho việc rải tâm từ đến tất cả chúng 
sanh và các phi nhân không hiện hình 
đáng sợ. 

=> đề được bảo vệ khỏi các loài rắn và 
các sinh vật khác xâm hại. 

=> đề được bảo vệ chống lại những cạm 
bẫy, được an toān. 

=> dé được bảo vệ khỏi lửa thiêu đốt. 

=> dé được bảo vệ chống lại sự sợ hãi, 
khiếp đảm và kinh dị. 

=> dé được bảo vệ khỏi các phi nhân, 
được sức khỏe và hạnh phúc, 

=> dé cho những người mẹ sanh nở được 
dễ dàng, 

=> dé được bảo vệ và dứt khỏi đau ốm 
cùng bệnh tật, 

=> đề bảo vệ khỏi những điềm xấu, và đạt 
được những hạnh phúc v.v... 


XX 


may mắn dé giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu giải thoát; 
chúng ta có thé giúp suy giảm bao lực bằng việc thực hành lòng 
từ và mang lại những sự tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sanh. Phần 
“Tâm Từ” trong tập Kinh này là vì cho mục đích đó. 


CHIA PHƯỚC: 

Chia sẻ phước báu luôn là một việc làm hoan hỷ ngay khi 
chúng ta làm một công đức (Puñña) hay phước thiện (Kusala) 
nào đó. Những câu kệ chia sẻ phước báu được đề cập đến sau 
phần rải tâm từ. 

Khi Kinh Paritta được tụng đọc trong âm hưởng rập ràn, vả 
việc lắng nghe bằng tâm tín thành, thì những lợi ích trước mắt 
của họ là việc mang lại sự thanh thản, an tịnh, bình an và hoan 
hỷ. Nhiều thế hệ đã hoan hỷ về những lợi ích này, nhiều bài Kinh 
Paritta và Lòng Từ (Mettã) đã có từ lâu. Nhiều lợi ích sẽ được 
mang lại cho chúng ta khi tụng đọc, lắng nghe và thực hành Kinh 
Paritta một cách đúng đắn. Cầu mong cho tất cả chúng sanh được 
những lợi ích của Kinh Paritta và bài Kinh Tâm Từ (Mettāsutta) 
đã được chỉ dẫn ở đây. 


Trong phần kết luận, tôi xin cảm ơn nhà xuất bản Inward 
Path và những Phật tử người Malaysia cho việc xuất bản và cúng 
dường chi phí việc in ân và phát hành tập Kinh này, như là một 
món quà Pháp thí vi oi ích và phúc lợi của nhiều người”. Cầu 
mong cho các puñña (công đức) đã được thu hoạch xuyên qua 
công việc cao quý này mang lại cho họ được hạnh phúc. Mong 
cho puñña (công đức) này hãy là nên tảng vững chắc cho việc 
thành tựu giải thoát tất cả đau khó cuối cùng của họ. 


U Sīlānandābhivamsa, 


Aggamahapandita 
USA, 1998 


XXI 


Sace tumhākam, bhikkhave, araūūagatānam va 
rukkhamūlagatānam va sunnagdragatanam vā uppajjeyya 
bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, mameva tasmim 
samaye anussareyyātha: 

Ttipi so _Bhagavā Araham Sammasambuddho 


Vijjacaranasampanno Sugato Lokavidū Anuttaro 
purisadammasārathi Satthā devamanussanam Buddho 
Bhagavā ti. 


(Dhajaggasutta, verses 89-88 ) 


“Nay các Ty khưu, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, 
đã di đến gốc cây, hoặc đã di đến ngôi nhà trong, thoi sự sợ hai, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thể khởi lên, thì các 
người hãy niệm tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 

_ That vậy, bậc dáng kính trong ấy là: "A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Piču Ngu: Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn”. 

- Đức Phật - Kinh Ngọn Cò, kệ số 87-88 


xxii 


PHAN I 


(Khai Kinh) 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


1. NAMO BUDDHAYA! 
(KINH LE DUC PHAT) 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa. 
(Ba lan). 


Nghia Việt: . ° . 
Kính lê đên Ngài là đức Thé Tôn, bậc Ứng Cúng, đâng Chánh 
Đăng Chánh Giác. (Ba lần). 


Phân tích: 
- namo <bbt> = cung kính. 
- tassa (ta) <dai, cdc, sđ> = đến vi ay. 
- bhagavato (bhagavanta) <dt, nam, cdc, sd> = dén dūc Thé 
Ton. 
- arahato (arahanta) <dt, nam, cdc, sd> = đến bậc A-la-hán, bậc 
Ung Cūng. 
- sammāsambuddhassa (sammā + sam+ V buddh + ta) <dt, 
nam, cdc, sd» = đến dang Chanh Bién Tri, Chānh Dang Giác. 
- sammā <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chon chánh. 
- sam (sam) <tdn> = tu bān thân, cùng với, hoàn toàn. 
- buddhassa (buddha) <dt, nam, cđc, sd> = đến đức Phật, 
dén bàc dà duoc giác ngộ. 


2. TISARANAGAMANA 
(QUY Y TAM BẢO) 
Phân tích: 
- tisaraņagamaņa (tisaraņa + gamaņa) <tapS> = việc đi đến 
nương tựa nơi Tam Bảo 
- ti <số> = ba. 


Parittapāļi 


Phan I: Khai Kinh 


- saraņa <dt, trung> = nơi nương tựa. 
- gamana (V gam) <htpt> = việc đi đến. 


Buddham saranam gacchāmi. 
Dhammam saranam gacchāmi. 
Sangham saraņam gacchāmi. 


Dutiyampi Buddham saraņam gacchāmi 
Dutiyampi Dhammam saraņam gacchāmi 


Dutiyampi Sangham saraņam gacchāmi 


Tatiyampi Buddham saraņam gacchāmi. 


Tatiyampi Dhammam saraņam gacchāmi. 


Tatiyampi Sangham saraņam gacchāmi. 


Nghĩa Viêt: 

Con xin quy y Phật. 

(Con di đến nương nhờ đức Phật). 
Con xin quy y Pháp. 

(Con đi đến nương nhờ giáo Pháp). 
Con xin quy y Tăng. 

(Con di đến nương nhờ chw Tăng). 


Lần thứ nhì, con xin quy y Phật. 
Lần thứ nhì, con xin quy y Pháp. 
Lần thứ nhì, con xin quy y Tăng. 


Lần thứ ba, con xin quy y Phật. 
Lân thứ ba, con xin quy y Pháp. 
Lần thứ ba, con xin quy y Tăng. 


Tisaraņavandanā Lē Bdi Tam Bdo 


Phán Tích: 

$$ Buddham saranam gacchāmi = con xin quy y Phật. 

- Buddham (buddha) <dt, nam, dc, sd> = dūc Phāt, bāc Giác 
Ngộ. 

- saranam (sarana) <dt, trung, đc, sđ> = quy y, nơi nương tựa, 
nơi nương nhờ. 

- gacchāmi (N gam) <dt, ht, 1, sd> = con xin, con di dén. 

- dutiyampi = dutiyam + api = lān thú nhi. 

- tatiyampi = tatiyam + api = lần thứ ba. 


3. BUDDHAGUŅĀ 
(ÂN ĐỨC PHẬT) 


Itipi so Bhagavā, 

Araham Sammāsambuddho 
Vijjācaraņasampanno 

Sugato Lokavidū 

Anuttaro purisadammasārathi 

Satthā devamanussānam Buddho Bhagavā. 


Nghĩa Việt: 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng āy lā: "A-la-hān, Chānh Pāng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


Phân Tích: 
- itipi (iti + api)! = iminā kãranena <bbt> = thật vay, như thé, 
bởi vì. 


"zt "oM 


! sara sandhi do sự gặp nhau của 2 nguyên ām "i" và "a 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


- iti <trt> = như vay: "...", dùng dé trích dẫn một lời nói. 
- api <lt> = cũng thé, cho dầu, ngay cả, chí đến. 
- so (ta) <đại, nam, cc, sd> = vi ay, người āy (chi cho dūc Phāt). 
- bhagavā (bhagavantu) <dt, nam, cc, sd> = đức Thế Tôn, đáng 
kính trọng, thánh thiện. 
- Araham (arahanta) <dt, nam, cc, sd> = người không còn ô 
nhiễm, bậc A-la-hán, bậc Ứng Cúng. 
- sammāsambuddho (sammā + sam+ buddho) <dt, nam, cc, 
sd> = dáng Chánh Biến Tri, Chánh Pāng Giác. 
- sammā <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chơn chánh. 
- sam (sam) <tdn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toān. 
- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sd> = bậc đã được giác 
ngộ, đức Phật. 
- Vijjācaraņasampanno (vijjãcarana + sampanno) <tapS, 
nam, cc, sd> = Minh Hạnh Túc. 
- Vijjācaraņa = vijjā + caraņa <dvanS, dt, trung> = Minh 
Hanh. 
- vijja (vijjã) <dt, nū> = Minh, kiến thức, trí tuệ. 
- carana (carana ) <dt, trung> = Hạnh, dao đức, tánh 
hạnh tốt. 
- sampanno (sampajjati = sam + V pad + a + ti) <qkpt thụ, 
nam, cc, sd> = thành tựu một cách trọn vẹn. 
- Sugato (su + gato) <tt, nam, cc, sd> = đã di dén mêt cách tron 
ven, đã (đạt đến) Niết Bàn, bậc Thiện Thệ. 
- su <tdn> = khéo, tốt, đẹp. 
- gato (gacchati = V gam + a + ti) <gkpt thu, nam, cc, sd> = 
dā ra di. 
- Lokavidū (loka + vidū) <tapS, dt, nam, cc, sd> = hiểu biết vē 
thé gian, Thé Gian Giải. 
- loka (loka) «dt, nam> = thé gian, cuộc đời. 
- vidū (vidū) <tt> = khôn ngoan, hiểu biết, thiện nghệ. 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


- Anuttaro = Purisadammasārathi (na + uttara + ya) <baS, 
tt', nam, cc, sd> = không gi hơn được, Vô Thượng Si. 
- an (na) <bbt> = không. 
- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 
- ud <tđn> = trên. 
- tara <tt> = lên trên. 

- Purisadammasārathi (purisadamma + sārathi) <tapS, nam, 
cc, sd> = người lái xe có khả năng điều khiển, huấn luyện kẻ 
khác, Điều Ngự Trượng Phu. 

- purisadamma = purisa + damma <kamS, dt, nam> = 
người đã được điều ngự. 
- purisa <dt, nam> = người nam, chúng sanh (nói chung). 
- damma = purisa [dammeti = dam + aya(e) + ti] <tt, 
qkpt> = đã được thuần hóa. 
- sārathi «dt, nam> = xa phu, người điều khiến xe. 

- Satthā (Satthu) <dt, nam, cc, sd> = vi thāy, bậc Đạo Sư. 

- devamanussānam (deva + manussāna) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = chu thičn và lodi ngudi. 

- deva <dt, nam> = vi trời, chư thiên. 
- manussanam (manussa) <dt, nam, stc, sn> = của loài 
ngudi. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sd> = bậc đã được giác ngộ, 
dūc Phāt. 

- Bhagavāti (bhagavā + iti) <dt, nam, cc, sd> = lā “đức Thé 
Tôn”, là “bậc đáng kính trọng”. 
- bhagavā (bhagavantu) <dt, nam, cc, sd> = đức Thế Tôn, 
đáng kính trọng, thánh thiện. 
- iti «trt» = như vay: "...", dùng dé trích dẫn một lời nói. 


! Có thé là danh từ, do vậy được xem như một đức tánh của đức Phật. 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


4. BUDDHAVANDANĀ 
(DÁNH LE ĐỨC PHẬT) 


- Buddhavandanā (Buddha + vandanā) <tapS, dt, nữ, cc, sd, 
tđ> = dānh lễ đức Phật. 
- vandanā <dt, nư> = sự đảnh lễ. 


Ye ca Buddhā atītā ca, 

ye ca Buddhā anāgatā, 
paccuppannā ca ye Buddha, 
aham vandāmi sabbadā. 


Nghia Việt: M 
Con luôn luôn dành lễ chư Phật thời quá khứ, chư Phật thời vi 
lai, và chư Phật thời hiện tại. 


Phân tích: 

$ Ye ca Buddha atita ca = chu Phật thói quá khứ. 

- ye = Buddhā (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vi nào, những 
người nào. 

- Buddhā (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật, chư Phật, 
những bậc giác ngộ. 

- atītā (ati + \ i + ita) <gkpt, cc, nam, sn> = thời qua khứ, thời 
diém da qua. 


# ye ca Buddha anāgatā = chu Phat thoi vi lai. 
- anāgatā (na + Agata) <kamS, gkpt thu, cc, nam, sn> = thời vi 
lai, thoi diém chua dēn. 


# paccuppannā ca ye Buddha = và chư Phật thoi hiện tai. 
- paccuppanna [pati + u + V pad + ta] <gkpt thy, cc, nam, sn> 
= thoi hién tai, thoi diém dang 1a. 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


$$ aham vandāmi sabbadā = con luôn luôn dành lễ. 

- aham (amha) <đại, cc, sđ> = con, tôi, ngôi thứ nhất. 

- vandami (N vand + a + mi) <dt, ht, 1, sd> = con xin dành lễ. 

- sabbadā (sabbadā) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng ngày. 


N'atthi me saranam aññam, 
buddho me saranam varam, 
etena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghĩa Viêt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nāo khác 
là nơi nương nhờ của con), đức Phật là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: 
$ N'atthi me saranam aññam = con không nương nhờ một nơi 
nào khác. 
- n’atthi (na + atthi) <dt, ht, 3, sd; bbt> = không có. 
- na <bbt> = không. 
- atthi (asti) <đt, bqt> = là, có. 
- me (amha) <đại, stc, sd> = của con, thuộc về con. 
- saranam (sarana) <dt, trung, cc, sd> = nơi nương nhờ, sự 
nương tựa, sự quy y. 
- aññam = saranam <tt, dt, trung, cc, sd> = cái khác. 


% Buddho me saranam varam = đức Phật là nơi nương nhờ cao 
quý của con. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- varam = saranam (vara) <tt, dt, trung, cc, sd> = quý báu. 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


$$ etena saccavajjena = do lời chân thật này, 
- etena (eta) <dai-ch, trung, sdc, sd> = với cái này, bāng viéc 
nay. 
- saccavajjena (sacca + vajjena) <tapS, trung, sdc, sd> = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 
- sacca <dt, trung> = sự thật. 
- vajja [vadati (V vad)] <đdt, trung» = sự nói lên. 


# hotu me jayamangalam = xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 
- hotu (hoti) <dt, mlc, 3, sd> = hãy là, hãy có, mong là, xin 
được. 
- jayamangalam (jaya + mangala) <kamS, trung, cc, sd» = sự 
thăng lợi và sự hạnh phúc. 
- jaya <dt, nam> = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự chế 
ngự. 
- mangalam (mangala) «dt, trung» = sự may mắn, thuận 
lợi, hạnh phúc. 


Uttamangena vande’ham, 
padapamsum var’uttamam, 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamatu tam mamam. 


Nghia Việt: 

Con xin dé dau dành lễ bụi bām cao quý và tối thượng ở hai bān 
chân (của đức Phật). Lỗi làm nao của con dā xúc phạm đến chu 
Phật, xin đức Phật hãy tha thứ việc ấy. 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


Phân tích: 


% Uttamangena vande°ham pādapamsum var’uttamam = con 
xin đê đầu dành lễ bụi bām cao quý và tối thượng ở hai bān 
chân (của đức Phật). 

- uttamangena (uttama + anga) <kamS, trung, sd> = với cái 
dau, [là bộ phận thân thé (anga) ở trên cùng]. 

- uttama <tt> = cao nhất, cao quý. 
- anga <dt, trung> = một bộ phận của cơ thé, chi phan. 
- vandeham (vande + aham) <nht> = con xin dành lễ, cúi đầu chào. 
- aham (amha) «dai, 1, cc, sd> = con, tôi. 
- vande (vandati) <dt, chu, ht, 1, sd> = con xin dành lễ. 
- padapamsum (pada + pamsu) <tapS, nam, dc, sd> = bui bam 
ó hai ban chan. 
- pada <dt, nam> = ban chan 
- pamsu <dt, nam> = bui bam, dat cat. 
- varuttamam (vara + uttama) <kamS, nam, dc, sd> = cao guy 
- vara <tt> = cao quý, tôi thượng. 
- uttama (ud + tama) <tt> = cao nhất, cao quy. 
- Buddhe (Buddha) <dt, nam, dc, sn> = dén chu Phat, dén 
các bậc giác ngộ. 


% Buddhe yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Phật, 
- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc, sd> = đến chư Phật, ở chư 
Phật. 
- yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm. 
- yo (ya) <đại, nam, cc, sd> = việc nào, điều gì. 
- khalito (khalati) <qkpt thụ, nam, cc, sd> = đã xúc phạm, 
bị làm rơi, làm hỏng. 
- doso (dosa) <dt, nam, cc, sđ> = lỗi lầm, điều xấu. 


% Buddho khamatu tam mamam = xin đức Phật hãy tha thứ 
việc ây. 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sd> = dūc Phāt, bāc giāc ngê. 

- khamatu (khamati) «dt, skh’, mlc, 3, sd> = xin hãy tha thứ, 
xin bó lỗi lầm. 

- tam (ta) <dai-ch, nam, đc, sd> = (lỗi lầm) ấy, điều ấy. 

- mamam (amha) <đại, đc, sd> = của con, thuộc về con. 


5. DHAMMAGUNA 
(AN DÚC PHĀP) 


- dhammaguņa (dhamma + guna) <nht, td> = ân đức của Pháp. 
- guna <dt, nam> = đức tānh, ân dūc, phâm hạnh. 


Svākkhāto Bhagavatā Dhammo, 
sanditthiko, akāliko, 
ehipassiko, opaneyyiko”, 


Nghĩa Viêt: 

Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn hiển 
nhiên, có kết quả ngay lập tức”, hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dẫn dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí có trí. 


' Thể sai khiến (skh), cũng có nghĩa “cầu xin, ước muốn”. 

: opanayiko 

* Một số ban dịch khác là: “không bị chỉ phối bởi thời gian” hay “vượt thời 
gian’. Theo chú giải của VI Diệu Pháp, tām dao sẽ cho quả ngay lập tức, 
không bị gián đoạn. Do vậy “akaliko” được dich theo nghĩa đó “cho ra kết 
quả ngay lập tức”. 


Tisaraņavandanā Lë Bdi Tam Bao 


Phân tích: 
# Svākkhāto Bhagavatā Dhammo = "Giáo Pháp được đức Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, 
- svākkhāto = Dhammo (su + akkhāto) <tt, dt, nam, cc, sd> = 
dā khéo duoc thuyčt giāng. 
- su <tdn> = khéo léo, tốt dep. 
- akkhāto = Dhammo (akkhāti = ā + V khyā + ta) <qkpt, 
tt, nam, cc, sd> = dā được thuyết giảng, đã được tuyên bó. 
- bhagavatā (bhagavantu) <dt, nam, sdc (cc), sd> = của đức 
Thč Tēn. 
- Dhammo (Dhamma) <dt, nam, cc, sd> = giāo Phāp. 


% sanditthiko, akāliko = hoàn toàn hiển nhiên, có kết quả ngay 
lập tức, 

- sanditthiko = Dhammo (sanditth + ika) <tt, dt, nam, cc, sd> = 
hoàn toàn hiển nhiên, được thấy rõ ràng, tự mình thấy biết. 

- san (sam = sam) <tdn> = hoàn toản, tự mình. 
- ditthiko (dittha + ika) <dt, nam> = rõ ràng, có thé thay 
được. 

- akāliko = Dhammo (a + kāla + iko) <tt, dt, nam, cc, sd> = cho 
ra kết quả ngay lập tức, (vh. vượt thời gian, không bị chi phối 
bởi thời gian). 

- a <phủ> = không. 
- kãla <dt, nam> = thời gian. 
- iko (ika) <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc vē. 


% ehipassiko, opaneyyiko = hāy dēn và hāy thāy, có khá nāng 
dẫn dāt về hướng (Niết Ban), 
- ehipassiko = Dhammo (ehipassa + ika) <tt, dt, nam, cc, sd> = 
hay dén va hay thāy. 
- ehi (eti) <dt, mlc, 2, sd> = hāy dén. 
- passa (passati) <dt, mlc, 2, sd> = hāy thāy. 
- ika <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 


13 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


- opaneyyiko = Dhammo (upaneyya + ikā) <tt, dt, nam, cc, sd> 
= dān dāt vē hướng (Ni iết Bàn). 
- upa <tdn> = đến gần. 
- neyyikā (nayati + ika) <dt, trung> = su dàn dāt. 


D 


nhàn bói các bậc trí tuệ. 
- paccattam (pati + atta) <trt> = mỗi một cá nhân, một cách 
riêng rē. 
- pati <tdn> = mỗi một. 
- atta <dt, nam> = cá nhân, cái ta, bản ngã. 
- veditabbo [vidati (N vid)+ tabba] <dt, dttl thu, khn, nam, cc, 
sd = nën duoc hiču bičt. 


[LAM] 


-vifihuhiti = viññnhi + iti 


- viññnhi (viññü) <dt, nam, sdc, sn> = bởi các bậc tri tuệ. 
- iti «trt» = dùng dé trích dẫn một lời nói, như vay: "..." 


6. DHAMMAVANDANA 
(DÁNH LE PHÁP) 


Ye ca Dhammā atītā ca, 
ye ca Dhamma anagata, 
paccuppannā ca ye Dhamma, 
aham vandami sabbada. 


Nghia Việt: _ 

Con luôn luôn dành lễ các giáo Pháp thời quá khứ, các giáo Pháp 
thời vi lai, và các giáo Pháp thời hiện tại. 

Phân tích: . 

(Xem gidi thích o phán Phát Bao). 


14 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


N'atthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam, 
etena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghia Việt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nāo khác 
là sự nương nhờ của con), Pháp Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: i 
(Xem giải thích ở phán Phật Bao). 


Uttamangena vande’ham, 
Dhammaíica tividham! varam, 
Dhamme yo khalito doso, 
Dhammo khamatu tam mamam. 


Nghia Việt: ` 

Con xin đê dau dành le đức Pháp cao quý va có ba loại”. Lỗi lầm 
nào của con đã xúc phạm đên các Pháp, xin đức Pháp hãy tha thứ 
việc ay. 


Phân tích: 

- Dhammañca (Dhammam + ca) 

- duvidham = Dhammam (du + vidha + ya) <baS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = có hai loại, có hai thứ. 


' Có những bản kinh khác: duvidham. 
2 Pháp học - pariyatti, Pháp hành - patipatti và Pháp thành - pativedha. 


15 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


- du (dve) <số>= hai. 
- vidham (vidha) <tt, dt, nam, sd> = loại, thứ. 
- varam = Dhammam (vara) <tt, nam, dc, sd>= cao guy. 


7. SANGHAGUŅĀ 
(ÂN ĐỨC TANG CHÚNG) 


- sanghaguna (sangha + guna) <nht, td, nam, sd> = phẩm hanh 
cūa Tāng chūng. I 
- guna <dt, nam> = phām chāt, dūc hanh. 


Supatipanno bhagavato sāvakasangho, 
ujupatipanno bhagavato sāvakasangho, 
fiaya'patipanno bhagavato sāvakasangho, 
samici’patipanno bhagavato sāvakasangho, 
yadidam cattāri purisayugāni attha purisapuggalā, 
esa bhagavato sāvakasangho 

ahuneyyo, pahuneyyo, dakkhineyyo, añjalikaranTyo, 
anuttaram puññakkhettam lokassa. 


Nghia Việt: 

"Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng 
đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có 
phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp 
hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn 
Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn 
đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ bái, là nơi dē gieo nhân phước báu của thế 
gian không gì hon duoc". 


Tisaraņavandanā Lē Bdi Tam Bdo 


Phân tích: 
% Supatipanno bhagavato sāvakasangho = "Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
- supatipanno = sāvakasangho (su + pati + y pad + ta) <tt, 
qkpt thu, nam, cc, sd> = dā khéo duoc huān luyện 
- su <tdn> = khéo léo, tốt, đẹp. 
- pafipanno (patipanna) <tt, qkpt thụ, nam, cc, sd> = đã 
được huấn luyện. 
- pafipanno (patipajjati = pati + V pad + a + ti) <tt, 
nam, cc, sd> = dā duoc huān luyện. 
- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, stc, sd> = của đức Thế 
Tôn. 
- sāvakasangho (sāvaka + sangha) <kamS, nam, cc, sd> = Tăng 
chúng lā đệ tử. 
- sāvaka (N su + aka) <dt, nam> = đệ tú, vh. người có su 
lāng nghe. 
- sangha <dt, nam> = Tāng chūng. 


% ujupatipanno bhagavato sāvakasangho = Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng dán. 
- ujupatipanno (uju + patipanna) <kamS, dt, nam, cc, sd> = đã 
duoc huān luyên ding din. 
- uju <tt> = dung din, ngay thing, chánh truc. 
- patipanna (patipajjati = pati + y pad + ta) <tt, nam, cc, 
sd> = dā duoc huān luyên. 


% fiaya'patipanno bhagavato sāvakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có phương pháp. 
- fiayapatipanno (fiaya + patipanna) <tapS, nam, cc, sd> = đã 
được huấn luyện có phương pháp. 
- ñãya <dt, nam> = phương pháp, Niết Ban. 


$$ samici'patipanno bhagavato sāvakasangho = Tang chúng đệ 
tử của đức Thê Tôn đã duoc huân luyện làm tròn nhiệm vu. 


17 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


- sāmīcipatipanno (sāmīci + patipanna) <tapS, dt, nam, cc, sd> 
= dā duoc huān luyên làm tron nhiêm vu. 
- sāmīci <dt, nü> = su tiên hành dung dàn. 


% yadidam cattāri purisayugāni attha purisapuggalā = diču 
trên có nghĩa là thế này: bón cặp hạng người (bốn đôi Dao 
Qua), tam hạng người tính đơn (bón Dao và bốn Qua lā tám). 

- yadidam (yam + idam) <dai-ch, trung, đc, sd> = điều trên 
(yad) có nghĩa là thế này (idam). 

- yam => yani = những cái nảy. 

- idam => imani <dai-ch, trung, đc, sd> = điều này có nghĩa 
thé này. 

- yāni imāni = những điều này. 

- cattāri = purisayugāni (catu) <tt, só, trung, cc, sn> = bón. 

- purisayugāņi (purisa + yugā) <kamS, trung, cc, sn> = (bón) 
cặp hang người. 

- purisa <dt, nam> = người nam, người (nói chung). 
- yugani (yuga) <dt, trung, cc, sn> = đôi, cặp, hai cái. 
- attha purisapuggalā (attha + purisapuggalā) <dt, nam, cc, 
sn, = tām hang ngudi tinh don. 
- attha = purisapuggalà <tt> = tám (số đếm). 
- purisapuggalā (purisa + puggala) <kamS, nam, cc, sn> = 
(tām) hang ngudi tinh don. 


# esa bhagavato sāvakasangho āhuņeyyo, pāhuņeyyo = Tāng 
chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, 

- esa = sāvakasangho (eso) <tt, đại-ch, nam, cc, sd> = nhóm 
người ấy, nhóm người đã nói ở trên. 

- āhuneyyo (āhuneyyo) <dttl thụ, khn, nam, cc, sd> = đáng được 
cung kính. 

- ä + huneyyo (ā + huti) <tt, nam, cc, sd> = đáng được cung 
kinh. 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


- pāhuneyyo (pahuna + eyyo) <dtt-thu, khn, nam, cc, sd> = 
dang duoc cing duong. 
- pa + huna + eyyo (pa + huti) <dt, nam, cc, sd> = dang 
duoc cūng duong. 


# dakkhiņeyyo, añjalikaranTyo = dáng được cúng dường, dang 
được lễ bái, 
- dakkhineyyo (dakkhina + eyya) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 
- añjalikaraniyo (añjali + karaņīya) <tapS, nam, cc, sd> = 
đáng được chap tay, đáng được lễ bái. 
- añjali <dt, nữ> = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý cung 
kính. 
- karaņīyo (N kar [karoti] + eyya) <dttl thu, khn, tt, nam, 
cc, sd> = dáng duoc làm. 


% anuttaram puūiiakkhettam lokassa = lā noi để gieo nhân 
phước báu của thế gian không gi hơn duoc. 
- anuttaram = puññakkhettam (na + uttara + ya) «tt, bas, 
trung, đc, sđ> = không gì hơn được, vô thượng. 
- an (na) <phủ> = không. 
- ud <tdn> = trên. 
- taram (tara) <tt> = vượt lên trên. 
- puññakkhettam (puñña + khetta) <tapS, trung, cc, sd> = nơi 
dé gieo nhân phước báu, phước điền. 
- puñña <dt, trung> = phước báu, điều thiện. 
- khettam (khetta) <dt, trung, cc, sd> = thửa ruộng. 
- lokassāti = lokassa + iti 
- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sd> = của thé gian. 
- iti <trt> = thường dùng dé trích dẫn một lời nói, như vay: 


" " 


Parittapāļi Phan I: Khai Kinh 


8. SANGHAVANDANĀ 
(DÁNH LĒ TĀNG CHÚNG) 


Ye ca sanghā atītā ca, 

ye ca sanghā anāgatā, 
paccuppannā ca ye sanghā, 
aham vandāmi sabbadā. 


Nghĩa Việt: 
Con luôn luôn dành lé chư Tăng thói quá khứ, chu Tang thời vi 
lai, và chư Tăng thời hiện tại. 


Phân tích: 
(Xem giải thích ở phán Phật Bảo). 


N'atthi me saranam aññam, 
sangho me saranam varam, 
etena saccavajjena, 

hotu me jayamangalam. 


Nghia Việt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nāo khác 
là sự nương nhờ của con), Tăng Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 


Phân tích: | 
(Xem giải thích ở phán Phật Bao). 


20 


Tisaraņavandanā Lê Bái Tam Bảo 


Uttamangena vande’ham, 
sanghañca duvidh’ottamam, 
sanghe yo khalito doso, 
sangho khamatu tam mamam. 


Nghia Viét: 

Con xin đê đầu đảnh lễ đức Tăng tối thượng gồm có hai hang 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ấy. 


Phân tích: 
(Xem thêm phân giải thích ở Phật Bảo) 
- sanghañca (sangham + ca) 
- duvidhottamam = sangham (duvidha + uttama) <sandhi, tt, 
nam, đc, sd> = hai hạng tối thượng. 
- du (dve) <số> = hai. 
- vidha <dt, nam> = loại, thứ. 
- uttamam = sangham (ud + tamam) <tt, ss, bacl> = trên 
hết, tối thượng. 


21 


22 


PHAN II 


(Chanh Kinh) 


24 


Chủ Nhật: Parittaparikamma & 1. Mangalasutta 


Chủ Nhật: (1.2) 


PARITTAPARIKAMMA 
(BÓ CÁO KINH HỘ TRÌ) 


- paritta <dt, trung> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 
- parikamma (parit kamma) «dt, trung, td> = công việc làm 
đầu tiên. 
- pari <tdn> = đầu tiên. 
- kamma (V kar) <dt, trung> = việc làm, hành động. 


1. Samantā cakkavāļesu, 
atrāgacchantu devatā, 
saddhammam Munirājassa, 
suņantu saggamokkhadam. 


Nghĩa Viét: 

Xin thỉnh chư thiên trong ta bà thế giới xung quanh hãy tụ hội 
đến đây. Xin các Ngài hãy lắng nghe Chánh Pháp của bậc Mâu 
Ni Vương, (là Chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 


Phân tích: 

# Samanta cakkavāļesu, atragacchantu devata = xin thỉnh 
chư thiên trong các thế giới xung quanh hãy tụ hội đến đây. 

- samantā <trt> = tất cả, mọi nơi. 

- cakkavāļesu (cakkavāļa) <dt, trung, dsc, sn> = trong các thé 
giới, ta bà thé giới. 

- atragacchantu (atra + āgacchantu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy dé 
(họ) đến đây. 


25 


Parittapāļi Phán II: Chú Nhģt: 1.2 


- atra <trt> = ở đây. 
- āgacchantu (āgacchati = ā + V gam + a) <dt, mlc, 3, sn> 
= hãy đề họ dén. 
- devatā (devatā) <dt, nū cc, sn> = chư thiên, các vl trời. 


# saddhammam Munirājassa, suņantu saggamokkhadam = 
xin các Ngài hãy lắng nghe chánh Pháp của bậc Mau Ni 
Vương, (là chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- saddhammam (su + dhamma) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp, Thiện Pháp. 

- munirājassa (muni + rājassa) <tapS, kamS, stc, sd> =bāc 
Mâu NI Vương. 

- muni <dt, nam> = bậc án sĩ, Mâu Ni. 
- rājassa (rāja) <dt, nam, stc, sd> = của nhà vua, Vương. 

- sunantu (su + V nã) <dt, mlc, 3, sn> = hãy dé họ lắng nghe. 

- saggamokkhadam (sagga + mokkha + dam) <tapS, đc, sd> = 
đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- sagga «dt, nam> = cõi trời. 
- mokkha <dt, nam> = su giāi thoát. 
- dam (dadāti) <ddt> = cho ra, bó thi. 


2. Dhammassavaņakālo ayam bhaddanta! (Ba lán). 


Nghia Việt: PERON 
Xin các người có đạo đức! Đây là thời khác dē lăng nghe giáo 
Pháp. (Ba lán) 


Phân tích: 
- dhammassavaņakālo (dhamma + (s) + savana + kalo) <tapS, 
ce, sd) = thời gian lắng nghe Pháp. 
- savana (suņāti) <dt, nữ> = việc lắng nghe. 
- kālo (kāla) <dt, nam> = thời gian, thời khắc. 


26 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


- ayam (ya) <dai-gh, cc, sd> = cái này, điều này. 
- bhaddantā (bhaddanta) <dt, nam, hc, sn> = xin các người có 
dao đức! này những bậc dáng kính, này các bậc hiên trí. 


3. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (Ba 
lan). 


Nghia Viêt: | | | 
Kính lê đên Ngài, đức Thê Tôn, bậc Ứng Cúng, đâng Chánh 
Đăng Chánh Giác. (Ba lan) 


4. Ye santā santacittā, tisaraņasaraņā, 
ettha lokantare va, 
bhummābhummā ca devā, 
guņaguņagahaņabyāvatā sabbakālam, 
ete āyantu deva, varakanakamaye, 
merurāje vasanto, 
santo santosahetum, 
munivaravacanam sotumaggam samagga. 


Nghia Viēt: 

4. Nhūng vi chu thién có tām thanh tinh, dā guy y Tam Bao, 
dang hién hūu trén dāt lién va trén hu không, hoặc ở thế giới này 
hoặc ở thé giới khác; là những vị luôn cô găng thành tựu những 
phẩm chất đạo đức; chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Sơn 
Vương được làm bằng vàng chói lọi; là những bậc hiền trí. Xin 
thỉnh chư thiên có sự hòa hợp hãy đến đây dé lắng nghe, dé phát 
sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng của đức Muni, và để 
phát sanh sự an lạc. 


Phân tích: 
# Ye (deva) santa santacittā, tisaraņasaraņā = những vị (chư 
thiên) có tâm thanh tinh, đã quy y Tam Bảo. 


27 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


- ye (ya) <dai-qh, nam, cc, sn> = những ai. 
- santa (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = da duoc thanh tinh, da 
duoc an tinh. 
- santacitta (santa + citta) <baS, tt, nam, cc, sn> = có tâm thanh 
binh. 
- santa [santa (sammati)] <qkpt, nam, cc, sn» = đã được 
thanh tinh, da duoc an tinh. 
- citta <dt, trung> = tam. 
- tisaraņasaraņā (ti + sarana + sarana) <baS, dt, nam, cc, sn> 
= ngudi nao dā guy y Tam Bao. 
- tỉ <số> = ba. 
- sarana <dt, trung> = nơi nương tựa. 


# ettha lokantare va, bhummābhummā ca = đang hiện hữu 
trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế 
giới khác, 

- ettha <trt> = ở đây, thé gian. 

- lokantare (loka + antare) <kamS, dt, trung, dsc, sd» = ở thé 
giới khác. 

- antara <dt, trung> = khác nhau. 

- vā <lt> = hoāc. 

- bhummābhummā (bhummā + abhummā) <dvanS, dt, nam 
cc, sn> = trēn māt dāt hay trēn hu khóng. 

- bhummā <tt> = thuộc vé mặt dāt. 
- abhummā <tt> = không thuộc mặt đất, hư không. 

- ca <lt> = và. 

- devā (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 


# guņaguņagahaņabyāvatā sabbakālam = là những vi luôn có 
gang thành tựu những phẩm chất đạo đức. 

- guņagaņagahaņabyāvatā (guņa + gaņa + gahaņa + byāvatā) 
<tapS, dt, nam, cc, sn> = nhūng ngudi có su nó luc thành tyu 
nhūng phám chát. 


28 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


- guna <dt, nam> = loại, tính chất, phẩm chất, đạo đức. 

- gana <dt, nam> = nhóm, tấp nập. 

- gahana <dt, nữ> = thành tựu, gom góp, nhặt lay. 

- byāvata <tt> = có nỗ lực, có sự chăm chú, dốc lòng. 
- sabbakālam (sabba + kālam) <trt> = ở mọi lúc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- kāla <dt, nam> = thời điểm, thời gian. 


# ete ayantu deva samagga = xin thỉnh chư thiên có sự hòa hợp 
hãy đi đến đây, 

- ete = devā (eta) <dai, nam, cc, sn> = (chư thiên) này, những vi 
này. 

- āyantu [ayati (à + yà + a] «dt, mlc, 3, sn» = hãy đi đến đây! 


$ varakanakamaye, merurāje vasanto, santo = chư thiên đang 
sóng tại đỉnh Tu Di Sơn Vuong được làm bằng vàng chói loi; là 
những bậc hiền trí. 
- varakanakamaye = merurāje (vara + kanaka + maye) <taps, 
tt, dsc, sd> = đã được làm bằng vàng chói lọi. 
- vara <tt> = cao quý, tối thượng, chói lọi. 
- kanaka <dt, trung> = vàng. 
- maye <qkpt> = đã được làm. 
- merurāje (meru + rāje) <kamS, tapS, nam, trung, đsc, sd> = ở 
Tu Di Sơn Vương, chúa của núi Meru (Tu Di). 
- rāja <dt, nam> = Vương, vua, đức vua. 
- vasanto [vasanta (vasati)] (htpt, dt, nam, cc, sd> = (vị chư 
thiên nào) đang cư ngu, đang sóng. 
- santo (santa) <qkpt, nam, cc, sd, sn> = những bậc hičn tri, 
những người tốt, người có đức hạnh (vị chư thiên). 


# santosahetum, munivaravacanam sotumaggam = hãy lắng 
nghe đây đê phát sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng 
của đức Mau Ni, và đê phát sanh sự an lạc. 


29 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


- santosahetum (santo + sahetum) <tapS, tt, đc, sd> = nguồn 
hạnh phúc, nguồn an lac. 
- sahetum <tt> = có nguồn gốc, có nguyên nhân. 
- munivaravacanam (muni + vara + vacanam) <tapS, dt, 
trung, đc, sg> = lời dạy cao thượng của đức Mâu Ni. 
- muni (muni) <dt, nam, cc, sd> = đức Māu Ni, bậc hičn tri, 
bāc An Si. 
- vara <tt> = cao guy, cao thuong. 
- vacana <dt, trung> = lời nói, lời thốt ra. 
- sotumaggam (sotum + aggam) <tt, dt, nữ, đc, sd> = tốt nhất 
dé lāng nghe. 
- sotum <dt, ng-m> = để lắng nghe. 
- agga <tt, dt, nam> = cao, dinh cao. 
- samaggam (samagga) <trt, tt, nam, cc, sn> = hài hoa. 


5. Sabbesu cakkavāļesu, 
yakkhā devā ca brahmano!, 
yam amhehi katam puññam, 
sabbasampattisadhakam. 


Nghia Viét: 

5. Xin các vi Da Xoa (Yakkha), chu thiên và các vi Phạm Thiên 
trong tát cà các vü tru (ta bà thé giói) hoan hy cóng düc mà 
chúng tôi dà làm đây, là duyên lành mang lại tất cả các sự thịnh 
vuong. 


Phân tích: 
$$ Sabbesu cakkavāļesu, yakkhā deva ca brahmano = xin các 


vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên trong tất 
cà các vũ trụ, 


! Một số bản kinh khác thì viết là brahmuno. 


30 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


- sabbesu (sabba) <tt, đsc, sn> = tất cả, trong tất cả. 

- cakkavāļesu (cakkavala) <dt, nam, nữ, dsc, sd> = trong các 
thế giới, trong các ta bà thé giới. 

- yakkhā <dt, nam, cc, sn> = Dạ Xoa. 

- deva «dt, nam, cc, sn» = chư thiên. 

- ca <lt> = và. 

- brahmano <dt, nam, cc, sn> = các vi Phạm Thiên. 


% yam amhehi katam puññam, sabbasampattisādhakam = 
(hoan hy) công đức mà chúng tôi đã làm đây, lā duyên lành 
mang lại tất cả các sự thịnh vuong. 

- yam <dai-gh, trung, sd> = cái đó (công đức da làm). 

- amhehi (amha) <dai, sdc, 2, sn> = bởi chúng tôi. 

- katam (N kar + ta) <gkpt, trung, cc, sd> = dā duoc làm. 

- puññam (puñña) <dt, trung, cc, sd> = công đức, phước báu. 

- sabbasampattisādhakam (sabba + sampatti + sādhakam) 
<tapS, trung, cc, sd> = mang lai những sự thịnh vượng. 

- sampatti <dt, nū> = su thanh vượng, su may mān, su 
thānh dat, hanh phūc. 
- sādhaka <dt, nam, trung, nữ> = sự ảnh hưởng, đạt tới. 


6. Sabbe tam anumoditvä, 
samaggā Sāsane ratā, 
pamādarahitā hontu, 
ārakkhāsu visesato. 


Nghia Việt: 

6. Sau khi hoan hy việc (phước) này; xin các ngải hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong 
những việc hộ trì (giáo Pháp). 


Phân tích: 
# Sabbe tam anumoditvā = sau khi (các ngài) hoan hy việc 
(phước) này. 


31 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chư thiên). 

- tam (ta) <dai-ch, sd> = cái đó (việc phước). 

- anumoditvā [anumodati = anu + Y mud + a] <dtbb> = sau 
khi đã hoan hy. 


# samaggā Sāsane ratā (hontu) = xin các ngài hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp 

- samaggā <trt, tt, nam, cc, sn> = tập họp, tụ hội (chư thiên). 

- sāsane (sāsana) <dt, trung, dsc, sd> = trong lời dạy, ở giáo 
Pháp. 

- ratā (ramati) <qkpt, nam, cc, sn> = có nhiều hoan hy. 


% pamādarahitā hontu, ārakkhāsu visesato = và đặc biệt 
không có sự biếng nhác trong những việc hộ trì (giáo Pháp). 
- pamādarahitā (pamāda + rahitā) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
không có biếng nhāc, không có sự dē duôi. 
- pamāda <dt, nam> = phóng dāt, biếng nhāc, dë duôi. 
- rahita «tt, nam, nữ, trung> = không, từ bỏ, thói. 
- hontu (hoti) <dt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 
- ārakkhāsu (ārakkhā) <dt, nữ, đsc, sn> = trong việc bảo vệ, 
trong việc gin giū. 
- visesato <trt, xxc, sd> = một cách rành rẽ, một cách đặc biệt. 
- visesa <dt, nam> = việc rành rẽ. 


7. Šāsanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbada, 
sasanampi ca lokañca, 
devà rakkhantu sabbada. 


Nghĩa Viét: 

7. Xin bậc hiền tri (vị chúa của chu thiên) hãy luôn luôn phát 
triển sự hưng thịnh của giáo Pháp và thế gian. Xin các chư thiên 
luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sāsana) và thé giới (này). 


32 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


Phân tích: 

# Sāsanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbadā = xin bậc 
hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát triển sự hưng 
thịnh của giáo Pháp và thế gian. 

- sāsanassa (sāsana) <dt, trung, stc, sd> = của giáo Pháp. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sd> = cūa thé gian. 

- vuddhi (vuddhi) <dt, nū, cc, sd> = su hung thinh, sy thinh 
Vượng, sự tăng trưởng. 

- bhavatu [bhavati (V bhü)] = «dt, mlc, 3, sd = hãy trở thành. 

- sabbadā (sabba + dā) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng 
ngày. 


$$ sāsanampi ca lokañca, deva rakkhantu sabbadā = xin các chư 
thiên luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thé giới (này). 
- sāsanampi (sāsanam + api) <dt, trung, đc, sd> = cũng như 
giáo Pháp. 
- pi (api) <lt> = ngay cả, chỉ có. 
- lokañca (lokam + ca) «dt, nam, dc, sd» = và thé gian. 


8. Saddhim hontu sukhī sabbe, 
parivārehi attano, 
anīghā sumanā hontu, 
saha sabbehi ñatibhi. 


Nghia Việt — . 
8. Cāu mong tát cá chüng sanh déu duoc hanh phüc. Xin cho 


những người tùy tùng cùng tat cả thân băng quyên thuộc của con 
không có những điêu rủi ro, và tâm tư được thoải mái. 


pi 


33 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


Phân tích: 

# Saddhim hontu sukhī sabbe = cầu mong tất cả chúng sanh 
đều được hạnh phúc. 

- saddhim <trt> = cùng, với. 

- hontu (hoti) <dt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- sukhī <dt, nam, cc, sn> = có những hạnh phúc. 

- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chư thiên). 


% parivarehi attano, anigha sumanā hontu, saha sabbehi 
natibhi = xin cho những người giúp đỡ cùng tất cả thân bằng 
quyến thuộc của con không có những điều rủi ro, và tâm tư 
được thoải mái. 

- parivārehi (parivāra) <dt, nam, sdc, sn> = những người tùy 
tùng, những người giúp đỡ, những người hầu hạ. 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sd> = của chính mình. 

- anīghā (anīgha) <tt, nam, cc, sn> = thoát khói nhūng dau khó, 
rāc rói. 

- sumanā (su + mana) «dt, nam, cc, sn> = tâm tu hoan hy, vui 
vé. 

- ñatibhi (ñati) <dt, nam, sdc, sn> = cüng các thān quyến, bà con 
(vh. người đã được biết). 


9. Rājato va corato va 
manussato vā amanussato vā 
aggito vā udakato vā 
pisācato vā khāņukato vā 
kaņtakato vā nakkhattato vā 
janapadarogato vā asaddhammato vā 
asanditthito vā asappurisato vā 
caņda-hatthi-assa-miga-goņa-kukkura- 
ahi-vicchika-maņisappa-dīpi- 
accha-taraccha-sūkara-mahimsa- 


34 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


yakkha-rakkhasādīhi 
nānābhayato vā, nānārogato vā 
nānā-upaddavato vā 
ārakkham gaņhantu. 


Nehia Viēt: 

9. Xin chư thiên hãy nām giữ sự bảo vệ (chúng sanh) khỏi các vị 
vua (xấu), hay kẻ trộm, hay khỏi con người, hay các phi nhân, 
hay khỏi lửa, hay nước, hay ma quỷ, hay gậy gộc, hay gai góc, 
hay chòm sao, hay các dịch bệnh của đất nước, hay những lời 
day sai, hay tà kiến, hay từ kẻ bat hảo. Khói những con voi di, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi những con nai dữ, khỏi những con 
bo dữ, khỏi những con chó dữ, khỏi những con rắn rít dữ, khỏi 
những con bò cạp dữ, khỏi những con rắn nước đữ, khỏi những 
con hó báo dữ, khỏi những con gāu dữ, khỏi những con linh câu 
dir, khỏi những con heo dit, khỏi những con trâu dit, khỏi những 
con Dạ Xoa dữ, khỏi những con yêu tinh dữ. Hoặc, khỏi các mối 
sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác, hay các bệnh tật, hay sự kém 
may man (thiên tai). 


Phân tích: 

# Rajato và corato va manussato va amanussato va = khói 
các vi vua (xấu), hay những kẻ trộm, hay khỏi con người, hay 
các phi nhân, 

- rajato (raja) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những vi vua. 

- va <lt> = hoặc. 

- corato (cora) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những kẻ trộm. 

- manussato (manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
COn người. 

- amanussafo (a + manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ 
những phi nhân. 


35 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


% aggito và udakato vã pisacato và khanukato và kaņtakato 
va = hay khỏi lửa, hay khỏi nước, hay khỏi ma guy, hay khỏi 
các gậy gộc, hay khỏi những gai góc, 

- aggito (aggi) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những ngọn lửa. 

- udakato (udaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ nước. 

- pisācato (pisāca) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các ma guy. 

- khāņukato (khāņuka) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
gāy Độc. 

- kaņtakato (kaņtaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ những gai 
góc. 


% nakkhattato va janapadarogato vã asaddhammato vã 
asanditthito va asappurisato vā = hay chom sao, hay các dich 
bệnh ở xóm làng, hay những lời day sai, hay tà kiến, hay khỏi 
kẻ bát hảo, 

- nakkhattato (nakkhatta) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi những 
chòm sao. 

- janapadarogato (janapada + roga) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi 
/ từ các bệnh dịch ở làng xóm. 

- janapada <dt, nam> = làng xóm. 
- roga <dt, nam> = bệnh dịch. 

- asaddhammato (a + sad! + dhamma) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những lời dạy sai. 

- asanditthito (a + sam + ditthi) <dt, nữ, xxc, sn> = khỏi / từ 
những tà kiến. 

- asappurisato (a + sap” + purisa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / 
từ những kẻ bát hảo, phi chân nhân. 


! santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 
? santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 


36 


Parittaparikamma Bồ Cáo Kinh Hộ Tri 


% - candahatthi-assa-miga-gona-kukkura-ahi-vicchika- 
maņisappa-dīpi-accha-taraccha-sūkara-mahimsa-yakkha- 
rakkhasādīhi <dvanS, dt, nam, xxc, sn> = khói các con voi dū, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi các con nai dữ, khỏi các con bò 
dữ, khỏi các con chó đữ, khỏi các con rắn rít đữ, khỏi các con 
bo cạp dữ, khỏi các con rắn nước dū, khỏi các con hó báo dữ, 
khỏi các con gau dữ, khỏi các con linh cầu dit, khỏi các con heo 
dir, khói các con trâu dữ, khói các Dạ Xoa dit, khói các con yêu 
tinh dữ. 

- caņdahatthī <dt, nam> = voi dữ. 

- canda <dt, nam> = hung dữ. 
- hatthī <dt, nam> = con vol. 

- assa <dt, nam> = con ngựa. 

- miga <dt, nam> = con nai. 

- goņa <dt, nam> = con bo duc. 

- kukkura <dt, nam> = con chó. 

- ahi «dt, nam» = rắn rit. 

- vicchika <dt, nam> = bo cap. 

- manisappa <dt, nam> = con ran nuóc. 

- dipi <dt, nam> = con hé (con bao). 

- accha «dt, nam» = con gấu. 

- taraccha «dt, nam» = con linh cau. 

- sūkara <dt, nam> = con heo. 

- mahimsa <dt, nam> = con trâu. 

- yakkha <dt, nam> = Da Xoa. 

- rakkhasa <dt, nam> = yču tinh. 


% nanabhayato va, nānārogato và nānā-upaddavato va = 
hoặc khỏi các mối sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác hay các 
bệnh tật hay sự kém may mắn (thiên tai). 

- nānābhayato <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những mối sợ hãi 

khác. 


37 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 1.2 


- nānārogato (nānārogato) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các 
bệnh tật khác. 
- nānā <bbt> = cái khác. 
- roga <dt, nam> = bệnh dịch, bệnh tật. 
- nānāupaddavato (nānā + upaddavato) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi /từ những sự may mắn khác nhau. 
- nānā <bbt> = khác nhau. 
- upaddava <dt, nam> = sự xui xéo, điều kém may mắn. 


# ārakkham gaņhantu = xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ. 

- ārakkham (ārakkha) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ. 

- ganhantu [gaņhati = gah + V nhã] «dt, mlc, 3, sn» = hãy dé 
họ nắm giữ, siết chặt. 


38 


Chú Nhật: (2.2) 
1. MANGALASUTTA 
(KINH HANH PHŪC) 


10. Yam mangalam dvadasahi, 
cintayimsu sadevakā, 
sotthānam nādhigacchanti, 
atthattimsañca mangalam 


Nghĩa Viêt 

10. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh 
phúc trong suốt mười hai năm. (Nhưng) họ không đạt được sự 
hạnh phúc có ba mươi tám điều hạnh phúc. 


Phân tích: 

% Vam mangalam dvādasahi, cintayimsu sadevakā = loài 
người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc 
trong suốt mười hai năm. 

- yam (ya) <dai-gh, nam, đc, sd,> = cái này. 

- mangalam (mangala) «dt, trung, đc, sd» = phước lành, điều 
tốt đẹp. 

- dvādasahi (dvādasa) <tt, số, sdc, sn> = trong suốt mười hai 
(năm), xuyên qua mười hai (năm). 

- cintayimsu [cinteti (V cint)] <dt, gk, 3, sn> = họ đã suy nghĩ. 

- sadevakā ( sadevaka) <tt, dt, nam, cc, sn> = cùng với chu 
thiên. 


% sotthanam nādhigacchanti, a{thattimsañca mangalam = 
(nhưng) ho không đạt được sự hanh phúc có ba mươi tām điều 
hạnh phúc. 

- sotthānam (sotthi) <tt, dt, nữ, đc, sd> = điều hạnh phúc, sự an 
toàn. 


39 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


- nādhigacchanti (na + adhigacchanti) <dt, ht, 3, sn> = không 
thé đạt được. 
- na <bbt> = không. 
- adhigacchati (adhi + V gam) <dt> = đạt được. 
- atthattimsafica (attha + t + timsam + ca) <số, dc, sd» = và ba 
mươi tám. 
- attha <số, nam> = tám. 
- timsam (timsati) <số, nữ> = ba mươi. 


11. Desitam devadevena, 
sabbapāpavināsanam, 
sabbalokahitatthaya, 
mangalam tam bhaņāma he. 


Nghia Viét 
11. Xin các bậc hiền tri! Hãy dé chúng tôi tung đọc (những) điều 
hạnh phúc này đã được đức Phật (vh. chúa của các chư thiên) 
thuyết giảng có sự đoạn tận tất cả các điều ác; vì lợi ích cho tất 
cả thé giới. 


Phân tích: 
- desitam (V dis) <qkpt, trung, cc, sd> = đã được thuyết giảng, 
đã được chỉ ra. 
- devadevena (devadevena) <tapS, dt, nam, sdc, sd> = do / bởi 
chư thiên của chư thiên (đức Phật). 
- sabbapāpavināsanam (sabba + pāpa + vināsanam) <tapS, tt, 
cc, sd> = sự đoạn tận các điều ác. 
- pāpa <tt> = ác, xāu; <dt, trung> = điều xấu, điều ác. 
- vināsa <dt, nam> = sự mất mát, sự đỗ vỡ. 
- sabbalokahitatthāya (sabba + loka + hita + atthāya) <cdc, 
sn> = cho những sự thịnh vượng và sự lợi ich đến tất cả thế 
gidi. 


40 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 


- loka (loka) <dt, nam> = thé gian, cuộc đời, thé giới. 
- hita <dt, trung> = sự lợi ich. 
- attha <dt, nam> =sự thịnh vượng, có ý nghĩa, sự lợi ich. 
- bhaņāma [bhanati (V bhan)| «dt, ht, 1, sn» = chúng tôi sẽ 
tụng đọc, nói lên. 
- he <mt-hc> = này, hỡi. 


12. Evam me sutam ekam samayam Bhagavā Sāvatthiyam 
viharati Jetavane Anāthapiņdikassa ārāme. Atha kho 
aññatara devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaņņā 
kevalakappam Jetavanam obhasetva yena Bhagava 
tenupasankami; upasankamitvā Bhagavantam 
abhivādetvā ekamantam atthāsi. Ekamantam thitā kho 
sā devatā Bhagavantam gāthāya ajjhabhāsi 


Nghĩa Việt 

12. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tai tu viện của ông Anathapindika, ở Jetavana, thành Sāvatthī. 
Khi ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu 
sáng gan trọn cả Jetavana, đã đi đến đức Thế Tôn, sau khi đi đến, 
đã dānh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một 
bên, vi trời āy dā bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 


Phân tích: 

# Evam me sutam = điều đã được tôi nghe như vậy: 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- me (amha) <đại, sdc, sđ> = bởi tôi, do tôi. 

- sutam (sata = suņāti) <gkpt, ddt, trung, cc, sđ> = đã được 
nghe. 

- ekam (eka) <số, tt, dc, sd> = một. 


% ekam samayam = một thời, 
- samayam (samayam) <trt, dt, nam, dc, sd> = một thuở, dip. 


41 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


% Bhagavā Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa 
arame = đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anāthapiņdika, ở 
Jetavana, thành Sāvatthī. 

- bhagavā (bhagavantu) <dt, nam, cc, sd> = đức Thế Tôn. 

- savatthiyam (sāvatthī) <dt, nữ, dsc, sd> = ở thành Sāvatthī 
(thành Xá Vē - kinh dó cúa xú Kosala). 

- viharati (vi + V har +a + ti) <dt, ht, 3, sd> = trú, ngu, ó. 

- Jetavane (Jeta + vana) <tapS, dsc, sd> = ó Jetavana (Ky Viēn 
- khu rừng của thái tử Jeta). 

- Jeta <dt, nam> = ông Jeta. 
- vana <dt, trung> = khu rừng. 

- anāthapiņdikassa (an + natha + pinda + ika) <dt, nam, stc, 
sd> = của ông Anāthapiņdika (Cấp Cô Độc). 

- a (an = na) <tđn> = không. 

- nãtha <dt, nam> = sự bảo vệ, người bảo vệ. 
- piņda <dt, nam> = nắm com. 

- ika (ka) <tvn> = chi tính từ sở hữu. 

- arame (arama) <dt, nam, dsc, sd> = tai (trong) khu vườn, tu 
viện, chùa. 


% Atha kho afüfüatara devatā abhikkantāya rattiyā 
abhikkantavaņņā kevalakappam Jetavanam obhāsetvā = khi 
āy dēm dā khuya, có mót vi troi, hào quang thū tháng chiču sang 
gān tron cā Jetavana, 
- atha <bbt> = rồi, khi ấy. 
- kho <bbt> = thật vậy, chắc chắn. 
- aññatarã (aññatara) <tt, cc, sd> = một người nào đó. 
- devatā (devatā) <dt, nū, cc, sd> = vi trời, thiên nhân. 
- abhikkantaya (abhi + V kam + tā) <gkpt, tt, nū, dsc, sd> = 
(đêm) tién vé phía trước (nghĩa là: đêm đã quá khuya). 
- abhi <tdn> = bên trên. 
- kanta [kamati (V kam)] <qkpt> = đã đi vào, dā đi đến. 


42 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hanh Phuc 


- abhikkantavaņņā (abhi + k + kanta + vaņņā) <baS, tt, ni’ 
cc, sd> = hào quang quá thù thắng. 
- abhikkanta (abhi + V kam + ta) <qkpt> = dā di qua, dā 
vượt quá, (nghĩa bóng) thủ thắng. 
- vanna «dt, nam» = hào quang, mau sắc. 
- kevalakappam (kevala + kappa) <tt, trung, dc, sd> = gàn nhu 
tron ven 
- kevala <tt> = hoàn toàn, toàn bê. 
- kappa <tt> = đúng dán, thích hop. 
- jetavanam (jeta + vana) «dt, trung, dc, sd» = đối với Jetavana 
(xem trén). 
- obhāsetvā (ava + Y bhās + e? + tva) «dt, dtbb> = sau khi đã 
làm (cho Jetavana) sáng ngdi. 
- obhāseti [obhaseti (obhasati) = ava + V bhās + e + ti] 
<dt, skh> = làm cho sáng ngời. 
- obhasati = (tu nó) sáng ngời (nội động từ). 


$9 yena  Bhagava  tenupasankami;  upasankamitva 
Bhagavantam abhivādetvā ekamantam atthāsi = dà di dén 
đức Thé Tôn, sau khi di đến, dà dành lễ đức Thé Tôn rồi đứng ở 
một bên. 
- yena bhagavā tenupasankami (tena + upasankami) 
- yena bhagavā tena = (thành ngữ) được dùng với động từ 
upasankami chi địa điểm đi đến (trong trường hop này là vi 
Trời đi đến gặp đức Thé Tôn). 
- yena ... tena <đại-qh, sdc, sd> = tai noi nào... mà ai đó ở. 
- upasankami (upa + sam + V kam) <dt, gk, 3, sd> = dā đi đến 
gān. 
- upa <tdn> = gān. 


' Bô nghĩa cho devatā, nên từ danh từ nam tanh, chuyên sang nữ tanh dé phù 
hợp với devatā. 
2 Thé sai khiến (skh) = causative verb. 


43 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


- san (sam) <tdn> = cùng, hoàn toàn, tự mình. 
- kami (kamati) <dt, gk> = đã đi đến. 
- bhagavā (bhagavantu) <tt, dt, nam, cc, sd> = đức Thế Tôn, sự 
may mắn. 
- upasankamitva (upa + sam + Y kam + itvā) «dt, dtbb> = sau 
khi dā dēn gān. 
- bhagavantam (bhagavantu) <tt, dt, nam, dc, sd> = đức Thé 
Tón. 
- abhivādetvā (abhi + V vad + e + tvā) <dtbb> = sau khi dā 
dānh lễ. 
- ekamantam (ekam + antam) <trt, nam, dc, sd> = ở một bên. 
- eka <tt, số> = chắc chắn; một. 
- anta <dt, nam> = bên, góc, ranh, cạnh. 
- atthasi (a + t + V tha + si) «dt, gk, 3, sd» = đã đứng. 


% Ekamantam thitā kho sā devatā Bhagavantam gāthāya 
ajjhabhāsi = khi đã đứng một bên, vị trời ấy đã bạch với đức 
Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 

- ekamantam (eka + anta) <kamS, đc, sd> = tại một nơi, một 

bên 

- thitā = sā devatā (titthati = Y tha + a + ti) <qkpt!, tt, dt, nữ, 
cc, sd> = dā duoc dung (mêt bên). 

- kho <bbt> = (từ đệm). 

- sā = devatā (ta) <dt, nū, cc, sd> = các vi thiên ay. 

- gathaya (gāthā) <dt, nū, sdc, sd> = cau ké. 

- ajjhabhāsi (adhi + a + Y bhàs + a + ti) «dt, gk, 3, sd» = (dā) 
bach lên. [adhi + a (i = y) => adhya => ajjha = ajjhabhasati]. 


' Nghĩa chủ động, bó nghĩa cho devatā. 


44 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hanh Phuc 


13. “Bahu deva manussā ca, 
mangalāni acintayum. 
ākankhamānā sotthānam, 
brūhi mangalamuttamam”. 


Nghia Việt: 

13. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài 
người đã suy nghĩ về các hạnh phúc. Cầu xin Ngài hãy giảng về 
hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

# Bahū devā manussā ca = nhiều vị trời và loài người, 

- bahū (bahu) <tt, nam, cc, sn> = nhiều. 

- deva (deva) <dt, nam, cc, sn> = nhiču vi troi. 

- manussā (manussa) <dt, nam, cc, sn> = con ngudi, loāi ngudi. 
- ca <lt> = vā. 


% mangalāni acintayum = đã suy nghĩ về các hạnh phúc, 
- mangalani (mangala) <dt, trung, đc, sn> = những điều hạnh 
phúc. 
- acintayum (a + V cint + aya + um) <dt, gk, 3, sn> = đã suy 
nghĩ. 
- cintayati (V cint + aya + ti) / cinteti (N cint + e). 


# ākankhamānā sotthānam = trong khi mong mỏi về các điều 
phước lành, 

- ākankhamānā (ākankhamāna) <htpt, dt, nam, cc, sn> = dang 
mong mỏi, đang ao ước. 

- sotthānam (sotthi) <dt, trung, cđc, sn> = đến các điều phước 
lành. 


# brūhi mangalamuttamam = cầu xin Ngài (đức Phật) hãy 
giảng vê phước lành tôi thượng. 


45 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 2.2 


- brühi (bhūheti = V bra + ti) «dt, mlc, 2, sd> = hãy thuyết 
giảng, hãy nói lên. 

- mangalamuttamam = mangalam + uttamam 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sd> = hạnh phúc, điều tốt 
dep, tót lành, su thinh vuong. 

- uttamam (ud + tama) <tt, trung, dc, sđ> = tối thuong, cao 
nhāt. 


14. “Asevanä ca balanam, 
panditänañca sevanā; 
püjà ca püjaneyyanam, 
etam mangalamuttamam". 


Nghia Việt: 

14. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu', thân cận đối với 
những người hiền tri”, sự cúng dường đến những bậc dáng được 
cúng dường); điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

# Asevanā ca balanam = sự không thân cận đối với những kẻ 
ngu, 

- asevanā (a + sevana) <dt, nū, cc, sd> = sự không thân cận, su 
không giao du. 

- bãlãnam (bāla) <dt, nam, cđc, sn> = đến những người ngu. 

- sevanā (sevanā) <dt, nū, cc, sd> = sự thân cận, sự giao du. 


% panditanafica sevanā = thân cận đôi với những người hiên tri, 
- paņditānaūca (paņditānam + ca) = và (việc phục vụ) dēn các 
người trí. 


! Hạnh phúc số 1 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 2 / 38. 
3 Hạnh phúc số 3 / 38. 


46 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 


- paņditānam (pandita) <dt, nam, cdc, sn> = bậc trí, người 
hiên tri. 
- ca <lt> = vā. 


# pūjā ca pūjaneyyānam = sự cúng dường đến những bậc đáng 
được cúng dường; 
- püjaniyanam (pūjanīya) <pt-vl-bi, cdc, sn» = đến những 
người đáng được cúng dường. 
- pūjā (pūja) <dt, nữ, cc, sd> = cung kính, cúng dường. 


# etam mangalamuttamam = điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 
- etam (eta) <dai-ch, trung, cc, sd> = điêu này, việc này. 


15. *Patirüpadesavaso ca, 
pubbe ca katapufifiata, 
attasammapanidhi ca, 
etam mangalamuttamam". 


Nghia Viét: 

15. Su cư ngụ ở trú xứ thích hop, tu cách có phước thiện dā 
được làm trước day’, su quyét dinh dung dan cho ban than’; diéu 
ay lā hanh phúc tdi thuong. 


Phân tích: 
# Patirūpadesavāso ca = sự cu ngu ở trú xứ thích hợp 
- patirūpadesavāso (patirūpa + desa + vāsa) <tapS, cc, sd> = 
sự cư ngụ ở trú xứ thích hợp. 
- patirūpa <tt> = thích hợp 
- desa <dt, nam> = trú xú, khu vuc, vūng dāt. 
- vāsa <dt, nam> = su cu ngu. 


! Hạnh phúc só 4 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 5 / 38. 
? Hạnh phúc số 6 / 38. 


47 


Parittapāļi Phan II: Chủ Nhật: 2.2 


$$ pubbe ca katapufifiata = tư cách có phước thiện đã được làm 
trước đây, 
- pubbe (pubba) <dt, nam, dsc, sd> = trước đây. 
- katapuññatä (kata + pufifiata) «dt, nū, cc, sd> = phước thiện 
đã được làm. 
- kata <gkpt> = đã được làm. 
- puññata «dt, nū> = việc phước. 


# attasammāpaņidhi ca = sự quyết định đúng dan cho bản 
thân; 
- attasammāpaņidhi (atta + sammā + panidhi) <tapS, cc, sd> 
= sự quyết định đúng cho bản thân, nguyện vọng chơn chánh. 
- atta <dt, nam> = cho bản thân, đối với bản thân. 
- sammāpaņidhi (sammā + paņidhi) <kamS, dt, nam> = sự 
quyết định đúng đắn. 
- sammā <tt> = đúng đắn, hợp lẽ. 
- panidhi <dt, nam> = sự quyết định, nguyện vọng, ước 
nguyện. 


16. *Bahusaccafica sippafica, 
vinayo ca susikkhito; 
subhāsitā ca yà vācā, 
etam mangalamuttamam". 


Nghia Viét: 

16. Su hoc róng (da van), su thanh thao nghē nghiệp”, giới luật 
được khéo nghiêm tri”, và lời nói tốt đẹp”; điều ay là hạnh phúc 
tối thượng. 

' Hạnh phúc số 7 / 38. 

2 Hạnh phúc số 8 / 38. 


* Hạnh phúc số 9 / 38. 
* Hạnh phúc số 10 / 38. 


48 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hanh Phuc 


Phān tich: 
% Bāhusaccaūca sippañca = su học rộng va su thành thạo nghề 
nghiệp, 
- bahusaccañca (bāhusaccam + ca) 
- bahusaccam! (bāhu + suta) <kamS, cc, sd> = hoc róng, 
bāc hoc, da vān, trang thāi nghe nhiču. 
- bāhu <tt> = nhiču. 
- sutu (N su) => sacca <dt, trung> = đã được nghe. 
- sippafica (sippam + ca) 
- sippam (sappi) <dt, trung, cc, sd> = nghề nghiệp, phận sự. 


$$ vinayo ca susikkhito = giới luật được khéo nghiêm tri, 

- vinayo (vinaya) <dt, nam, cc, sđ> = giới luật, luật lệ. 

- susikkhito [su + sikkhito (sikkhati (V sikkh}] <gkpt, dt, nam, 
cc, sđ> = đã được khéo nghiêm trì, đã được huấn luyện 
tốt, đã được học tập tốt. 

- su <tdn> = khéo, tốt, đẹp, lành. 


$$ subhāsitā ca ya vaca = và lời nói tốt đẹp (vh. lời nói đã được 
khéo thốt ra); 

- subhāsitā [su + bhāsati (N bhās + a)] <gkpt, nū, cc, sd> = dā 
duoc khéo nói, dā duoc khéo thót ra. 

- ya <đại, nū, cc, sd> = cái đó. 

- vaca (vaca) <dt, nū, cc, sd> = lời nói, ngôn từ. 


17. “Matapitu upatthānam”, 
puttadārassa sangaho; 
anākulā ca kammantā, 
etam mangalamuttamam”. 


' Theo New Pāli Course part II của Ngài A.P Buddhadatta Thera giải thích ở 
trang 165 nhu sau: bahusuta + ņya => bāhusutya = bāhusacca. 
2 Hạnh phúc số 11 / 38. 


49 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


Nghĩa Việt: 

17. Sự phụng dưỡng cha mel, sự doi xu than thién vo con’, 
nhūng nghé khóng lān 16n (nghiệp dit)’; điều ấy là hạnh phúc tối 
thượng. 


Phân tích: 
# Mātāpitu upatthānam = sự phụng dưỡng cha me, 
- mātāpitu' (mātā + pitu) <dvanS, nam, cdc, sd> = cha me. 
- matu <dt, nữ> = người me. 
- pitu <dt, nam> = người cha. 
- upatthānam (upatthāna) <dt, trung, cc, sn> = su chām sóc, su 
phụng dưỡng. 
- upatthāti = upa + V thā = sự phụng dưỡng, sự hầu hạ, việc 
chăm sóc, sự gần gũi (đi đến gần). 
- upa <tdn> = gần. 
- V tha = titthati <dt> = đứng. 


% puttadārassa sangaho = su đối xử thân thiện vợ con, 
- puttadārassa (putta + dāra) <dvanS, cdc, sd> = đến vợ con. 
- putta <dt, nam> = con cái. 
- dara <dt, nam> = ngudi vg. 
- sangaho (sahgaha => sam + gāhati) <dt, nam, cc, sd> = đối 
xử thân thiện. 
- gāhati (V gah) = nhúng, bó, thám vào, lặn xuống. 


# anākulā ca kammantā = những nghề không lẫn lộn (nghiệp 
dữ); 


' Hạnh phúc số 12 / 38. 
2 Hạnh phúc số 13 / 38. 
? Hạnh phúc số 14 / 38. 
* mātāpitussa 


50 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 


- anākulā (na + ākula) <tt, nam, cc, sn> = không lẫn lộn (nghiệp 
dir). 
- Akula <tt> = rối ren, lộn x6n. 
- kammantā (kammanta) <dt, nam, cc, sn>= nhūng viéc lam, 
nghé nghiép. 


18. *Danafica dhammacariya ca, 
fiatakanafica sangaho; 
anavajjani kammani, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghīa Viét: 

18. Sự bó thi', nét hanh đúng pháp (hành theo pháp)”, sự đối xử 
tử té với hàng quyến thuộc”, các hành động (thân, khẩu, y) không 
lỗi lầm”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 
% Dãnañca dhammacariyā ca = sự bố thí, nết hạnh đúng pháp, 
- dãnañca (dãnam + ca) 
- dānam (dāna) <dt, trung, cc, sd> = vật cho, sự bó thi, guā 
tāng, vāt biču. 
- dhammacariyā (dhamma + cariyā) <tapS, cc, sd> = hānh vi 
thuộc về Pháp, hành vi đúng Pháp, hành theo pháp”. 
- dhamma <dt, trung> = Pháp, chân lý, luân lý, đạo đức. 
- cariyā <dt, nữ> = hành vi, nét hanh. 


% ñatakanañca sangaho = sự đối xử thân thiện với hàng quyến 
thuộc, 


' Hạnh phúc số 15 / 38. 
2 Hạnh phúc số 16 / 38. 
* Hạnh phúc số 17 / 38. 
* Hạnh phúc số 18 / 38. 
` Ban dịch của Maha Thông Kham, 38 Pháp Hạnh Phúc, trg 204 


51 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


- ñatakanañca (ñatakanam + ca) 
- ūātakānam (ñãtaka) «dt, nam, cdc, sn» = đến các quyến 
thuộc, đến các họ hàng. 

- V fia (biết) + ta => ñata (qkpt, đã được biết) + ika 
<tdn> = ñãtaka: người đã được biết đến (thân quyến, 
quyến thuộc). 

- sangaho (sangaha => sangahati = sam + V gah) <dt, nam, cc, 
sd> = sự đối xử tử tế. 
- gāhati (N gah) = nhúng, bỏ, thām vāo, lān xuóng, hòa tan. 


% anavajjāni kammani = các hành dong (thān, khāu, y) khóng 
lỗi làm; 

- anavajjāni (na + avajja) <tt, dt, trung, cc, sn> = không sai trái, 
không lỗi lầm. 

- kammāni (kamma) <dt, trung, cc sn> = hành động, việc làm, 
nghiệp. 


19. *Āratī viratī pāpā, 
majjapānā ca samyamo; 
appamādo ca dhammesu, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Viêt: 

19. Sự kiêng cữ và tránh xa các điều ác', việc chế ngự uống các 
chất say”, không biếng nhác trong các pháp”; điều ấy là hạnh 
phúc tối thượng. 


Phân tích: 
# Arati virati papa = sự kiêng cir và tránh xa các điêu ác, 


! Hạnh phúc số 19 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 20 / 38. 
* Hạnh phúc số 21 / 38. 


52 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hanh Phuc 


- āratī (ãrati) <dt, nū, cc, sd> = sự kiêng cữ 
- virati (virati) «dt, nū, cc, sd> = sự tránh xa. 
- papa (papa) <dt, trung, xxc, sd> = từ việc ác, từ việc xâu. 


% majjapānā ca samyamo = việc chế ngự uống các chất say, 
- majjapãnã (majja + pana) <tapS, xxc, sd» = việc uống chát 
Say, VIỆC uống rượu. 
- majja <dt, trung> = chāt say, vật làm cho say (rượu, bia, 
ma túy, heroin, ...). 
- pana <dt, trung> = su uóng. 
- samyamo (samyama) <dt, nam, cc, sd> = việc chế ngự, sự thu 
thúc. 


# appamādo ca dhammesu = không biếng nhác trong các pháp 
(thiện pháp); 

- appamādo (a + pamāda) <dt, nam, cc, sd> = không biếng 
nhác, không dễ duôi, sự nhiệt thành. 

- dhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các pháp 
(thiện pháp), ở các chân lý, hạnh kiểm tốt đẹp. 


20. “Garavo ca nivāto ca, 
santutthi ca katannuta; 
kālena dhammassavaņam, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: ! : . 
20. Su cung kính, nêt hạnh khiêm tốn”, sự tri túc”, lòng biét on’, 
tùy thoi lắng nghe giáo Pháp”; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


' aramati 

2 Hạnh phúc số 22 / 38. 
* Hạnh phúc số 23 / 38. 
* Hạnh phúc số 24 / 38. 
` Hạnh phúc số 25 / 38. 
* Hanh phúc số 26 / 38. 


53 


Parittapāļi Phân II: Chủ Nhật: 2.2 


Phân tích: 

$$ Garavo ca nivāto ca = sự cung kính, nết hạnh khiêm tốn, 

- gāravo (gārava) <dt, nam, cc, sđ> = sự cung kính, kính trọng. 

- nivāto (nivāta) <dt, nam, cc, sd> = nét hạnh khiêm tốn, khiêm 
nhường. 


% santutthi ca kataññuta = sự tri túc, lòng biết ơn, 

- santutthi (santutthi) <dt, nū, ce, sd> = sự tri túc, sự bằng lòng, 
sự thỏa mãn, . 

- kataññutäã (kataíifiuta = katam + V nã + tā) «dt, nữ, cc, sd» = 
lòng biết ơn, tánh chất của người ghi nhớ việc đã được làm (cho 
mình). 


$$ kalena dhammassavanam = tùy thời lắng nghe giáo Pháp; 
- kālena (kālena) <trt, dt, nam, sdc, sd> = hợp thời, đúng lúc, 
đúng giờ, tùy thời. (kãla <dt, nam> = thời gian). 
- dhammassavanam [dhamma + (s) + savana] <tapS, cc, sd> 
= sự lắng nghe giáo Pháp. 
- dhamma (dhamma) <dt, nam> = pháp, giáo Pháp. 
- savana (Y su) «dt, trung» = sự lắng nghe. 


21. “Khanti ca sovacassatā, 
samanänañca dassanam; 
kālena dhammasākacchā, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 
21. Sự nhan nai!, viéc de day’, su thay cāc bac Sa-môn”, tùy thời 
dam luận giáo Pháp'; điều ay là hạnh phúc tối thượng. 


! Hạnh phúc số 27 / 38. 
ˆ Hạnh phúc số 28 / 38. 
* Hạnh phúc số 29 / 38. 


54 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 


Phán tích: 

% Khanti ca sovacassatā = su nhàn nai, viêc dë day, 

- khantī (kanti) <dt, nū, cc, sd> = su nhàn nai. 

- sovacassatà (sovacassatā) «dt, nū, cc, sd» = dé dạy, vâng lời. 


% samaņānaūca dassanam = sự tháy các bac Sa-món, 
- samananañca = samaņānam+ ca 
- samaņānam (samana) <dt, nam, các, sn> = dēn các Sa- 
món. 
- dassanam (dassana) <dt, trung, cc, sd> = su tháy. 


$$ kalena dhammasākacchā = tùy thời đàm luận giáo Pháp; 
- dhammasakaccha = dhamma + sākacchā <tapS, cc, sd> = sự 
thāo luān giāo Phāp. 
- dhamma <dt, nam> = giāo Phāp, phāp. 
- sakaccha <dt, nữ> = sự thảo luận, cuộc hop. 


22. *Tapo ca brahmacariyañca, 
ariyasaccāna dassanam; 
nibbānasacchikiriyā ca, 
etam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Viêt: 

22. Sự thiêu đốt (ác pháp)”, thực hành phạm hạnh”, sự thấy các 
Thánh Đề (Tứ Diệu Dé)’, và chứng ngộ Niết Bàn”; điều ấy là 
hạnh phúc tối thượng. 


' Hạnh phúc số 30 / 38. 
2 Hạnh phúc số 31 / 38. 
* Hạnh phúc số 32 / 38. 
* Hạnh phúc số 33 / 38. 
` Hạnh phúc số 34 / 38. 


55 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


Phân tích: 
& Tapo ca brahmacariyañca = sự thiêu đốt (ác pháp), thực 
hành phạm hạnh, 
- tapo (tapa) <dt, nam, cc, sd> = sự nung nấu, sự nung nấu. 
- brahmacariyaūca = brahmacariyam + ca <tapS, cc, sd> = sự 
thuc hành theo pham hanh. 
- brahma <dt, nam> = Pham, mó pham, cao guy. 
- cariya <dt, nü> = hanh, su thuc hành. 
- ariyasaccanam (ariya + sacca) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
chân lý cao thượng. 
- ariya <tt> = cao thượng. 
- sacca <dt, trung> = chân lý, sự thật. 


# ariyasaccäna dassanam = sự thấy các Thanh Dé (Tứ Diệu Dé), 

- ariyasaccäna (ariya + sacca) <kamS, dt, trung, stc, sn> = của 
các Thánh Đề (Tứ Diệu DÓ. 

- dassanam (dassana) <dt, trung, cc, sd> = việc thấy. 


% nibbānasacchikiriyā ca = và chứng ngộ Niết Bàn; 
- nibbānasacchikiriyā (nibbāna + sacchikiri) <tapS, cc, sd> = 
sự chứng ngộ Niết Bàn. 
- nibbãna <dt, trung> = Niết Bàn, Nip-bān. 
- sacchikiri <dt, nū> = sự chứng ngộ, sự kinh nghiệm (tự 
thân). 


23. *Phutthassa lokadhammehi, 
cittam yassa na kampati; 
asokam virajam khemam, 
etam mangalamuttamam”. 


' Chú giāi ghi rang: ettha pāpake dhamme tapati = ở đây (có nghĩa lā) sự 
nung đôt các ác pháp. 


56 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hanh Phuc 


Nghia Việt: 

23. Tâm của người nào. không dao động khi xúc chạm với các 
pháp thế gian, không sầu khổ”, không bon nho’, sự vắng lang’; 
điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


Phân tích: 

% Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati = tām 
của người nào không dao động khi xúc chạm với các pháp thế 
gian, 

- phutthassa (phuttha) <qkpt, tt, dt, nam, stc, sd> = đối với 
(người đã được) xúc chạm. 

- lokadhammehi (loka + dhamma) <tapS, sdc, sn> = với các 
pháp thé gian, công việc ó thé gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, đời. 
- dhamma <dt, nam> = pháp, chân lý, công việc. 


- cittam (citta) <dt, trung, cc, sd> = tâm tư. 
- yassa (ya) <dai-gh, nam, stc, sd> = của người đó. 
- kampati (Y kamp) «dt, ht, 3, sd> = rung động, giao động. 


# asokam virajam khemam = không sầu khó, không bon nho, 
su ving lang; 

- asokam (a + soka) <dt, trung, cc, sd> = su khêng sāu khó, vó 
sāu. 

- virajam (vi + raja) <dt, trung, cc, sd> = su lia khỏi bon nho, 
düt bó phién nào. 


' Hạnh phúc só 35 / 38. 
? Hanh phác só 36 / 38. 
* Hanh phūc só 37 / 38. 
* Hanh phúc só 38 / 38. 
? Chú giāi ghi ràng: rāgadosamoharajānam vigatattā = su khóng con ái, sàn, 
Si. 


57 


Parittapāļi Phān II: Chủ Nhật: 2.2 


- vi <tdn> = lia khỏi, không, chỉ tiết. 
- raja <dt, nam, trung> = bụi bặm; kiết sử. 
- khemam (khema) <dt, trung, cc, sd> = sự an toàn, sự vắng 
lặng, sự thanh bình. 


24. “Etadisani katvāna, 
sabbatthamaparājitā; 
sabbattha sotthim gacchanti, 
tam tesam mangalamuttamam”. 


Nghĩa Việt: 

24. Sau khi đã thực hành các điều như thế, (là) người chiến thắng 
ở tất cả các nơi, và đạt đến an vui ở mọi nơi. Điều đó là hạnh 
phúc tối thượng cho những người ấy. 


Phân tích: 

% Etādisāni katvāna = sau khi đã thực hành các điều như thé ấy, 

- etādisāni (etādisa) <kamS, đc, sn> = các việc đó. 

- katvāna (V kar + tvāna) <dtbb, trt> = đã làm, đã thực hiện, 
thực hành (các điều kể trên). 


# sabbatthamaparājitā = (là) người chiến thắng ở tất cả các 
nƠI, 
- sabbatthamaparājitā (sabbattha' + aparājitā) <trt, cc, sn> = 
không bị thất bai ở mọi nơi. 
- sabbattha (sabba + attha) <trt, abyaS> = tất cả các nơi, 
bát cứ nơi đâu. 
- aparājita (a + parājita) <qkpt, dt, nam> = đã không bị 
thāt bai, dā duoc chičn thāng. 


! m được chèn vào. 


58 


1. Mangalasutta 1. Kinh Hạnh Phúc 


# sabbattha sotthim gacchanti = dat dén an vui ó moi noi, 

- sotthim (sotthi) <dt, nữ, dc, sd> = sự an toàn (khỏi các nguy 
hiém), an vui. 

- gacchanti (gacchati = 4 gam) <dt, ht, 3, sn> = đạt đến, đưa 
đến, đi đến. 


# tam tesam mangalamuttamam = điều đó là hạnh phúc tối 
thượng cho những người ấy. 

- tam (ta) <dai-ch, cc, sd> = cái đó, việc đó, điều ay. 

- tesam (ta) <dai-ch, sdc, stc, sn> = cho / đối với nhūng ngudi 
đó, của những người đó. 


Mangalasuttam nitthitam. 
(Kinh Hạnh Phúc đã được châm dứt). 


- suttam (sutta) <dt, trung, cc, sd> = bài kinh. 
- nitthitam (nittha + ita) <tapS, dt, trung, cc, sd> = việc đã được 
ket thúc. 


59 


60 


Thu Hai: 2. Ratanasutta: 


2. RATANASUTTA 
(KINH CHAU BÁU) 


25. Paņidhānato patthāya Tathāgatassa dasa pāramiyo dasa 
upapāramiyo dasa paramatthaparamiyo'ti samattimsa 
pāramiyo, pañca mahapariccage, lokatthacariyam 
ñatatthacariyam Buddhatthacariyan’ti tisso cariyäyo, 


pacchimabhave gabbhavokkantim, jātim, 
abhinikkamanam,  padhānacariyam,  Bodhipallanke 
Māravijayam, sabbaññutaññanappativedham, 


Dhammacakkappavattanam, nava lokuttaradhammeti 
sabbepi me Buddhagune ävajjivä Vesaliya tisu 
pākārantaresu tiyāma-rattim parittam karonto Āyasmā 
Ānandatthero viya kãruññacittam upatthapetvā. 


Nghĩa Viêt: 

25. Sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài Ānanda đang hộ trì 
Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường 
thành của thành phố Vesālī. Ngài đã quán chiếu tất cả những ân 
đức này của đức Phật bắt đầu từ khi phát nguyện (thành bậc 
Chánh Giác) của Như Lai, là thực hành ba mươi pháp pāramī (Ba- 
la-mật), bao gồm mười pháp pāramī, mười pháp trung pāramī, 
mười pháp thượng pāramī, năm pháp đại thil; ba pháp hành” lā 
thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân 


' Năm pháp đại thí: 1. Sự bó thí bộ phận của cơ thé (ngoai trừ mat), 2. Bồ thí 
mát, 3. Bó thí vật chất (tiền, vàng, bac, ...), 4. Bó thí đất nước (đất dai), 5. BO 
thí vợ và con cái. 

2 Ba pháp hành: 1. Lokatthacariya (thực hành về sự lợi ích cho thế gian như 
bồ thí, trì giới, ...), 2. Nātatthacariya (sự thực hành cho sự lợi ích của ba con 
quyến thuộc) 3. Budddhatthacariya (sự thực hành để trở thành bậc Giác 
Ngộ). 


61 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


(của Ngài) và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, sự giáng sanh vào 
bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khó 
hạnh; sự chičn thang Ma Vuong khi neài trên bồ đoàn dưới cội 
cây Bồ Đề, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc Toàn Tri; sự vận 
chuyền Pháp Luân; chín pháp xuất thé gian! (siêu thé). 


Phân tích: 

% Paņidhānato patthāya Tathāgatassa = từ khi bắt đầu phát 
nguyện (thành bậc Chánh Giác) của Như Lai. 

- paņidhānato (panidhãna) <dt, trung, xxc, sd> = từ khi phát 
nguyện, từ sự quyết định. 

- patthāya (patthāya) <trt, bbt> = bắt đầu, sanh lên. 

- Tathāgatassa (Tathāgata) <dt, nam, stc, sd> = của Như Lai. 


8 dasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa 
paramatthaparamiyo'ti samattimsa paramiyo = là thực hành 
ba mươi pháp pāramī (Ba-la-mật), bao gồm mười pháp pāramī, 
mười pháp trung pāramī, mười pháp thượng pāramī, 

- dasa <tt, số, dt, cc, sn> = mười. 

- paramiyo (pāramī) <dt, nữ, cc, sn> = các pāramī (Ba-la-mật). 

- upapāramiyo (upa + pāramī) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = pháp 
trung pāramī. 

- paramatthaparamiyo'ti = paramattha + pāramiyo + iti 

- paramatthapāramiyo (paramattha + pāramī) <kamS, 
nū, cc, sd> = phāp thuong paramī. 
- paramattha <dt, nam> = cao nhāt, tuyēt đối. 
- samattimsa (sama + timsati) <kamS, cc, sn> = với ba mươi. 
- sama <tt> = bàng nhau, nhu nhau. 


' Chín pháp xuất thé gian (Navalokuttara dhammab): 1. Sotapattimagga, 2. 
Sotapattiphala, 3. Sakadāgamīmagga, 4. Sakadāgamīphala, 5. 
Anāgāmīmagga, 6. Anāgāmīphala, 7. Arahattamagga, 8. Arahattaphala 
vā 9. Nibbāna. 


62 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- timsati <sô, dt, nữ> = ba mươi. 


# pafica mahāpariccāge = năm pháp đại thí, 
- pafica <số, dt, tt, cc, sn» = nām. 
- mahàpariccàge (maha + pariccaga) <kamS, dc, sn» = đại bó 
thí. 
- mahā (mahanta) <tt> = to lón, vi dai. 
- pariccaga «dt, nam> = sự bó thí, su tir bó. 


% lokatthacariyam ñãtatthacariyam Buddhatthacariyan'ti 
tisso cariyāyo = ba pháp hành là thuc hành lợi ích cho thé gian, 
thực hành lợi ích cho người thân (của Ngài) và thực hành lợi 
ich cho sự giác ngộ. 

- lokatthacariyam (loka + atthacariyā) <tapS, cc, sd> = việc 
tốt ở thế gian, thiện hành ở thế gian. 

- atthacariyā <dt, nū> = việc tốt, thiện hành. 
- fiatatthacariyam (fiati + atthacariyā) <tapS, cc, sd> = thiện 
hành cho người than (cua Ngai). 
- ñati <dt, nam> = người thân, (vh) người đã biết trước. 
- buddhatthacariyan'ti = buddhatthacariyam + iti 
- buddhatthacariyam (buddha + atthacariyā) <tapS, cc, 
sd> = thiện hành cho sự giác ngộ. 

- tisso (ta) <số, nữ, dc, sn> = ba. 

- cariyāyo (cariyā) <dt, nữ, dc, sn> = những việc làm, những sở 
hānh. 


% pacchimabhave gabbhavokkantim = sự giáng sanh vào bào 
thai trong kiếp chót, 
- pacchimabhave (pacchima + bhava) <kamS, đsc, sđ> = trong 
kiếp sống cuối cùng. 
- pacchima <tt> = cuối cùng, sau rốt. 
- bhava <dt, nam> = kiếp sông. 


63 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- gabbhavokkantim (gabbha + vokkanti) <tapS, đc, sd> = việc 
nhập thai. 
- gabbha <dt, nam> = bào thai. 
- vokkanti <dt, nữ> = sự đi vào, nhập (thai). 


# jatim, abhinikkamanam, padhanacariyam = việc đản sanh, 
sự xuất gla, việc tu khó hanh, 
- jatim (jati) <dt, nữ, đc, sd> = đản sanh, sự ra đời, sự sinh đẻ. 
- abhinikkamanam (abhi + nikkamana) <dt, trung, dc, sd> = 
su xuát gia, (vh) su ra di cao thuong. 
- padhãnacariyam (padhãna + cariyā) <tapS, đc, sd> = su khó 
hanh, (vh) hành vi có su nỗ lực. 
- padhãna <dt, trung> = sự nỗ lực, (tt) chủ yếu. 
- cariyā <dt, nữ> = hành vi. 


8 Bodhipallanke Maravijayam = = sự chiến tháng Ma Vuong khi 
ngồi trên bồ đoàn dưới cội cây Bồ Dé; 
- bodhipallanke (bodhi + pallanka) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong tư thế kiét già dưới cội Bồ Dé. 
- bodhi <dt, nữ> = cây Bồ Dé, trí tuệ. 
- pallanka <dt, nam> = kiết già. 
- mãravijayam (mãra + vijaya) <tapS, đc, sđ> = sự chiến thắng 
Ma Vương. 
- mãra <dt, nam> = Ma Vương, thần chết. 
- vijaya «dt, nam» = sự chiến tháng. 


$8 sabbaññutaññãnappafivedham = sự thấu triệt trí tuệ của một 
bậc Toàn Tri, 

- sabbaññutaññãnappatfivedham (sabbaññutä + ñana + (p) + 
pativedham) <tapS, đc, sd> = sự thấu triệt trí tuệ của một bậc 
Toàn Tri. 

- sabbaññutä «dt, nam» = Bậc Toàn Trí, người biết cả. 


64 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- ñana <dt, trung> = tri tuệ. 
- pativedha <dt, nam> = su dat dēn, su thām nhāp. 


% Dhammacakkappavattanam = sự vận chuyên Pháp Luân, 
- dhammacakkappavattanam (dhammacakka + (p) + 
pavattana) <tapS, đc, sd> = sự chuyên vận bánh xe Pháp. 
- dhammacakka <dt, trung> = bánh xe Phāp, Phāp Luān. 
- pavattana <dt, trung> = sự chuyên vận, việc đây lên phía 
trước. 
# nava lokuttaradhammeti = chín pháp xuất thế gian (siêu thé). 
- nava <số, tt, dc, sn» = chín. 
- lokuttaradhammeti (lokuttara + dhamme + iti) <kamS, đc, 
sn> = những pháp xuất thé gian. 
- lokuttara (loka + uttara) <tt> = xuất thế gian. 
- loka <dt, nam> = thế gian, thế ĐIỚI. 
- uttara (ud + tara) <tt> = lên trên, trên cao. 


# sabbepi me Buddhaguņe āvajjitvā = Ngài đã quán chiếu tất 
cả những ân đức này của đức Phật, 

- sabbepime = sabbe + api + ime 

- sabbe (sabba) <tt, số, đc, sn) = tất cả. 

- ime (ima) <dai-gh, đc, sn> = những cái này. 

- Buddhagune (Buddha + guņa) <tapS, đc, sn> = những đức 
tánh của đức Phật. 

- guņa <dt, nam> = đức tánh. 

- āvajjitvā (āvajjati = ā + V vajj + a + tỉ) <dtbt> = sau khi đã 

quán xét, sau khi đã suy ngẫm. 


5$ Vesaliya tisu pākārantaresu tiyāmarattim  Parittam 
karonto Ayasma  Anandatthero viya kãruññacittam 
upatthapetvā = sau khi phát sanh tām bi màn nhu Ngai 
Ananda dang hó tri Kinh Paritta tron dém cā ba canh, di bó doc 
theo ba bức tường thành của thành phó Vesālī. 


65 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- Vesāliyā (Vesālī) <dt, nữ, stc, sd> = của thành Vesālī. 
- tisu (ti) <tt, số, trung, dsc, sn» = trong ba (bức tường). 
- pākārantaresu (pākāra + antara) <tapS, dsc, sn> = trong (ba) 
bức tường thành. 
- pākāra <dt, nam> = thành lũy, thành vây quanh. 
- antara <dt, trung> = bên trong. 
- tiyamarattim (tiyama + rattim) <tapS, trt, đc, sd> = trọn đêm 
cā ba canh. 
- tiyama (ti + yama) <diS, dt, trung> = ba canh. 
- yama <dt, nam> = canh, khoāng thói gian. 
- ratti «dt, nū> = ban đêm. 
- parittam (paritta) <tt, trung, đc, sd> = su bảo vệ, sự hộ trì. 
- karonto (karonta) <htpt, tt, cc, sd> = đang làm, đang phát 
(tâm nguyện). 
- āyasmā (āyasmantu) <tt, nam, cc, sd» = đến Ngài, người có 
đời sống dài. 
- Ānandatthero (Ananda + (t) + thera) <kamS, cc, sd> = 
trưởng lão Ananda. 
- thera <dt, nam> = trưởng lão. 
- viya <mt> = như thế. 
- karufifiacittam (karufifia + citta) <kamS, đc, sd> = có tâm từ 
bị. 
- kãruñña «dt, trung» = sự từ bi. 
- citta <dt, trung> = tâm tu. 
- upatthapetvā (upatthapeti = upa + V thā + e + ti) <dtbb> = 
sau khi dā bāo (Ngāi Ānanda) phāt tām (bi mān). 


26. Kotīsatasahassesu, 
cakkavāļesu devatā, 
yass'anam patiggaņhanti, 
yañca Vesāliyā pure. 


66 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


27. Rogāmanussadubbhikkha- 
sambhūtam tividham bhayam, 
khippam'antaradhāpesi, 
parittam tam bhaņāma he. 


Nghĩa Việt: 

26-27. Xin các bậc hiền trí! Bây giờ chúng tôi tụng kinh Paritta 
này mà nhiều vị chư thiên trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã 
chấp nhận (những điều đó), khiến cho nhanh chóng biến mát ba 
tai nạn do bệnh tật, phi nhân và nạn đói khát đang phát sanh ở 
thành phố Vesālī này. 


Phân tích: 

% Kotīsatasahassesu cakkavāļesu devata — yass'anam 
patiggaņhanti = trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thé giới) đã chấp 
nhận (những điều đó), 

- kotīsatasahassesu (kotī + sata + sahassa) <kamS, tt, dsc, sn> 
= trong ngàn tỷ. 

- koti <dt, nū> = mười triệu. 
- sata <dt, trung> = trām. 
- sahassa <dt, trung> = ngān. 

- cakkavāļesu (cakkavāļa) <dt, trung, dsc, sn> = trong các thé 
giới, trong các ta bà thế giới. 

- devatā (devata) <dt, nū, cc, sd> = vi trời, thiên nhân. 

- yassanam (yassa + anam) 

- yassa (ya) <dai-gh, trung, stc, sd> = của kinh Paritta. 
- anam (ana) <dt, nữ, dc, sd> = năng luc, oai luc. 
- patiggaņhanti (patiggaņhāti) <dt, ht, 3, sn> = chāp nhān. 


$$ yafica Vesāliyā pure rogamanussadubbhikkha-sambhütam 
tividham bhayam khippam'antaradhāpesi = khiến cho 
nhanh chóng bién mát ba su so hài do bénh tāt, phi nhán và nan 
dói khát dang phát sanh ó thành phó Vesali này. 


67 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- yañca (yam + ca) 

- yam (ya) <dai-gh, cc, sd> = điều gi? 

- pure (pura) <dt, trung, dsc, sd> = trong thành phó. 

- rogāmanussa-dubbhikkha-sambhūtam (roga + amanussa + 
dubbhikkha + sambhūta) <tapS, dc, sd> = do bēnh tāt, phi 
nhân và nan đói khát đang phát sanh. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật. 

- amanussa <dt, nam> = phi nhân. 

- dubbhikkha <dt, trung> = nạn đói. 

- sambhūta (sambhavati) <qkpt> = đã được sanh lên. 

- tividham (tividha) <tt, dc, sd> = ba yếu tó. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, đc, sd> = sự sợ hãi, tai nạn. 

- khippam'antaradhāpesi (khappam + antaradhāpeti) <skh, 
gk, 3, sd> = dā khičn cho (cāc sy so hāi) nhanh chong bién mát. 

- khippam <trt> = mót cách nhanh chóng. 
- antaradhapeti (antara + V dhe + e + ti) <dt, skh, 3, sd> = 
khién cho (các su so hài) bién mát. 


28. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, 
bhummāni vā yāni va antalikkhe, 
sabbeva bhūtā sumanā bhavantu, 
athopi sakkacca suņantu bhāsitam. 


Nghia Việt: 

28. Bất cứ hạng chư thiên nào cùng nhau tụ hội nơi đây, ở đất 
liền hay ở trên hư không; mong cho tất cả chư thiên đó được 
hoan hỷ; và cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật 
ngôn) này. 


Phân tích: 


% Yānīdha bhūtāni samāgatāni = bất cứ hạng chư thiên nào 
cùng nhau tụ hội nơi đây, 


68 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- yānīdha = yāni + idha 
- yāni (ya) <dai-gh, trung, cc, sn> = nhūng (chūng sanh, chu 
thiēn). 
- bhūtāni (bhūta) <dt, trung, cc, sn> = hang chu thiēn (deva), 
chūng sanh. 
- samāgatāni [samagata = sam + Agata = samāgacchati (sam 
+ā+V gam + tỉ)| <gkpt, tt, trung, cc, sn> = đã duoc tụ hội. 


% bhummāni vā yāni va antalikkhe = 6 dāt ličn hay 6 trēn hu 
không; 

- bhummāni (bhumma) <tt, trung, cc, sn> = ở dāt liền, trên mặt 
đất. 

- va (= vā) <bbt> = như. 

- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, dsc, sd> = ở trên hư 
không, trên bầu trời. 


# sabbeva bhūtā sumanā bhavantu = mong cho tất cả hạng 
chư thiên đó được hoan hỷ. 

- sabbeva = sabbe + eva 

- sabbe (sabba) <tt, cc, sn> = tất cả. 

- bhūtā (bhūta) <dt, nam, cc, sn> = những hạng chư thiên 
(chúng sanh). 

- sumana (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = vui vẻ, hoan hy. 

- bhavantu (bhavati = V bhu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy lā, mong 
cho lā. 


% athopi sakkacca sunantu bhāsitam = và (xin các hạng chu 
thiên) cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng doc (Phật ngôn) này. 
- athopi = atho + api 
- atho <bbt> = rồi thi. 
- sakkacca (sakkaroti) <gkpt, trt> = kinh cān, cān thān. 
- sunantu (sunati = su + V nã + ti) «dt, mlc, 3, sn» = hāy lāng 
nghe. 


69 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- bhāsitam (bhāsati = Y bhas + ti) <dt, trung, gkpt, dc, sd> = 101 
tung doc, dā duoc nói lēn. 


29. Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe, 
mettam karotha mānusiyā pajaya, 
divā ca ratto ca haranti ye balim, 
tasmā hi ne rakkhatha appamatta. 


Nghīa Viēt: 

29. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy lắng nghe! Hãy có 
lòng bi man đối với chúng sanh là loài người! Ho! mang lại cúng 
dường cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). Do vậy, hãy hộ trì 
ho? mot cach tinh can. 


Phân tích: 

% Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe = vi vậy, xin tất cà các 
hạng chư thiên hãy lắng nghe! 

- tasmā <bbt> = do đó. 

- hi <bbt> = thāt vāy. 

- bhūtā (bhūta) <dt, nam, hc, sn> = này chư thiên (chúng sanh). 

- nisāmetha (nisāmeti = ni + V sam + e + ti) <dt, mlc, 2, sn> = 
hāy lāng nghe. 

- sabbe (sabba) <tt> = tat cả. 


% mettam karotha mānusiyā pajāya = hãy có lòng bi man đối 
voi chung sanh lā loai ngudi! 

- mettam (metta) <dt, nữ, đc, sd> = long từ. 

- karotha (karoti) <dt, mlc, 2, sn> = hay lam. 

- mānusiyā (mānusa) <tt, nū, dsc, sd> = 6 nhān loai. 


! loài người. 
2 loài người. 


70 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- pajãya (paja) <dt, nữ, đsc, sd> = chúng sanh, dòng giống, con 
cháu, dòng dõi. 


# diva ca ratto ca haranti ye balim = ho! mang lai cung duong 
cả ngày lẫn đêm cho các vị (chư thiên). 

- divā (diva) <dsc, sn> = ở ban ngày. 

- ca <lt> = vā. 

- ratto? (ratti) «dt, nū, dsc, sd> = ở ban đêm. 

- haranti (haranti = V har) «dt, ht, 3, sn» = kính lễ. 

- ye (ya) <dai-gh, nam, cc, sn> = nhūng ai, chūng sanh, lodi 
nguoi. 

- balim (bali) <dt, trung, dc, sd> = sự cúng duong (hoa, thức 
ān). 


# tasmā hi ne rakkhatha appamatta = do vậy, hãy hộ trì ho 
một cách tinh can. 

- ne = te (ta) <dai-gh, đc, sn> = ho (chúng sanh, nhân loại). 

- rakkhatha (rakkhati) <dt, mlc, 2, sn> = bạn hãy bảo vệ. 

- appamatta (a + pamatta) <trt, cc, sn> = không có sự biếng 
nhác, có su tinh càn (bhūtā = chu thičn). 


30. Yamkiñci vittam idha vā huram va, 
saggesu vā yam ratanam paņītam, 
na no samam atthi tathāgatena. 
Idampi buddhe ratanam panitam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Viét: 


30. Cho dü kho báu nào ó thé giói này hay ó thé giói khác; hay 
báu vật cao quy nào ở trên cõi trời. Bau vật đó không sánh băng 


' loài người. 
2 smim => o. 


71 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

% Yamkiūci vittam idha va huram va = cho dù kho báu nào ở 
thế giới này hay ở thế giới khác, 

- yamkiñci = sabbe <tt, cc, sd> = tāt cā. 

- vittam (vitta) <dt, trung, cc, sd> = tài sản, bau vật. 

- idha <trt> = ở đây. 

- huram <bbt> = ở một thé giới khác. 


% saggesu và yam ratanam panitam = hay báu vật cao quy nào 
ở trên cõi trời. 

- saggesu (sagga) «dt, nam, dsc, sn> = trên các cói trời. 

- paņītam = ratanam (paņīta) <tt, trung, cc, sd> = tuyệt diệu, 
thū thāng. 


# na no samam atthi tathāgatena = báu vật đó không sánh 
bằng Như Lai. 
- na no atthi = không có. 
- na = không. 
- no <mt> = duy nhất. 
- atthi (V as) «dt, ht, 3, sd» = là. 
- samam (sama) <dt, trung, cc, sd> = bằng, ngang bằng. 
- tathāgatena (tathāgata) <dt, nam, sdc, sd> = bởi Như Lai. 


% idampi buddhe ratanam paņītam = thật vậy, chư Phật lā 
châu báu thù diệu (thật vậy, đây là châu báu thù diệu nơi đức 
Phật). 

- idampi (idam + api) 

- idam (ima) <dt, trung, cc, sd> = cái này, điều này. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc. sd> = ở đức Phật. 


72 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- ratanam (ratana) <dt, trung, cc, sd> = châu báu. 
- paņītam (paņīta) <dt, trung, cc, sd> = thù diệu, tuyệt diệu, thù 
thāng. 


% Etena saccena suvatthi hotu = do lời chân thật này, mong 
cho duoc thanh loi. 

- etena (eta) <dai-ch, trung, sdc, sd> = với cái này, bàng VIỆC 
này. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sd> = bằng sự chân thật. 

- suvatthi (suvatthi) <bbt; mt; dt, cc, sd> = sự thanh lợi, sự thịnh 
vuong, Sự may mắn, hạnh phúc. 

- hotu (hoti = V hũ + ti) <dt, mlc, 3, sd> = hãy là. 


31. Khayam virāgam amatam paņītam, 
yadajjhagā sakyamunī samāhito, 
na tena dhammena samatthi kiñci. 
Idampi dhamme ratanam paņītam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

31. Sự kiên định của đức Sakyamunī đã thông suốt pháp thù 
diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. Do vậy, 
không có gì sánh bằng Pháp Bảo. Thật vậy, Pháp Bảo này là 
châu báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh 
lợi. 


Phân tích: 

% Khayam virāgam amatam paņītam yadajjhagā sakyamunī 
samāhito = sự kiên định của đức Sakyamunī đã thông suốt 
pháp thủ diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. 

- khayam (khaya) <dt, trung, đc, sd> = sự hoàn mỹ, sự hoàn 
thiện, thù diệu. 


73 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- virāgam (virāga) <dt, trung, đc, sd> = sự dứt khỏi tình dục. 

- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sd> = bát tử. 

- yadajjhaga (yam + ajjhagā) 

- ajjhagã (adhi + V gam + ā) <dt, gk, 3, sd> = đã hiểu biết, 
đã đạt đến. (yam = nibbãna). 

- sakyamunī (sakyamuni) <dt, nam, cc, sd> = đức Sakyamunī 
(Thich Ca Māu Ni). 

- samāhito (samahita) <qkpt, nam, cc, sd> = dā được ón dinh, 
có su kiēn dinh. 


% na tena dhammena samatthi kiñci = do vậy, không có gi 
sánh bàng Pháp āy. 

- tena (ta) = dhammena) <bbt, sdc, sd> = bói diču này. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sd> = bằng Pháp. 

- samatthi (samam + atthi) 

- samam <tt> = ngang bằng. 

- atthi (V as + a + tỉ) «dt, ht, 3, sd» = có, là, trở thành. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sd> = ở giáo Pháp. 


32. Yam Buddhasettho parivannayT sucim, 
samadhimanantarikafitiamahu, 
samādhinā tena samo na vijjati. 
Idampi dhamme ratanam panitam. 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Viét: 

32. Đức Phật cao quý đã tán duong thiền dinh tinh khiết. Chu 
Phật dà nói lā vô gián dinh (cho quả ngay lập tức). Không có gi 
sánh bằng thiền định ấy. Thật vậy, Pháp Bảo này là cháu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được thanh lợi. 


Phân tích: 
% Yam Buddhasettho parivaņņayī sucim = đức Phật cao quy 
đã tán dương thiên định tinh khiết. 


74 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- samādhimānantarikaūūamāhu (samadhim + ānantarikam 
+yam + āhu) 
- yam = samādhim 
- yam (ya) <dai, nam, dc, sd> = cái đó. 
- Buddhasettho (Buddhasettha) <kamS, nam, cc, sd> = su cao 
quý của đức Phật. 
- settha <tt> = cao quý, thù thắng. 
- parivaņņayī (pari + vaņņa + naya! + D <dt, gk, 3, sd> = đã 
nói lēn trong nhiču cách. 
- sucim (suci) <tt, dt, trung, cc, sd> = tinh khičt. 


# samadhimanantarikaññamahu = chư Phật dā nói là vô gián 
định (cho quả ngay lập tức). 

- samadhimanantarikaüfiamahu (samādhim + anantarikam + 
aññam + āhu) <sandhi, dt, gk, 3, sn> = họ đã nói sự hoàn hảo 
và nhanh chóng của sự định tĩnh. 

- samādhi <dt, nam> = sự định tâm, định. 

- ānantarika <tt> = vô gián, liên tục, ké liền, theo sau lập 
tức. 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sd> = cái đó. 

- ahu (V bri = brūti)<dt, gk, 3, sn> = họ dā nói. 


% Samādhinā tena samo na vijjati = không có gi sánh bang 
thiền định ấy. 

- samādhinā (samādhi) <dt, nam, sdc, sd> = bāng thiền định. 

- samo = samādhi (sama) <tt, dt, nam, cc, sd> = bāng, ngang 
nhau. 

- vijjati (V vid + ya + ti) «dt, ht, 3, sd» = được tìm thấy, tồn tại. 


' paccaya (giới từ). 


75 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


33. Ye puggalā attha satam pasatthā, 
cattāri etāni yugāni honti, 
te dakkhiņeyyā sugatassa sāvakā, 
etesu dinnāni mahapphalāni. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghia Việt: 

33. Có tám bậc (hay 108 bậc”) thánh nhân được người đức hạnh 
ca ngợi, có bốn đôi này”. Các vị đệ tử ay cūa dūc Thiên Thê dang 
được cúng dường. Những sự bê thí đến những vi đó là có quá 


' Theo Atthakathā của Ratanasutta phan tich 108 bac Thanh Nhan: 

1- Thánh Đạo có 4 bậc, mỗi Thánh Dao nhân với 2 phận sự (2 phan 
sự (dhura): 1- Saddhadhura: phận sự của đức tin; 2- Pañfñiãdhura: phận sự 
của trí tuệ). thành 8 bậc Thánh Đạo. 

2- Thánh Quả có 4 bậc, mỗi bậc Thánh Quả nhân với 4 pháp hành (patipadā) 
[4 pháp hành: 1- Hành dē, chứng đắc mau. 2- Hành dễ, chứng đắc chậm. 3- 
Hành khó, chứng đắc mau. 4- Hành khó, chứng đắc chậm]. , nhân với 2 phận 
sự (dhura)nhu sau: 

Bậc Nhập Lưu Thánh Quá: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 
phận sự thành 24 bậc Nhập Lưu Thánh Quả. (3 x 4 x 2 = 24) 

Bậc Nhất Lai Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 phận 
sự thành 24 bậc Nhất Lai Thánh Quả. (3 x 4 x 2 = 24) 

Bậc Bắt Lai Thánh Quả: Có 5 hạng nhân với 4 cõi Tịnh Cư Thiên bậc thấp 
rồi cộng với 4 bậc Bất Lai Thánh Quả cõi sắc cứu cánh thiên rồi nhân với 2 
phán sự thành 48 bậc Bát Lai Thánh Quả. (5 x 4 + 4) x 2 =48 

Bác Arahán Thánh Quả: Có 2 hang nhân với 2 phận sự thành 4 bậc Thánh 
Arahán Thánh Quả. (2 x 2 = 4) 

Tóng cóng 4 bāc Thánh Dao và 4 bác Thánh Quá theo cách tính trén góm có: 
8 + 24+ 24 + 48 + 4= 108 bậc Thánh Nhân. 

2 Sotapatimaggattha, Sotapatiphalattha (mót cāp), 
Sakadagāmimaggattha, Sakadagāmiphalattha (cāp thú 2), 
Anāmimaggattha, Anāmiphalattha, Arahattamaggattha (cāp thú 3), 
Arahattaphalattha (cāp thú 4). 


76 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


lớn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

% Ye puggalā attha satam pasatthā cattāri etāni yugāni honti 
= có tām bāc duoc ngudi dūc hanh ca ngoi, có bốn đôi này. 

- ye = puggalā) (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vi nào, những 
người nào. 

- puggalā (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những người. 

- aftha <số> = tám 

- satam! (santa ) <dt, nam, stc, sd> = của (người) có đạo đức, 
hiền trí. 

- pasatthā = puggalā (pasattha => pasamsati) <gkpt, tt, nam, 
cc, sn> = đáng được tán dương, ca ngợi. 

- cattāri = yugāni (catu ) <số, cc, sn> = bốn (cặp). 

- etani (eta ) <dai-gh, cc, sn> = những cái đó. 

- yugani (yugāni ) <dt, trung, cc, sn> = cặp. 

- honti (hoti - V hū + a + ti) <dt, ht, 3, sn> = lā. 


% te dakkhiņeyyā sugatassa sāvakā = các vi đệ tử ay của đức 
Thiện Thệ đáng được cúng dường. 

- dakkhiņeyyā (dakkhiņeyyā) <tt, skh, cc, sn> = xứng đáng 
cúng dường. 

- sugatassa (sugata) <dt, nam, stc, sd> = của đức Thiện Thệ. 

- sāvakā (sāvaka) <dt, nam, cc, sn> = những người đệ tử, những 
vị lắng nghe, những bậc Thinh Văn. 


# etesu dinnāni mahapphalāni = những sự bố thí đến những vị 
đó là có quả lớn. 


' Được chia theo danh từ Nam tánh, tận cùng bằng anta (santa + nam => 
satam hay santanam). 


77 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- etesu (eta) <dai-qh, dsc, sn> = trong những vị đó, đến những vị 
đó (puggalā, hay sāvakā). 
- dinnāni (dinna - deti) <gkpt, dt, trung, cc, sn> = đã được bô 
thí. 
- mahapphalāni (mahā + phala) <baS, cc, sn> = những quả 
lớn. 
- phala <dt, trung> = quả; kết quả 


% Idampi sanghe ratanam paņītam = thật vậy, Tăng Bảo này 
là châu báu thù diệu. 
- sanghe (sangha) <dt, nam, dsc, sd> = ở Tăng chúng. 


34. Ye suppayuttā manasa daļhena, 
nikkāmino gotamasasanamhi. 
Te pattipattā amatam vigayha, 
laddhā mudha nibbutim bhufjamana. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghia Việt: 

34. Với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài' có sự ứng dụng hoàn 
hảo xuyên qua giáo Pháp của đức Cồ Đàm. Các ngài đã thoát 
khỏi những dục vọng. Các ngài đã đạt được mục đích, đã thể 
nhập bất tử. Các ngài đã đạt được sự cao tột, đang tận hưởng sự 
giải thoát. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


' bậc thánh Tăng. 


78 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


Phân tích: 

% Ye  suppayutta manasä dalhena nikkãmino 
gotamasasanamhi = với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài! có 
sự ứng dụng hoàn hảo xuyên qua giáo Pháp của đức Có Đàm. 
Các ngài đã thoát khỏi những dục vọng. 

- ye = savaka 

- suppayutta [su + payutta (payuñjati)| <gkpt, nam, cc, sn> = 
có su úng dung hoàn hào. 

- payuñjati (pa + V yuj + m + a) = thi hành, ứng dụng. 

- manasā (mana) <dt, trung, sdc, sd> = với tâm, với y. 

- dalhena (dalha) <tt, nū, sdc, sd> = bāng su kičn dinh, bāng su 
bên bi. 

- nikkāmino (ni + kama) <tt, nam, cc, sn> = dā thoát khói 
nhūng duc vong 

- gotamasāsanamhi (gotama + sasana) <tapS, dsc, sd> = xuyên 
qua giáo Pháp của đức Có Đàm. 

- sāsana <dt, trung> = giáo Pháp. 


# te pattipattā amatam vigayha = các ngài đã đạt được mục 
đích, đã thé nhập với bat tử. 
-te= ye 
- pattipatta (patti + patta ) <tapS, gkpt, cc, sn> = đã đạt được. 
- patti «dt, nū> = su dat duoc. 
- patta (papunati) <gkpt> = dā dat duoc. 
- amatam (a + mata) «dt, trung, dc, sd = bat tử (Nibbana). 
- vigayha (vi + V har) <dtbb, cc, sn» = đã thé nhập. 


# laddha mudha nibbutim bhuūjamānā = các ngài dà dat 
duoc su cao tót, dang tàn huóng su giāi thoát. 

- laddhā (laddha - labhati) «qkpt, cc, sn> = dà dat duoc, dà thu 
nhān, dà nhān lành. 


! bác thánh Táng. 


79 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- mudhā <dt, nam, cc, sn> = sự cao tột, đỉnh cao. 

- nibbutim (nibbuti) <dt, nữ, đc, sd> = sự giải thoát, sự vắng 
lặng. 

- bhufijamana (bhuñjati = Y bhuj) <htpt, cc, sn» = dang tận 
hưởng, đang thụ hưởng. 


35. Yathindakhīlo pathavissito siyā, 
catubbhi vātehi asampakampiyo. 
Tathūpamam sappurisam vadāmi, 
yo ariyasaccāni avecca passati. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

35. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất, không thê 
bị lay chuyên bởi những cơn gió từ tứ phương. Cũng ví như vậy, 
con dành lễ bậc hiền nhân, người mà thấy rõ Thánh Dé (Tứ Diệu 
Dé). Thật vậy, Tăng Bao này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
% Yathindakhīlo pathavissito = ví như trụ đá vững chắc được 
chôn trong lòng dāt, 
- yathindakhīlo = yathā + indakhīlo 
- yathā <trt> = nhu. 
- indakhīlo (indakhīla) <dt, nam, cc, sd> = trụ đá, cột của 
cửa nhà, cột trụ trước công thành. 
- pathavissito (pathavī + sita) <tapS, tt, cc, sd> = được chôn 
trong long dāt. 
- pathavī <dt, nū> = long dāt, māt dāt. 
- sita <gkpt> = dā duoc chón, dā duoc tua trēn. 


# siya catubbhi vātehi asampakampiyo = không thé bị lay 
chuyên bởi những cơn gió từ tứ phuong, 


S0 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- siya (V as) «dt, tha-dt, gd, 3, sd> = có thé lā. 
- catubbhi (catu) <tt, số, xxc, sn> = từ bốn (hướng). 
- vatehi (vata) <dt, nam, sdc, sn> = bởi những cơn gió. 
- asampakampiyo (a + sam + pakampa + iya) <kamS, tt, cc, 
sd> = sự không lay chuyền. 
- pakampati (pa + V kamp + a + tỉ) <dt> = lay chuyền, 
rung động. 


# tathūpamam sappurisam vadāmi = cũng ví như vậy, con 
dành lé bậc hiên nhân, 

- tathūpamam (tatha + upama) <sandhi, tt, cc, sd> = cũng vi 
nhu vāy. 

- sappurisam (santa + purisa) <dt, nam, đc, sd> = bậc hiền 
nhân, thiện nhân. 

- vadāmi (vadati - V vad) <dt, ht, 1, sd> = con dành lễ. 


% yo ariyasaccāni avecca passati = người mà thấy rõ Thánh 
Đề (Tứ Diệu Dé). 
- yo (ya) (sappuriso) <đại, nam, cc, sd> = việc nào, điều gì, 
người nào. 
- ariyasaccani (ariya + sacca) <kamS hay sapS, trung, đc, sn> = 
Thanh Dé (Tứ Diệu Dé), chân lý của bậc thánh. 
- ariya <tt> = bậc thánh. 
- sacca <dt, trung> = chân lý. 
- avecca (= yo) <trt, cc, sd> = rõ ràng, chāc chān, hoān toān, sau 
khi biệt hoàn toàn. 
- passati (V dis => V pas) «dt, ht, 3, sd = nhìn thấy. 


36. Ye ariyasaccāni vibhāvayanti, 
gambhirapafifiena sudesitāni. 
Kiūcāpi te honti bhusam pamattā, 
na te bhavam atthamamādiyanti. 


81 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


Idampi sanghe ratanam panTtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghīa Việt: 

36. Những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đề (Tứ Diệu 
Dé), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các 
ngài thường dễ duôi nhưng các ngài cũng không nhận lãnh kiếp 
sông thứ tám'. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do 
lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

% Ye ariyasaccāni vibhāvayanti sambhirapaññena sudesitāni 
= những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đề (Tứ Diệu 
Dé), đã được khéo thuyết giảng bang trí tuệ sâu lắng, 

- ye = sottapana 

- vibhāvayanti (vi + bhāveti) <dt, ht, 3, sn> = phāt trién ró ràng, 
su phát trién chi tiét. 

- vi <tdn> = rõ ràng, chỉ tiết. 
- bhāveti (V bhū + e + ti) <dt> = phát triển, hành thiên. 

- gambhirapafiüiena (gambhira + paūnā) <kamS, sdc”, sd> = 
bằng trí tuệ sâu ling. 

- gambhira <tt> = sâu lắng, tuyệt vời. 
- pana «dt, ni = trí tuệ. 

- sudesitāni = ariyasaccāni (sudesita) <tt, trung, đc, sn> = đã 

khéo thuyết giảng. 


# kificapi te honti bhusam pamattā = mặc dù các ngài thường 
dễ duôi, 


' Không có đời sống thứ 8 ké từ khi vị này đạt đạo và quả của Sotāpannā (Tu 
Đà Hoàn). Vị này chỉ có 6 kiếp sống trong quá trình luân hồi (samsāra) ở cõi 
người, trời hay phạm thiên và sau đó sẽ nhập Niết Bàn (Parinibbāna). 

2 Tatiya [sdc (cc)], xem The New Pāli Course, p. 4 


82 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- kiūicāpi <bbt> = māc dù, tuy nhiên. 
- te (ta) <dai, cc, sn> = các cái đó. 
- bhusam (bhusa) <trt> = thuong xuyčn, ličn tuc. 
- pamattà (pa + Y mad + ta) <gkpt, nam’, cc, sn» = biếng nhac, 
xao lang, phóng dāt. 
- pa <tdn> = chi sự nhān manh. 
- N mad = nghiện, dam mē. 


# na te bhavam atthamamādiyanti = nhưng các ngài cũng 
không nhận lãnh kiếp sống thứ tám. 
- bhavam (bhava) <dt, nam, đc, sd> = đời sống. 
- atthamamadiyanti (atthamam + ādiyati) <sandhi, dt, ht, 3, 
sn> = nhận lay (đời sống) tam thứ. 
- atthama <tt, số> = thứ tám. 
- ādiyati (a + V dã + ií +ya + ti) <dt> = nhận lãnh, thâu tóm. 


37. Sahāvassa dassanasampadäya, 
tayassu dhammā jahitā bhavanti, 
sakkāyaditthī vicikicchitafica, 
sīlabbatam vāpi yadatthi kiūci. 


Nghĩa Việt: 

37. VỚI vi dāy đủ tri kiến (sơ đạo) chắc chắn, ba pháp đã được 

diệt trừ là thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ. Thậm chí vị này 

cũng diệt trừ những phiền não khác. 

Phân tích: 

# Sahāvassa dassanasampadäya = với vi day đủ tri kiến chắc 
chắn, 

- sahāvassa (saha + eva + assa) <trt> = với vị (đầy đủ tri kiến) 
chắc chắn. 


! chia theo ‘te’, nên danh từ là nam tanh. 


83 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- saha <Ït> = cùng với. 
- eva <bbt> = duy nhất, chỉ. 
- assa (ta) <đại, cđc, 3, sd> = vi đó. 
- dassanasampadāya (dassana + sampadāya) <tapS, sdc, sd> = 
dày dú tri kiên. 
- dassana <dt, trung> = minh sāt, sy nhin thāy bēn trong su 
vật. 
- sampadā <dt, trung> = sự chứng đạt, sự may mắn, điều 
hạnh phúc. 


# tayassu dhammā jahitā bhavanti = ba pháp đã được diệt trừ 
là, 
- tayassu (tayo + assu) <dt, trung, stc, sn> = của ba. 
- tayo (ti) <số, cc, sn> = ba. 
- assu «mt» = chỉ sự nhắn mạnh, không có nghĩa. 
- dhammā (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp, các tâm sở. 
- jahitā (jahita = jahati) <qkpt, tt, cc, sn> = đã được đoạn trừ, 
dā bó phē. 
- bhavanti (bhavati - V bhū) «dt, ht, 3, sn» = là. 


% sakkayaditthi vicikicchitafica silabbatam = thân kiến, hoài 
nghi, gidi cām thū. 
- sakkāyaditthī (sakkāyaditthi) <tapS, cc, sd> = thān kičn. 

- sakkāya <dt, nam> = thān. 

- ditthi <dt, nữ> = kiến, lòng tin, lý thuyết. 
- vicikicchitañca = vicikicchitam + ca 

- vicikicchitam (vicikiccha + ita) <tapS, dt, trung, dc, sd> 

= sự hoài nghi. 

[Vicikicchiti (vikicchati - V kit)] <qkpt, dc, sd> = hoài nghi. 

- sīlabbatam (sila + bata) <dvanS, dc, sd> = gidi cām thú, cháp 
thủ vào lễ nghi. 


! Ó đây ita được thêm vào, chứ không phải ita - dấu hiệu của qkpt. 


84 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- sīla <dt, trung> = gidi, diču hoc. 
- bata hay vata <dt, trung> = phận sự của tôn giáo, nghi lê. 


# vapi yadatthi kiūci = thậm chí vi này cũng diệt trừ những 
phiên não khác. 
- vapi (vã + api) <lt> = hoặc, ngay cả. 
- yadatthi (yam + atthi) <sandhi> 
- yam (vicikicchitam, sakkāyaditthī, sīlabbatam) (ya) 
<dai, trung, cc, sd> = cái này. 
- atthi (N as) <dt, ht, 3, sd> = lā. 
- kiñci (kimci) <bbt, dc, sd> = vài cái. 


38. Catūhapāyehi ca vippamutto, 
chaccābhithānāni abhabba kātum. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

38. Và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đường ác đạo', không 
có thé phạm sáu ác hành”. Thật vậy, Tăng Bao này là châu báu 
thù diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
% Catūhapāyehi ca vippamutto = và vị ấy đã hoàn toàn thoát 
khỏi bốn đường ác đạo, 
- catūhapāyehi = catūhi + apayehi 
- catühi (catu) <số, tt, xxc, sn» = từ bón. 


' Niraya (Địa Ngục [ni = không + aya = hanh phúc]), 2. Tiracchãna (Súc 
sanh), 3. Peta (Nga guy), và 4. Asura (A-tu-la). 

: 1. Mātughātaka: giét me 2. Pitughātaka: giét cha, 3. Arahantaghātaka: 
giết bậc A-la-han, 4. Lohituppadaka: làm chảy máu Phật, 5. 
Sanghabhedaka: chia ré Tăng chúng, 6. Aññasatthäruddesa: đề nghị một vi 
thầy khác (không lấy đức Phật làm thāy). 


85 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- apāyehi (apāya) <dt, nam, xxc, sn> = từ (bốn) đường ác 
đạo, từ những địa ngục. 
- vippamutto (vipamutta) <qkpt, dt, nam, cc, sd> = đã được 
thoát khói. 
- pamutti <dt, nữ> = sự tự do, sự thoát ly. 


# chaccābhithānāni abhabba kātum = không có thé phạm sáu 
ác hành. 
- chaccābhithānāni = cha + ca + abhithānāni 
- cha <số, tt, dc, sn> = sáu. 
- abhithānāni (abhithāna) <dt, trung, đc, sn> = ác hành, 
trọng tội. 
- abhabba (abhabo) <kamS, đt, cc, sd> = không thành thạo, 
không phù hợp. 
- kātum (karoti - V kar) «dt, ng-m> = dé làm. 


39. Kiñcapi so kamma karoti pāpakam, 
kāyena vācā uda cetasā vā. 
abhabba so tassa paticchadaya, 
abhabbatā ditthapadassa vuttā. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

39. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khẩu, hay bằng 
ý. Việc làm của vị ấy không thể che dấu. Những việc (do thân, 
khẩu và ý) đã được nói lên là không thể che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù điệu. Do 
sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

% Kifcapi so kamma karoti pāpakam kāyena vācā uda 


cetasā vā = māc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khâu, 
hay bằng ý. 


86 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- kificapi <bbt> = tuy nhiên. 

- so (ta) <dai-ch, 3, cc, sd> = vi dó, anh ta. 

- kamma! = kammam (kamma) <dt, trung, dc, sd> = viéc lam, 
hành động. 

- karoti (N kar) «dt, ht, 3, sd> = làm. 

- pāpakam (pāpa + ika) <tt, dt, trung, dc, sd> = vičc āc. 

- kāyena (kaya) <dt, nam, sdc, sd> = bởi thân. 

- vaca = vacaya (vaca) <dt, nữ, sdc, sd> = bang lời nói. 

- uda <lt> = hoặc. 

- cetasā (ceta) <dt, nam, sdc, sd> = bởi tâm. 


% abhabba so tassa paticchadaya = việc làm của vị ấy không 
thể che dấu. 

- abhabba <tt> = không thẻ. 

- tassa (ta) <dai-ch, cđc, sd> = của vi đó. 

- paticchadāya (paticchadeti) <dt, nam, cđc, sd> = cho việc 
không còn che dau. 


% abhabbata ditthapadassa vuttā = (những việc làm do thân, 
khẩu và ý) đã được nói lên là không thê che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. 

- abhabbatā (abhabba + tā) <dt, nữ, cc, sd> = không thē, bāt 
luc. 

- ditthapadassa (dittha + pada? + yena) <baSỶ, dt, nam, stc, 
sd> = của người thấy Niết Bàn. 

- dittha (Y dis) <qkpt> = đã được thấy. 
- pada <dt, trung> = bàn chân; Niết Bàn. 
- vuttā [vutta (vadati - Y vad)] <gkpt, nữ, cc, sd > = đã được nói. 


TG dày, do kệ ngôn nën m được lược bỏ. 
? Niết Bàn. 
? Tatiya baS. 


87 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


40. Vanappagumbe yatha phussitagge, 
gimhānamāse pathamasmim gimhe. 
Tathūpamam dhammavaram adesayi, 
nibbānagāmim paramam hitaya. 
Idampi Buddhe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghia Việt: 

40. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chòi trên những 
ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Cũng như thế ấy, 
giáo Pháp cao quý đã được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc 
tối thượng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. Do sự 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

% Vanappagumbe  yatha  phussitagge — gimhanamase 
pathamasmim gimhe = cüng nhu nhüng bui cáy trong rung 
dám chói trén nhüng ngon cáy trong cái nóng cüa tháng dàu 
mūa ha. 

- vanappagumbe! (vana + pagumba) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
nhūng bui cáy trong rung. 

- pagumba «dt, nam> = bui cây. 

- yatha = yathā <trt> = theo nhu, nhu là, cüng nhu. 

- phussitagge (phussita + agga) <baS, tt, cc, sd» = trong dāu 
tháng giéng. 

- phussa «dt, nam» = tháng Chap (giữa tháng 12 và tháng 
Giéng); dám chói. 
- agga «tt; dt, nam» = cao nhất; dinh cao. 
- gimhānamāse = gimhānam + māsa 
- gimhānam (gimha) «dt, nam, stc, sn> = của những mùa hạ. 
- māse (masa) <dt, nam, dsc, sd> = trong thāng. 


Isi -> o hay e 


88 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


- pathamasmim (pathama) <tt, só, dt, nam, dsc, sd> = trong thu 
nhāt. 

- gimhe (gimha) <dt, nam, dsc, sd> = trong mùa nóng, trong sức 
nóng, trong hơi nóng. 


% Tathipamam dhammavaram „adesayi nibbānagāmim 
paramam hitāya = cūng nhu thế ấy, giáo Pháp cao quý đã 
được chỉ ra, dẫn đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. 

- tathüpamam (tatha + upamam) <sandhi, tt, cc, sd> = nhu vi 
du này. 

-yathā... tathā = ví nhu .... ngay cà. 

- dhammavaram (dhamma + vara) <kamS, dc, sd> = giáo 
Pháp cao quý, diệu pháp. 

- vara <tt> = cao quý, tuyét vòi. 

- adesayi (V dis + ya + ī) (deseti) <dt, gk, 3, sđ> = đã thuyết 
giảng, đã chỉ ra. 

- nibbānagāmim (nibbānam + gāmī) <tapS, tt, đc, sd> = dẫn 
dén Ničt Bàn. 

- gami <3t, tt> = việc dẫn đến, người dā đi đến. 

- paramamhitāya = parama + hita (kamS) 

- paramam = (parama) <tt, 3t, cdc, sd» = tói thượng. 

- hitāya (hita) <dt, trung, cdc, sd> = hạnh phúc, vi lợi ich. 


41. Varo varaññü varado varāharo, 
anuttaro dhammavaram adesayi. 
Idampi Buddhe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghĩa Viét: 

41. Bāc Thū Thāng (dūc Phāt), bāc Liču Tri Thū Thāng, bāc Thi 
Thù Thắng, bậc Mang Lại Thù Thắng, Bậc Vô Thượng đã giảng 
giải Pháp thù thắng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. 
Do sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


89 


Parittapāļi Phân II: Thứ Hai 


Phân tích: 

# Varo varaññũ varado varāharo = bậc Thù Thang (dūc Phat), 
bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc B6 Thí Thù Thắng, bậc Mang Lại 
Thù Thắng, 

- varo (vara) <tt, dt, nam, cc, sd> = bậc Thù Thắng (đức Phật). 

- varaññü (vara + aíifia) <tapS, dt, nam, cc, sd» = bậc Liễu Tri 
Thù Thắng. 

- aha «dt, nū> = trí tuệ. 

- varado (varada = vara + V dā) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, sd> = 
bāc Thi Thū Thāng. 

- varāharo (varāhara = vara + 4 har) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, 
sđ> = bậc Mang Lại Thù Thắng. 


# anuttaro dhammavaram adesayi = bậc Vô Thượng dā 
giảng giải Pháp Thù Thăng. 
- anuttaro (an + uttaro) <baS, dt, nam, cc, sd> = bậc Vô 
Thượng. 
- an (na) <bbt> = không. 
- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 


42. Khīņam purāņam nava natthisambhavam, 
virattacittāyatike bhavasmim. 
Te khīņabījā avirūļhichandā, 
nibbanti dhīrā yathāyam padīpo. 
Idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghia Việt: 

42. Quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dut, đời sống mới (tương lai) là 

không có, tām dā lia khỏi sự dính mắc kiếp sông (này). Các vị ấy 
có hạt giéng đã hủy hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng 


90 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


trưởng. Các bậc trí tuệ (ấy) giải thoát như ngọn đèn đã tắt. Thật 
vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 

$$ Khinam purāņam = quá khứ (nghiệp cũ) đã cham dứt, 

- khinam (khīņa - khīyati) <qkpt, dt, trung, cc, sd> = đã chấm 
dūt, dā can kiēt. 

- purāņam (purana) <tt, dt, trung, cc, sd> = cái củ, cái trước. 


% nava natthisambhavam = đời sống mới (tương lai) là không có, 
- nava = navam <tt, 3t, dt, trung, cc, sd> = cái mới. 
- natthisambhavam = natthi + sambhava + yassa! + ti (baS) 
- natthi (na + atthi) «dt, ht, 3, sd> = khóng có. 
- sambhavam (sambhava) «dt, trung?, dc, sd» — dói sóng, 
kiếp sóng. 


# virattacittayatike bhavasmim = tām tu dā lia khói su dính 
mắc trong kiếp sóng (này). 
- virattacittāyatike = virattacittā + āyatike 
- virattacittā (vi + ratta + citta + ya) <baS, cc, sn> = có 
tām dā lia khói tham dām. 
- ratta (rañjeti = nhuộm, nhuốm màu) <tt> = tham đắm. 
- citta <dt, trung> = tâm tu. 
- āyatike (bó nghĩa cho bhavasmim) <tt, dt, nam, dsc, sd> = 
tương lai. 
- bhavasmim (bhava) <dt, nam, dsc, sd> = trong kiếp sống. 


$ Te khīņabījā avirūļhichandā = các vi āy có hat gióng dā hūy 
hoại, sự mong muôn (tái sanh) không tăng trưởng. 


! kamma 
2 do đi theo với kamma (được hiệu ngầm). 


91 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


- te (ta) <dai, 1, cc, sn> = các vị A-la-hán. 
- khīņabījā (khīņa + bīja + ya) <baS, cc, sn> = hạt giống đã bị 
đoạn tận. 
- khīņa (khīyati = V khī + ya + tỉ) <qkpt> = đã được đoạn 
tận, đã được chấm dứt. 
- avirūļhichandā' [na + virūļhi + chanda + ya (yesam)] <baS, 
dt, nam, cc, sn> = (họ có) sự ước muốn không có sự tái sanh. 
- chanda <dt, nam> = ước muốn, sự mong mỏi 
- avirülhi (na + virühati) «dt, ni^ = không tái sanh, không 
tăng trưởng. 


% nibbanti dhīrā yathāyam padīpo = các bậc trí tuệ (ấy) giải 
thoát như ngọn đèn đã tắt. 
- nibbanti (nibbāti = ni + V vã + a + ti) <đt, ht, 3, sn> = trở nên 
nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. 
- dhira (dhira) «tt, 3t, cc, sn> = những bậc trí. 
- yathāyam (yathā + ayam) <sandhi> 
- yathā <trt> = nhu thé. 
- ayam (ima) <dai-gh, nam, nū> = cai này (cāy dèn). 
- padīpo (padīpa) <dt, nam, cc, sd> = cāy dēn. 


43. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, 
bhummāni vā yāniva antalikkhe. 
Tathāgatam devamanussapūjitam, 
Buddham namassāma suvatthi hotu. 


Nghĩa Việt: 

43. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Như 
Lai đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho 
được thạnh lợi. 


' nam (của) => yo (0, ā) 


92 


2. Ratanasutta 2. Kinh Chdu Bdu 


Phân tích: 
% Yanidha bhūtāni samāgatāni = bat cứ hạng chư thiên nào đã 
tụ hội nơi đây, 
- yānīdha = yāni + idha 
- yāni = bhūtāni (ya) <dai-gh, trung, cc, sn> = những (vi 
chư thiên). 
- idha <trt> = ở đây, trên thế gian. 
- bhūtāni (bhūta = bhavati) <dt, trung, cc, sn> = chư Thiên. 
- samāgatāni [sam + āgata (samāgacchati)] <htpt, dt, trung, cc, 
sn> = đã tu hội. 


% bhummāni và yāniva antalikkhe = chu thiên ó dia cāu hay 
hư không. 
- bhummāni (bhumma) <tt, 3t, dt, trung, cc, sn> = ở địa cầu, 
trên mặt đất. 
- yaniva = yani + vã 
- yāni (ya) <dai-gh, dt, trung, cc, sn> = những người nào. 
- va = va <bbt> = hoặc. 
- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sd> = trên hư không, 
trên bầu trời. 


% Tathāgatam devamanussapūjitam Buddham namassāma = 
chūng con kinh lễ bậc Giác Ngộ, Như Lai đã được cung kính 
bởi chư thiên và loài người. 

- tathāgatam = Buddham (tathāgata) <tt, 3t, dt, nam, đc, sd> = 
đức Như Lai. 

- devamanussapūjitam (deva + manussa + pūjita) <tapS, đc, 
sd> = đã được kính lễ bởi chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = chư thiên. 
- manussa <dt, nam> = con người. 
- pūjita (pūjeti - V pūj + e + ti) <qkpt> = đã được kính lễ. 

- namassama (namassati - Y namas) «dt, ht, 1, sn> = chüng con 
thành kính. 


93 


Parittapāļi Phan II: Thứ Hai 


% suvatthi hotu = mong cho được thạnh lợi. 
- suvatthi (su + atthi) <mt-hc> = được thanh lợi. 
- hotu (hoti - V hū) <dt, mlc, 3, sd> = mong cho, hāy tró thành, 
hāy lā. 
44. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, 
bhummāni vā yāni va antalikkhe. 
tathāgatam devamanussapūjitam, 
dhammam namassāma suvatthi hotu. 


Nghĩa Viêt: 

44. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tat cả chúng con hãy dành lễ giáo Pháp Như Lai 
đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem phán phán tích kệ sô 43). 


45. Yānīdha bhūtāni samāgatāni, 
bhummāni vā yāni va antalikkhe. 
tathāgatam devamanussapūjitam, 
sangham namassāma suvatthi hotūti. 


Nghia Viêt: 

45. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội nơi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tat cả chúng ta hãy đảnh lễ giáo Pháp Như Lai đã 
được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem phán phán tích kệ sô 43). 


Ratanasuttam nitthitam. 
(Kinh Tam Bao đã được châm dut). 


94 


Thu Ba: 3. Mettāsutta: 


3. METTĀSUTTA 
(KINH TŪ BI) 


46. Yassānubhāvato yakkhā, 
neva dassenti bhīsanam; 
yamhi cevanuyufijanto, 
rattindivamatandito. 


47. Sukham supati sutto ca, 
pāpam kiūci na passati; 
evamādiguņūpetam, 
parittam tam bhaņāma he. 


Nghīa Viēt: 

46-47. Do nhờ oai lực của Kinh này, (mā) những hạng Da Xoa 
không dám hiện hinh đáng sợ. Thật vậy, đối với người nào nỗ lực 
liên tục, không biếng nhāc (tụng đọc và thực hành) ngày và đêm. 
Người này ngủ một cách an lạc, và người này không thấy ác 
mộng. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng kinh Paritta này 
có những ân đức như vay. 


Phân tích: 
$ Yassanubhävato yakkhā neva dassenti bhisanam = do nhờ 
oai lực của Kinh này, (mà) những hạng Dạ Xoa không dám 
hiện hình một cách đáng sợ. 
- yassanubhavato = yassa + ānubhāvato <sandhi> 
- yassa = parittassa (ya) <dt, trung, stc, sd> = của (kinh 
Paritta). 
- ānubhāvato (anubhava) «dt, nam, xxc, sd> = từ oai lực. 


95 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


- yakkha (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = các hang Dạ Xoa. 

- neva (na + eva) «It» = không nhu. 

- dassenti (dasseti - Y dis + e + ti => V das) <dt, ht, 3, sn> = 
hiện ra, hiện hinh. 

- bhīsanam (bhīsana) <dt, trung, dc, sd> = một cách đáng sợ. 


# yamhi cevānuyuūjanto rattindivamatandito = thật vậy, đối 
VỚI nguoi nào nỗ lực liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và 
thực hành) ngày và đêm. 

- yamhi'cevanuyufijanto = yamhi + ceva + anuyuficanto 

- yamhi (ya) <dai, 3t, dsc, sd> = đối với người nào. 

- ceva = eva <lt> = chỉ. 

- anuyuñjanto (anuyuñjati) <htpt, cc, sd> = đang nỗ lực 
liên tục. 

- rattindivamatandito = rattindivam + atandito 

- rattindivam (ratti + diva) <dt, nū> = ban đêm và ban 
ngày, trọn ngày đêm. 
- ratti <dt, nū> = ban đêm 
- diva <dt, nam> = ban ngày. 
- atandito (atanda + ita) «kamS!, trt» = người không biếng 
nhác. 


# Sukham supati sutto ca papam kiñci na passati = người này 
ngủ một cách an lạc, và người này không mơ thấy ác mộng. 

- sukham (sukha) <dt, trung, dc, sd, trt> = hạnh phúc; một cách 
hạnh phúc. 

- supati (V sup + a + tỉ) <dt, ht, 3, sd> = ngủ. 

- sutto (supati) <gkpt> = đã được ngủ, nằm ngủ. 

- pāpam (pāpa) <dt, trung, đc, sd> = ác mộng, điều ác, việc ác. 

- kiñci = papam <bbt, đc, sd> = vài cái. 

- passati (V dis => V pas) <dt, ht, 3, sd> = nhin thāy, mo thāy. 


! atandita + si = atandito 


96 


3. Mettāsutta 3. Kinh Từ Bi 


% evamadigunüpetam parittam tam bhanama he = xin các 
bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng Kinh Paritta này có những ân 
đức như vầy. 

- evamādiguņūpetam = parttam (evam + adi + guna + 
upetam) <tapS, tt, dc, sd> = cūng vói nhiču dūc tānh nhu vāy. 

- evam <trt> = như vay, vâng, da (văn nói). 

- ādi <dt, nam> = bắt đầu, <dt, trung> = vân vân. 

- guna <dt, nam> = đặt tính, có giới đức. 

- upeta (upeti = upa + Vī + a + ti) <qkpt> = cùng với. 


48. KaranTyamatthakusalena, 
yanta santam padam abhisamecca; 
sakko ujū ca suhujū ca, 

suvaco cassa mudu anatimānī. 


Nghia Việt: 

48. Sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng (Niết Bàn), 
bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm'. Là người có khả 
năng chất phát và khéo chánh trực, dễ dạy, nhu thuận, và không 
kiêu mạng. 


Phân tích: 

%  Karaniyamatthakusalena yanta  santam padam 
abhisamecca = sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng 
(Niết Bàn), bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanTyamatthakusalena (karaniyam + attha + kusalena) 
<sandhi, sdc, sd> = bāng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karaniyam (karaņīya) <dt, trung, cc, sd> = cần phải làm. 
- atthakusalena <tapS, sdc (cc), sd> = bằng sự thiện xảo về 
IĢi ich. 


' Giới, Định, Tuệ. 


97 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


- attha <dt, nam> = sự lợi ích, sự tăng thêm, sự thịnh 
vượng, tải sản. 
- kusala <dt, trung> = thiện xảo, khéo léo, việc thiện. 
- yanta = yantam (yam + tam) 
- yam = karaniyam (ya) <dai-ch, cc, sd> = cái này. 
- tam = karaņīyam (ta) <dai, dc, sd> = cāi kia. 
- santam = padam (V sam + ta) <gkpt, tt, dc, sd> = đã được an 
tinh (Ničt Bān). 
- padam (pada) <dt, trung, nam, dc, sd> = nguyēn nhān, cān 
bān, cāu cú, bān chān, vi thé. 
- abhisamecca (abhi + sam + Vi + tvā) <dtbb> = sau khi dā 
thấu hiểu, sau khi đã đạt đến, sau khi đã thấu rõ. 


# sakko ujū ca suhujū ca = là người có khả năng chất phát và 
khéo chánh trực. 
- sakko (sakka) <tt, dt, nam, sđ> = có thể. 
- uja (uju) <tt, dt, nam, cc, sđ> = chat phát, ngay thang, khang 
khái. 
- suhujū (su + uju) <kamS, dt, nam, cc, sd> = khéo chánh trực. 
# suvaco cassa mudu anatimānī = (là người) dễ dạy, nhu 
thuận, không kiêu mạng. 
- suvaco (suvaco) <baS, tt, dt nam, cc, sd> = người dë dạy, vâng 
lời, biết nghe. 
- cassa = Ca + assa 
- assa (V as) «dt, ht, 3, sd> = là. 
- mudu <tt, dt, nam, cc, sd> = nhe nhàng, hoa nhà. 
- anatimānī (a + atimāna) <baS, tt, dt, nam, cc, sd> = không 
kiêu mạng, không cứng đầu. 
49. Santussako ca subharo ca, 
appakicco ca sallahukavutti; 


santindriyo ca nipako ca, 
appagabbho kulesu ananugiddho. 


98 


3. Mettāsutta 3. Kinh Tu Bi 


Nghia Việt: 

49. Là người có sự tri túc, thanh đạm, không có rộn ràng, có ít 
việc, là người có căn thanh tịnh, tinh tē, không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyền luyến gia đình (Phật tử). 


Phân tích: 
$$ Santussako ca subharo ca = là người có sự tri túc, thanh dam, 
- santussako (santussaka = santussi + ika) <tt, dt, nam, cc, sd> 
= có tính tri túc, biét dú, bàng lèng nhüng cái gi dā có. 
- santa (sammati - <gkpt> = an bình, bình tĩnh, vắng lặng. 
<dt, nam> = người đức hạnh. 
- santussi (santussati -V tus) <gk> = dā biết đủ, đã vừa 
lòng. 
- subharo (su + bhara) <kamS, tt, dt, nam, cc, sd> = có sự dễ 
nuôi, thanh đạm, người dễ dàng cấp dưỡng vật thực. 
- bhara <tt, 3t> = tính câp dưỡng. 


# appakicco ca sallahukavutti = không có rộn ràng, có ít việc, 
- appakicco (appakicca = appa + kicca + ya) <baS, tt, 3t, cc, 
sd> = không có rộn ràng, nhàn hạ. 
- appa <tt> = nhỏ nhoi, con con; <dt, trung> = một chút. 
- kieca <dt, trung> = công việc, bên phận (công việc cần 
phải làm). 
- sallahukavutti (sallahuka + vutti + ya) <baS, cc, sd> = có it 
VIỆC. 
- sallahuka <tt, 3t> = nhẹ nhàng, it ôi. 
- vutti «dt, ni^ = đời sống, thói quen, sự thực hành. 


# santindriyo ca nipako ca = có căn thanh tịnh, tinh tē, 
- santindriyo (santi + indriya + ya') <baS, cc, sd> = có căn 
thanh tinh. 


' yassa 


99 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


- santi <dt, nữ> = thanh tịnh, sự thanh bình. 
- indriya <dt, trung> = giác quan, căn trần. 
- nipako (nipaka) <tt,dt, nam, cc, sd> = tính té, có sự thông 
minh, có sự khéo léo. 


# appagabbho kulesu ananugiddho = không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyền luyến gia đình (Phật tử). 
- appagabbho (na + pagabbha + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sd> = 
không có ngã mạng, không có sự kiêu mạng, không hỗn hảo. 
- pagabbha <tt> = ngạo mạn, hỗn hảo, xāc xược. 
- kulesu (kula) <dt, trung, đsc, sn> = ở gia đình, trong dòng tộc, 
ở gia tộc. 
- ananugiddho (na + anugiddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có sự quyền luyến. 
- anugiddha (anugijjhati = anu + N gidh + a + tỉ = thèm 
muốn) <gkpt> = quyến luyến, tham lam. 


50. Na ca khuddamäcare kiñci, 
yena viññũ pare upavadeyyum; 
sukhinova khemino hontu, 
sabbasattā bhavantu sukhitattā. 


Nghĩa Viêt: 

50. Vị ấy không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những bậc trí 
có thể khiến trách. Mong cho chúng sanh được sự an vui và an 
toàn. Mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 

% Na ca khuddamacare kiñci yena viii pare upavadeyyum 
= nguoi nào khóng làm nhūng viêc (ác) gi du nhó mā nhūng 
bāc trí có thé khičn trách. 


100 


3. Mettāsutta 3. Kinh Từ Bi 


- khuddamācare (khuddam + ācare) <sandhi> 
- khuddham <tt, dt, trung, dc, sd> = nhó nhān. 
- ācāre (ā + V car + eyya) <dt, skh, 3, sd> = nën thuc hành. 
- kiñci = khuddam (kimci) <bbt, dc, sd> = vài cai. 
- yena (ya) «dai, trung, sdc, sd> = bởi vi, nơi đâu. 
- viññü <tt; dt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 
- pare = viññüu (para) <tt, cc, sd> = khác. 
- upavadeyyum (upavadati = upa+ V vad + a + ti) <dt, kh-n, 3, 
sn> = có thé khičn trách. 


$$ sukhinova khemino hontu = mong cho họ được sự an vui và 
an toān. 
- sukhinova = sukhino + vā 
- sukhino (sukhī) <dt, nam, cc, sn> = nhūng nguoi an vui. 
- và «It» = hoặc. 
- khemino (khemī) <dt, nam, cc, sn> = những người có sự an 
toān. 
- hontu (hoti = V hũ) «dt, mlc, 3, sn> = mong cho. 


% sabbasattà bhavantu sukhitattā = mong tất cả chúng sanh 
được hạnh phúc. 
- sabbasattā (sabba + satta) <kamS, cc, sn> = tāt cā sanh 
chūng. 
- satta <dt, nam> = sanh chúng. <số> = bảy. 
- bhavantu (bhavati = V bhu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy lā, mong 
cho lā. 
- sukhitattā (sukhī + attā + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = (chūng 
sanh) duoc hanh phúc. 
- atta (attā) <dt, nam> = tām tu. 


51. Ye keci pāņabhūtatthi, 
tasa va thavara vanavasesa; 
dīghā vā yeva mahantā, 
majjhimā rassakā aņukathūlā. 


101 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


52. Ditthā vã yeva aditthā, 
ye va dūre vasanti avidūre; 
bhūtā va sambhavesī va, 
sabbasattā bhavantu sukhitattā. 


Nghĩa Việt 
51-52. Bát cú chúng sanh nào yču hay manh, hay khóng ngoai 


trừ ai, dài hoặc ngăn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ôm hay mập. 
Chúng sanh nào có thé thay hoặc không thấy, những chúng sanh 
nào ở xa hay gần, đã sanh hoặc chưa sanh (trong thai bào); mong 
cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 
% Ye keci pāņabhūtatthi tasā vã thāvarā vanavasesā = bất cứ 
chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại trừ ai, 
- ye keci = pāņabhūtā <mt, tt> = bất cứ chúng sanh nāo. 
- ye (ya) <dai-gh, cc, sn> = nhūng (chúng sanh) nào. 
- keci (koci) <dai-nghi, cc, sn> = ngudi nào dó, bat cứ ai. 
- pāņabhūtatthi = pāņabhūtā + atthi <sandhi> 
- pāņabhūtā (pana + bhūta) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
nhūng ching sanh. 
- pana <dt, nam> = sanh chung, su song, hoi tho. 
- bhüta (bhavati - V bhu) <qkpt> = đã trở thành, đã tồn 
tại; <dt> chúng sanh. 
- atthi! <mt, cc, sn> = có nhiều. 
- tasã = pāņabhūtā (tasa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) có sức manh, (những chúng sanh) đang di chuyền. 
- thāvarā vanavasesā = thāvarā + vã + anavasesā <sandhi> 
- thāvarā (thāvara) <tt, dt, nam, cc, sn> = (nhūng chúng 
sanh) yếu, (những chúng sanh) đang đứng yên. 


! động từ 


102 


3. Mettāsutta 3. Kinh Tu Bi 


- anavasesā (na + avāsesa + ya) <baS, tt, cc, sn> = không 
trū ai. 


# dīghā vã yeva mahanta majjhimā rassakā aņukathūlā = dài 
hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. 
- dīghā (dīgha) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng sanh) có 
chiêu dài. 
- yeva = ye + và 
- ye = pāņabhūtā (ya) <đại, nam, cc, sn> = những chúng 
nào, những người nào. 
- mahantā (mahanta) <tt, dt, nam, cc, sn> = to lớn. 
- majjhimā (majjhima) <tt, dt, nam, cc, sn> = trung bình. 
- rassakā (rassa + ika) <tt, 3t, cc, sn> = ngān. 
- aņukathūlā (aņukā + thūlā) <sandhi, cc, sn> = ốm hay mập. 
- anu <dt, nam> = nhó, ốm. «tt, 3t> = phút, nhó nhoi, hat 
phan tu. 
- thüla «tt, 3 > = lớn, vĩ dai. 


% Ditthā vā yeva aditthā = chúng sanh nào có thé thāy hoāc 
khóng tháy. 
- dittha (dittha) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = nhüng (chúng sanh) 
có thé tháy. 
- ditthi (passati = Y dis => Y pas) <qkpt> = đã được nhìn 
tháy. 
- ye va = ye và 
- ye (ya) <dai, nam, cc, sn> = nhüng (chúng sanh) nào, nhūng 
nguoi nào. 
- adittha (a + dittha) <kamS, qkpt, dt, nam, cc, sn> = nhüng 
(chúng sanh) khóng nhin tháy. 


# ye va dūre vasanti avidūre = những chúng sanh nào ở xa hay gần, 
- dūre (dūra) <dt, nam, dsc, sd> = ó noi xa. 


103 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


- vasanti (N vas) <dt, ht, 3, sn> = sóng. 
- avidüre (a + vidüra) <kamS, dt, nam, dsc, sd> = ó khóng xa, ó 
gân. 


# bhuta va sambhavesī va = hoặc chúng sanh đã sanh hoặc 
chưa sanh (trong thai bảo). 

- bhūtā (bhūta = bhavati) <gkpt, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh 
dā sanh ra, dā tồn tại. 

- sambhavesī (sambhava + esT) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng đang chưa sanh (đang trong đầu thai). 


# sabbasattā bhavantu sukhitatta = mong cho tất cả chúng 
sanh được hạnh phúc. 
- bhavantu (bhavati - V bhu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy lā, mong cho. 


53. Na paro param nikubbetha, 
n’atimannetha katthaci na kañci; 


byar asana patighasafifia, 
n'aüfiamafifiassa dukkhamiccheyya. 


Nghīa Viét. 

53. Đừng li lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ người nào 
trong nơi đâu. Chớ nên mong muốn làm khổ người này hay 
người khác (lẫn nhau) với tưởng sân hận thù hăn. 


Phân tích: 

% Na paro param nikubbetha n'atimafiietha katthaci na 
kaūci = đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bát cứ 
người nào trong nơi đâu. 

- paro (para) <dt, nam, cc, sd> = người khác. 

- param (para) <dt, nam, đc, sđ> = đối với người khác. 

- nikubbetha (nikubbati) <dt, mlc, 2, sn> = hãy lừa đảo, hãy 
lừa đối, hãy đánh lừa. 


104 


3. Mettāsutta 3. Kinh Từ Bi 


- n'atimaññetha (na + atimaññati) «dt, mlc, 2, sn> = hãy đừng 
xem thường, hãy đừng khinh thường. 
- katthaci <bbt> = ở đâu đó. 
- na kañci = nam + kiñcỉ 
- nam = tam = param (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, 


điều ấy. 
- kiñci = tam param <tt, bbt, đc, sd> = một vài, bāt cứ 
(người khác). 


~T~—= = < x 


$$ byārosanā patighasaūā n'aññamaññassa dukkhamiccheyya 
= chớ nên mong muốn làm khổ người này hay người khác (lẫn 
nhau) với tưởng sân hận, hay bằng sự thù hān. 
- byārosanā = byārosanāya (byārosa) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng 
su thu hān. 
- patishasañña = patighasafifiaya (patigha + sañña) <kamS, 
dt, nū, sdc, sn> = bāng tưởng sân hận. 
- patigha <dt, nam> = sự sân hận, sự tức giận, sự giận dữ. 
- saññā (sam + V ña) «dt, ni» = sự nhận biết, tưởng. 
- n'afifiamaíifiassa = na + aññamaññasa 
- aññamaññasa (añña + añña) <dvanS, dt, nam, stc, sd> = 
lẫn nhau, người này hay người khác. 
- dukkhamiccheyya (dukkham + iccheyya) <sandhi> 
- dukkham (dukkha) «dt, trung, dc, sd> = đau khó. 
- iecheyya (V is + a + eyya) <dt, skh, 3, sd> = nên mong 
muốn, nên mong mỏi. 


54. Mata yathā niyam puttam'ayusa 
ekaputtamanurakkhe; 
evampi sabbabhūtesu, 
mānasam bhāvaye aparimāņam. 


105 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


Nghia Việt: 

54. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải 
nguy hiểm dén tānh mang). Cūng vāy, hāy nēn phāt triên tām tu 
vó luong dčn tāt cá chúng sanh. 


Phân tích: 
# Mata yathā niyam puttam'ayusa ekaputtamanurakkhe = 
nhu người me bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải nguy 
hiểm đến tánh mang); 
- mata (matu) <dt, nū, cc, sd> = người me. 
- yatha <trt> = nhu. 
- yathā ... evam (yatha ... tatha) = như ... cũng vay. 

- niyam (niya) <tt, đc, sd> = của minh. 

- puttam’ayusa = puttam + āyusā <sandhi> 
- puttam (putta) <dt, nam, dc, sd> = người con, con cái. 
- āyusā (ayu) «dt, trung, nam, sdc, sd> = bàng tuói tho. 


- ekaputtamanurakkhe = eka + puttam + anurakkhe 
<sandhi> 
- ekaputtam (eka + putta) <kamS, dt, nam, đc, sd> = đứa 
con mot. 


- anurakkhe (anu + Y rakkh + a + eyya) <dt, skh, 3, sd> = 
nên bảo vệ, bảo vệ sát sao. 


# evampi sabbabhūtesu mãnasam bhāvaye aparimāņam = = 
cũng vậy, hãy nên phát triển tām tư vô lượng dēn tất cả chúng 
sanh. 

- mãnasam (mānasa) <dt, trung, đc, sd> = tâm tư. 

- bhãvaye (N bhū + aya +eyya) <dt, thu, tu-dt, skh, 3, sd> = hāy 
nên (tự mình) phát triển. 

- aparimāņam = mānasam (aparimāņa) <baS, tt, dc, sd> = vô 
luong. 


106 


3. Mettāsutta 3. Kinh Từ Bi 


55. Mettañca sabbalokasmi, 
mānasam bhāvaye aparimāņam; 
uddham adho ca tiriyafica, 
asambadham averamasapattam. 


Nghia Viét: | 

55. Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả thé gian, bên 
dưới và bên trên, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không 
bị ngăn che. Thân thiện, không có thù oán. 


Phân tích: 
# Mettañca sabbalokasmi mānasam bhāvaye aparimāņam = 
người nên phát triển từ tâm vô lượng đến tất cả thé gian, 
- mettañca = mettam + ca (m => ñ) 
- mettam = mānasam (mettā) <tt, dt, trung, đc, sd> = từ ái, 
tūr tām. 
- sabbalokasmi = sabbalokasmim (sabba + loka) <kamS, dt, 
nam, dsc, sd> = 6 tāt cā thē gian. 
- loka <dt, nam> = thé gian, thé gidi. 
- mānasam (mānasa) <dt, trung, sdc, sd> = với tâm tư. 


% uddham adho ca tiriyaūca asambādham = bén trēn và bên 
duói, bën này sang bēn kia (theo chiču ngang), khóng bi ngàn che, 

- uddham (uddha) <trt, dsc, sd> = bên trēn. 

- adho <bbt, đsc, sd> = bên dưới. 

- tiriyafica = tiriyam + ca (m => ñ) 

- tiriyam (tiriyam) <trt, dsc, sd> = bề ngang, băng ngang. 

- asambādham (a + sambādha) <baS, trt, tt, dc, sd> = không bi 
ngăn che, vô biên giới, rộng rãi. 

# averamasapattam = thân thiện, không có thù oán. 


- averamasapattam (averam + asampatta) <baS, trt, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không thù hăn và thân thiện. 


107 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


- avera (a + vera) <tt, 3t> = thân thiện, không có kẻ thù. 
- vera <dt, trung> kẻ thù. 
- asapattam (a + sapatta) <dt, trung> = không có thù oán, 
không có kẻ thù. 


56. Tittham caram nisinno va, 
sayāno yavat’assa vitamiddho. 
Etam satim adhittheyya, 
brahmametam vihāramidhamāhu. 


Nghĩa Việt: 

56. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, cùng với 
tâm tư không mê mờ. Người này nên phát triển niệm tâm từ ấy. 
Ở đây, chư Phật gọi là Phạm trú. 


Phân tích: 

% Tittham caram nisinno va sayāno = khi dang đứng, đang di, 
đang ngồi hay đang nām, 

- tittham = titthanto (titthati - V tha) <htpt, trt, dt, nam, cc, sđ> 
= dang dūng. 

- caram = caranto (carati - V car) <htpt, trt, dt, nam, cc, sd> = 
dang di bó. 

- nisinno (nisinna - nisidati) <qkpt, dt, nam, cc, sd> = dang 
ngôi. 


# yavat’assa vitamiddho = cùng với tām tu không mê mờ. 
- sayāno (sayāna) <trt, dt, nam, cc, sd> = đang nām, dang ngū. 
- yavat’assa = yāvatā + assa <sandhi> 
- yavata (yāva) <trt, dt, nữ, cc, sd> = cho đến khi. 
- assa (atthi) <dt, kh-n, 3, sd> = có lẽ. 
- vitamiddho (vīta + middha + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = 
không có buôn ngủ, tinh thức, không mê mờ. 


106 


3. Mettāsutta 3. Kinh Tu Bi 


- vīta <bbt> = không. 
- middha <dt, trung> = mê mờ, trang thái buôn ngủ, trạng 
thái lờ do, uê odi, trang thái mê mệt. 


% Etam satim adhittheyya = người này hãy nên phát triển niệm 
tâm từ ay. 

- etam (eta) <dai, ntr, dc, sd> = do. 

- satim (sati) <dt, nū, dc, sd> = niệm, có sự ghi nhớ, có cảnh 
giác. 

- adhittheyya (adhitthāti = adhi+V tha + a + ti) «dt, kh-n, 3, 
sd> = nēn phāt tričn. 


% brahmametam vihāramidhamāhu = ở đây, chư Phật gọi lā 
Pham trū. 
- brahmametam = brahmam + etam <sandhi> 
- brahmam (brahma) <tt, dt, nam, cc, sd> = Phạm Thiên. 
- etam (eta) «dai, nam’, đc, sd» = đó. 
- vihāramidhamāhu (viharam + idha + ahu) «dt, gk, 3, sd> = 
ho dà nói lā sóng ó day, goi là viéc trú ngu. 
- viharam (viharati) «dt, nam, cc, sd> = viéc trú ngu. 
- ahu (N brü = brūti)<dt, gk, 3, sn> = ho dā nói. 


57. Ditthiñca anupaggamma, 
sīlavā dassanena sampanno. 
Kāmesu vineyya gedham, 
na hi jātuggabbhaseyya punar'eti. 


Nghĩa Việt: 

57. Là người không có chấp thủ tà kiến, có giới hạnh, đã được 
thành tựu tri kiến. Người nên dứt bó sự tham luyến trong các duc. 
Thật vậy, người này chắc chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 


! vihāra 


109 


Parittapāļi Phân II: Thứ Ba 


Phân tích: 

% Ditthifica anupaggamma = là người không có chấp thủ ta 
kiến, 

- ditthiūca = dittham + ca 

- ditthim (ditthi) <dt, nam, dc, sd> = có tā kičn. 

- anupaggamma (na + upaggacchati) <tt, gkpt, cc, sd> = không 
có chấp thủ, không đạt dén. 

- upagacchati = upaggacchati = đạt đến, đi đến, thực thi. 


# sīlavā dassanena sampanno = có giới hạnh, đã được thành 
tựu tri kiên. 

- sīlavā (sīlavantu) <tt, dt, nam, cc, sd> = người có giới hạnh. 

- dassanena (dassana) <dt, trung, sdc, sđ> = tri kiến, bằng trí 
tuệ, băng minh sát. 

- sampanno (sampajjati = sam + V paj + ya + tỉ) <qkpt, dt, 
nam, cc, sd> = đã thành tựu. 


% Kāmesu vineyya gedham = người nên dứt bỏ sự tham luyến 
trong các dục. 

- kãmesu (kāma) <dt, nam, dsc, sn> = trong các dục. 

- vineyya (vineti = vi + V ni + e + ti ) <htpt, kh-n, 3, sd> = nên 
được dứt bỏ, nên được xả bỏ. 

- gedham (gedha) <dt, nam, đc, sd> = sự tham luyến. 


# na hi jātuggabbhaseyya punar'eti = thật vậy, người này chắc 
chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 

- jātuggabbhaseyya = jatuggabbhaseyyam  (jatu + 
gabbhaseyyam) <sandhi, cc, sd> = sự tái sanh vào bào thai 
một cách chắc chan. 

- jatu <trt> = một cách chắc chắn, không nghi ngờ. 
- gabbhaseyya (gabbha + seyya) <tapS, dt, nữ, đc, sd> = sự 
tái sanh vào trong bào thai, tái sanh (làm nguoi). 


110 


3. Mettāsutta 3. Kinh Tu Bi 


- gabbha <dt, nam> = bāo thai. 
- seyya (sayati = V si) = dang nām. 
- punar’eti = puna + eti 
- puna <bbt> = lai nūa. 
- eti! (N i+ a + ti) «dt, ht, 3, sd> = đi đến. 


Mettāsuttam nitthitam. 
(Kinh Từ Bi dā được châm dut). 


= ayati 


111 


112 


Thứ Tư: 4. Khandhasutta, 5. Morasutta & 6. Vatttasutta: 


Thu Tu: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 
(KINH KHANDHA) 


58. Sabbāsīvisajātīnam, 
dibbamantāgadam viya, 
yam nāseti visam ghoram, 
sesaficapi parissayam. 


59. Anakkhettamhi sabbattha, 
sabbadā sabbapāņinam, 
sabbaso’ pi nivareti, 
parittam tam bhanama he’. 


Nghia Viét: 

58-59. Xin các bậc hiền tri! Chúng ta hãy tụng kinh Paritta nay, 
như là phương thuốc thần chú, hãy tiêu diệt được nọc độc kinh 
khủng của tất cả các loài rắn có nọc độc. Do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiểm khác 
còn du sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bát cứ lúc 
nào. 


Phân tích: 
% Sabbāsīvisajātīnam = cua tat cả các loài ran có noc độc. 


' Cà 2 đoạn Kinh trên có thé được viết như sau: He dibbamantāgadam 
sabbāsīvisajātīnam ghoram visam nāseti viya (tathā) yam parittam 
sabbattha āņākkhettamhi sabbapāņinam ghoram visam ca sesam 
parissayam ca sabbadā sabbaso’pi nivāreti tam parittam (mayam) 
bhaņāma. 


113 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 1.3 


- sabbāsīvisajātīnam (sabba + āsīvisa + jāti) <kamS, dt, nữ, 
stc, sn> = của những loai rắn có nọc độc. 
- sabba <tt> = tất cả. 
- āsīvisa <dt, nam> = rắn độc, nọc độc. 
- jāti <dt, nữ> = cùng loại, đồng loại, cùng giống loại. 


% dibbamantāgadam viya = nhu là phương thuốc than chú, 
- dibbamantagadam (dibbamanta + agada) <kamS, dt, trung, 
cc, sd> = phương thuốc thần chú. 
- dibbamanta = thần chú. 
- dibba <tt> = thần, chư thiên, thuộc về chư thiên. 
- manta <dt, trung> = chú thuật, lời nguyện. 
- āgada <dt, trung> = thuốc. 
- viya <mt-ss> = nhu là. 


# yam nāseti visam ghoram = nó tiêu diệt được noc độc kinh 
khūng, 

- yam = parittam (ya) <dai, trung, cc, sd> = cái (kinh Paritta) 
nāy. 

- nāseti (V nas + e + ti) «dt, ht, 3, sd» = tiêu diệt, giết, tàn hai. 

- visam (visa) <dt, nam, đc, sd> = nọc độc, chāt dēc. 

- ghoram (ghora) <tt, dt, nam, dc, sd> = kinh khūng. 


% sesaficapi parissayam āņākkhettamhi sabbattha, sabbadā 
sabbapāņinam, sabbaso’pi nivāreti = do pham vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay ca những nguy hiểm khác 
còn du sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bát cứ lúc 
nào. 

- sesañcapi = sesam + ca + api <sandhi> 

- sesam = parissayam <tt, dt, nam, dc, dc> = du sót, khác. 
- parissayam (parissaya) <dt, nam, dc, sd> = sự nguy hičm, su 
rac TÔI. 


114 


4. Khandhasutta 3. Kinh Khandha 


- āņākkhettamhi (āņa + khetta) <tapS, dt, trung, dsc, sd> = trēn 
khu vực của oai lực của kinh Paritta. 
- ana = oal lực (của kinh Paritta). 
- sabbattha <trt, tt> = khắp moi noi, ó khāp nol. 
- sabbadā <trt> = luón luón. 
- sabbapaninam (sabba + pani) <kamS, dt, nam, stc, sd> = của 
tát cá chúng sanh. 
- sabbasopi (sabbaso + api) <trt> = pham vi, ngay ca moi khía 
canh. 
- sabbaso <trt> = cùng với, mọi khía canh. 
- nivāreti (ni ^Y var + e + ti) «dt, ht, 3, s> = bảo vệ, ngăn can, 
ngăn chặn. 


60. Virūpakkhehi me mettam, 
mettam Erāpathehi me, 
Chabyāputtehi me mettam, 
mettam Kanhagotamakehi ca. 


Nghia Việt: 

60. Mong cho tâm từ của tôi đến với những Virũpakkha. Mong 
cho tām từ của tôi đến với những Erāpatha. Mong cho tâm từ của 
tôi đến với những Chabyāputta. Và mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Kaņhāgotamaka. 


Phân tích: 

% Virūpakkhehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Virūpakkha. 

- Virūpakkhehi (Virūpakkha) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Virupakkha, chúa của các loài Nāga. 

- me! (amha) <đại, stc, sd> = của tôi. 

- mettam (metta) <dt, trung, cc, sd> = lòng từ, tâm từ. 


! amha + sa = me 


115 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 1.3 


# mettam erāpathehi me = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Erapatha. 

- Erāpathehi (Erāpatha) <dt, nam, sdc, sn> = đến những 
Erapatha (chúa loài rắn). 


# Chabyāputtehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Chabyāputta. 

- Chabyāputtehi (Chabyāputta) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Chabyāputta. 


# mettam kaņhāgotamakehi ca = và mong cho tām từ của tôi 
déi vói nhūng Kaņhāgotamaka. 

- Kaņhāgotamakehi (Kaņhāgotama) <dt, nam, sdc, sn> = cūng 
vói nhūng Kaņhāgotama (chúa cūa các loài rān). 


61. Apādakehi me mettam, 
mettam dvipādakehi me, 
catuppadehi me mettam, 
mettam bahuppadehi me. 


Nghĩa Viét: 

61. Mong cho tām từ của tôi đến những chúng sanh không chân. 
Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh hai chân. Mong 
cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh bốn chân. Mong cho 
tâm từ của tôi đến những chúng sanh nhiều chân. 


Phân tích: 

% Apādakehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến những 
chúng sanh không chân. 

- apādakehi (na + pāda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = những 
chúng sanh không chân (rắn, cá, ....). 


116 


4. Khandhasutta 3. Kinh Khandha 


# mettam dvipādakehi me = mong cho tām từ của tôi đến 
những chúng sanh hai chân. 
- dvipādakehi (dvi + pāda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = ở 
những loài chúng sanh có hai chân (người, gà, chim, ...). 
- pãda <dt, trung> = bàn chân. 


# catuppadehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh bốn chân. 

- catuppadehi (catu + pāda + ya) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh bốn chân (voi, bò, trâu, ...). 


# mettam bahuppadehi me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh nhiều chân. 

- bahuppadehi (bahu + pãda) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh có nhiều chân (nhện, cuốn chiếu, con rit, ...). 


62. Mã mam apādako himsi, 
mā mam himsi dvipādako; 
mā mam catuppado himsi, 
mā mam himsi bahuppado. 


Nghĩa Việt: 

62. Mong cho chúng sanh không chân đừng hại tôi. Mong cho 
chúng sanh hai chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh bốn 
chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh nhiều chân đừng hại tôi. 


Phân tích: 

# Mā mam apādako himsi = mong cho chúng sanh không chân 
đừng hại tôi. 

- mã <mt-phu> = không. 

- mam (aham) <đại, đc, sd> = (đến) tôi. 

- apādako (na + pada + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = những loài 
không chân (loài bò sát). 


117 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 1.3 


- himsi (himsati - V hims) «dt, gk, 3, sd» = đã làm hại, đã làm 
tôn thương. 


# mā mam himsi dvipādako = mong cho chúng sanh hai chân 
đừng hại tôi. 

- dvipādako = dvipādāko(dvi + pada + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sd> = loāi hai chān. 


% mā mam catuppado himsi = mong cho chúng sanh bón chān 
đừng hại tôi. 

- catuppado = catuppāda (catu + pada + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sd> = loài bón chān. 


% mā mam himsi bahuppado = mong cho chūng sanh nhiču 
chân đừng hai tôi. 

- bahuppado = bahuppādo (hahu + pāda + ya) <baS, dt, nam, 
cc, sđ> = loài nhiều chân. 


63. Sabbe sattā sabbe pāņā, 
sabbe bhūtā ca kevalā; 
sabbe bhadrāni passantu, 
mā kaūci pāpam'āgamā. 


Nghia Việt: 

63. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh 
linh và không phân biệt. Mong cho tất cả chúng sanh thấy được 
những điều tôt. Đừng mang lại cho ai bất cứ những điều ác gì. 


Phân tích: 

# Sabbe sattā sabbe pāņā sabbe bhūtā ca kevalā = tất cả 
chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh linh và 
không phân biệt. 


118 


4. Khandhasutta 3. Kinh Khandha 


- sabbe = sattā, bhūtā (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tāt cā, 
moi. 

- satta (satta) <dt, nam, cc, sn> = chung sanh. 

- pana (pana) <dt, nam, cc, sn> = hüu tinh (có hoi tho). 

- bhūtā (bhūta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, dang ton tai, dang 
cu ngu. 

- kevalā (kevala) <tt, dt, nam, cc, sn> = khêng phān biēt, toān 
bó, tāt ca. 


# sabbe bhadrāni passantu = mong cho tat cả chúng sanh thay 
được những điều tốt. 

- bhadrāni (bhara) <dt, trung, đc, sn> = những điều hiền thiện, 
những điều may mắn, những sự triển vong. 

- sabbe (sabba) <dt, nam, cc, sn> = tát cà, moi. 

- passantu (passati - 4 dis) <dt, mlc, 3, sn> = mong cho nhìn 
thāy, mong cho nhān chān ra. 


% mā kañci papam’agama = đừng mang lai cho ai bat cứ những 
điều ác gì. 
- kañci = kiñci <mt, đc, sd> = bát cứ điều gi, bát cú ai. 
- pāpam”āgamā (papam + āgammā) <sandhi, dt, trung, cc, sd> 
= hãy mang lại điều ác. 
- pāpa <dt, trung> = điều ác. 
- āgamā (agacchati - V gam) <dt, mlc, 3, sd> = hāy mang 
lai. 


64. Appamāņo Buddho, 
appamāņo Dhammo; 
appamāņo Sangho, 
pamāņavantāni sarīsapāni. 
ahi vicchikā satapadī, 
uņņanābhī sarabū mūsikā. 


119 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 1.3 


Nghĩa Việt: 

64. Vô biên là đức Phật, vô biên là giáo Pháp, vô biên là Tăng 
Chúng. Giới hạn là những loài bò sát như những con rắn, những 
bỏ cạp, những con rít, những con nhện, những con tắc kè, những 
con chuột. 


Phân tích: 
# Appamāņo Buddho = vô bién là đức Phật, 
- appamāņo = Buddho (na + pamāņa + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sd> = vô biên, không giới han. 
- pamāņa <dt, trung> = cỡ, lượng, đo dat. 


# appamāņo Dhammo = vô biên là giáo Pháp, 


% appamāņo Sangho = vô biên là Tăng chúng, 
- pamāņavantāni (pamāņa + vantu) <dt, trung, cc, sn> = có 
giới han. 


% pamāņavantāni sarisapani ahi vicchikā satapadi 
uņņanābhī sarabū musika = giới han là những loài bò sát như 
nhūng con rān, nhūng bo cap, nhūng con rit, nhūng con nhēn, 
những con tắc kè, những con chuột. 
- sarīsapāni (sarīsapa) <dt, trung, cc, sn> = loài bò sát. 
- sari (sarati) <gk> = dā di chuyển đọc theo. <tt> = di lang 
thang, di theo sau. 
- ahi <dt, nam, cc, sd> = nhūng con rān. 
- vicchika (vicchika) <dt, nam, cc, sn> = những con bò cap. 
- satapadi «dt, nam, cc, sn> = những con rit. 
- uņņābhī (unnabhi) «dt, trung, cc, sn> = những con nhện. 
- sarabū <dt, nam, cc, sn> = nhūng con tāc kē, thān lān nhā. 
- mūsikā (mūsika) <dt, nam, cc, sn> = nhūng con chudt. 


120 


4. Khandhasutta 3. Kinh Khandha 


65. Katā me rakkhā katam me parittam, 
patikkamantu bhūtāni, 
soham namo bhagavato, 
namo sattannam Sammāsambuddhānam. 


Nghia Việt: 
65. Việc bao vệ đã được tôi lam, sự hộ tri kinh Paritta đã được tôi 
thực hành, mong những chúng sanh hãy tránh xa. Con xin kính lễ 
Ngài là đức Thế Tôn. Con xin kính lễ bay vị Phát! Chánh Dang 
Chánh Giác. 


Phân tích: 

# Kata me rakkhā katam me parittam = việc bảo vệ đã được 
tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi thực hành. 

- kata = rakkhā (V kar + ta) <qkpt, dt, nữ, cc, sd> = những việc 
dā duoc làm. 

- me (amha) <dai, sdc (cc), sd> = bởi tdi. 

- rakkhā <dt, nū, cc, sd> = sự bảo vệ, an toàn, chỗ nương tựa. 

- katam = parittam (V kar + ta) <qkpt, dt, trung, cc, sd> = đã 
được làm. 


# patikkamantu bhūtāni = mong những chúng sanh hãy tránh 
Kā. 

- patikkamantu (patikkamati) <dt, mlc, 3, sn> = hāy trānh xa, 
hāy rūt lui. 

- patikkamati (pati + V kam + a + ti) <dt> = di lui, thut lùi 
lai. 

- bhūtāni (bhūta - bhavati) <dt, trung, cc, sn> = tāt cā cāc 

chúng sanh (các loài bo sát). 


: Bảy vị Phật: 1. Vipassī, 2. Vessabhū, 3. Sikhī, 4. Kakusandha, 5. 
Goņāgamana, 6. Kassapa, 7. Gotama. 


121 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 1.3 


# soham namo bhagavafo = con xin kính lễ Ngài là đức Thế 
Tôn. 
- soham = so + aham <sandhi> 
- aham (amha) <đại-ch, cc, sd> = con, tôi. 
- s0 (ta) <đại-ch, cc, sđ> = Ngài (đức Thế Tôn). 
- namo <bbt, đt> = cung kính, kính lễ, đảnh lễ. 
- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, cđc, sd> = đến đức Thế 
Tôn. 


# namo sattannam Sammāsambuddhānam = con xin kính lễ 
bảy vị Phật Chánh Đắng Chánh Giác. 
- sattannam = sammāsambuddhānam (satta) <tt, só, dt, nam, 
cdc, sn> = dén bay. 
- sammasambuddhanam (sammā + sam+ buddha) <nht, nam, 
cdc, sn» = đến dáng Chánh Dang Chánh Giác. 
- sammā <trt> = một cách hoàn toàn. 
- sam (sam) <tdn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 
- buddha <dt, nam> = bậc đã được giác ngộ, đức Phật. 


Khandhasuttam nitthitam. 
(Kinh Khandha đã được cham dứt). 


122 


Thú Tu: (2.3) 
5. MORASUTTA 
(KINH CON CONG) 


66. Pūrentam bodhisambhāre, 
nibbattam morayoniyam; 
yena samvihitārakkham, 
mahāsattam vanecarā, 


67. Cirassam vāyamantāpi, 
neva sakkhimsu gaņhitum; 
“Brahmamantan”ti akkhātam, 
parittam tam bhaņāma he 


Nghĩa Viét: 

66-67. Mặc dù những người thợ săn đã có ging trong một thời 
gian dài, nhưng họ đã không thé bắt được bậc Dai Chúng Sanh, 
là vị đã tái sanh trong loài công; đang hoàn thiện các yếu tó đưa 
đến giác ngộ và đã được bảo vệ bởi kinh Paritta này. Xin các bậc 
hiền trí! Chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta đã được tuyên bố này như 
là “Phạm Chú”. 


Phân tích: 
# Pũrentam bodhisambhāre = đang hoàn thiện các yếu tó đưa 
đến giác ngộ. 
- pūrentam = mahāsattam (pūrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sd> 
= đang hoàn thiện, đang bó sung. 
- püreti (V par + e ti) = hoàn thiện, hoàn thành, bó sung. 
- bodhisambhāre (bodhi + sambhāra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yêu tô đưa đến giác ngộ. 
- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 
- sambhāra <dt, nam> = yếu tó. 


123 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 2.3 


# nibbattam morayoniyam = là vi đã tái sanh trong loài công, 
- nibbattam = mahāsattam (nibbatta) <gkpt, dt, nam, đc, sd> = 
dā được sanh ra, đã được khởi sanh. 
- nibbattati (ni + V vat + a + ti) = sanh lên, kết quả. 
- morayoniyam (mora + yoni) <tapS, dt, nữ, dsc, sd> = trong 
giống loài công. 
- yoni <dt, nữ> = loải, chủng loại. 


$$ yena samvihitarakkham mahāsattam = bậc Dai Chung Sanh 
đã được bảo vệ bởi bài kinh Paritta này. 
- yena = parittena (ya) <đại, trung, sdc, sd> = bởi vì, nơi đâu, 
bởi (kinh Paritta này). 
- samvihitārakkham = mahāsattam (samvihita + ārakkha + 
ya) <baS, tt, dt, nam, dc, sd> = su bào vë dā duoc chuān bi. 
- samvihita (samvidahati = sam + vi + V dha + a + ti) 
<qkpt> = dà duoc chuán bi. 
- rakkha <dt, nü> = su bào vē. 
- mahasattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, dc, sd> = bậc 
Đại Chúng Sanh (Bồ Tát - con công trống). 


$$ vanecarā cirassam vayamantapi = mặc dù những người thợ 
săn đã có gắng trong một thời gian dai. 
- vanecarā (vane + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = những 
nguoi tho sàn. 
- vana <dt, trung> = rūng. 
- cara <dt, tt> = người di, người hay tới lui; trinh thám. 
- cirassam <trt> = từ lâu. 
- vayamantapi = vayamanta + api 
- vāyamantā = vanecarā (vayamanta) <htpt, cc, sn» = 
dang có gāng. 


# neva sakkhimsu gaņhitum = nhưng họ đã không thé bắt được 
(bậc Đại Chúng Sanh). 


124 


5. Morasutta 5. Kinh Con Cóng 


- neva (na + eva) <lt> = khóng. 

- sakkhimsu (sakkoti = V sak + o + ti) <dt, gk, 3, sn> = dā có 
gāng. 

- gaņhitum ( gaņhāti = Y gah + nhà + ti) «dt, ng-m> = dé bát, 
dé tóm duoc. 


$ “Brahmamantan”ti akkhatam = (kinh Paritta này) dā duoc 
tuyén bó này nhu là “Pham Chú”. 
- *brahmamantan”ti = brahmamantam = iti 
- brahmamantam (brahma + mantam) <trt, dt, nam, cc, 
sd> = thần chú của chư thiên. 
- manta <dt, trung> = thần chú, lời nguyện. 
- akkhātam = brāhmamantam (akkhāti = ā + Vkhā +a + ti) 
<tt, qkpt, cc, sd> = đã được tuyên bố. 


% parittam tam bhaņāma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sd> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- tam (ta) <dai-ch, nam, đc, sd> = việc ay, diéu ay. 

- bhaņāma (bhanati = Y bhan) «dt, ht, 1, sn» = (sẽ) tung doc. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 


68. Udetayam cakkhumā ekaraja, 
harissavanno pathavippabhāso; 
tam tam namassāmi 
harissavannam pathavippabhasam, 
tayajja’gutta viharemu divasam. 


Nghia Viét. 
68. Mat trời này đã được mọc lên như là con mắt (để cho mọi loài 


có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiều 
sang khāp māt dāt. Vi vāy, con kinh lễ mặt trời đó có màu sāc 
vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do đó, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sông cả ngày một cách an toàn. 


125 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tự: 2.3 


Phân tích: 

8 Udetayam cakkhuma ekaraja harissavanno 
pathavippabhaso = = mặt trời này mọc lên như là cho con mắt 
(để cho mọi loài có thể thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- udetayam = udeti + ayam <sandhi> 

- udeti (u + Vitatti ) <dt, ht, 3, sd> = moc lēn, sanh 
khói, sanh lēn. 

- ayam = suriyo (ya) <dai-qh, cc, sd> = cái này, diču này 
(mặt trời). 

- cakkhumā (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sd> = bāng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 

- ekaraja (eka + raja) <tt, dt, nam, cc, sd> = vi vua duy nhất. 

- harissavaņņo (harissa + vaņņa + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sd> 
= có màu sāc vàng óng. 

- pathavippabhaso (pathavī + pabhāsa) <tapS, dt, nam, cc, sd> 
= chiču sāng trēn māt dāt. 

- pathavī = pathavī <dt, nü> = māt dāt. 
- pabhāsa <dt, nam> = chiču sāng. 


# tam tam namassāmi harissavaņņam pathavippabhāsam = 
vi vậy, con kinh lễ mặt trời đó có màu sāc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmā = vì vậy, do vậy. 

- tam = suriyam <dai, nam, đc, sd> = mặt trời đó. 

- namassāmi (namassati - V manas) <dt, ht, 1, sd> = con kinh 
lễ, tôi cúi chào. 

- harissavannam = tam suriyam (harissa + vaņņa + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc vàng óng, có màu vàng ánh.. 

- pathavippabhāsam (pathavī + pabhāsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sd» = có sự chiếu sáng khắp mặt dāt. 


126 


5. Morasutta 5. Kinh Con Cóng 


# tayajja'gutta viharemu divasam = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toān. 

- tayajja'gutta = taya + ajja + gutta <sandhi> 

- taya = suriyena (tumha) <dai-gh, sdc (cc), sd> = bởi bạn, 

bởi mặt trời. 
- ajja <mt> = hôm nay. 
- guttā = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 
- gopeti (N gup + e +ti) = bào vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - V har) «dt, ht, 1, sn» = chúng tôi sống. 
- đivasam (divasa) <dt, nam, đc. sđ> = cả ngày. 


69. Ye brāhmaņā vedagū sabbadhamme, 
te me namo te ca mam pālayantu. 
namatthu Buddhanam namatthu bodhiya, 
namo vimuttanam namo vimuttiya. 
imam so parittam katvā moro carati esanā. 


Nghia Việt: 

69. Con kính lễ các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngải đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát". Sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trông đi tìm kiếm thức ăn. 


Phân tích: 

% Ye brāhmaņā vedagū sabbadhamme te me namo te ca 
mam pālayantu = con kính lễ chư Phật (vh. Bà-la-môn) nào đã 
thâm hiểu tất cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. 


! Có 5 loại giải thoát bao gồm: 1. Tadanga Vimutti (Kammāvacara Kusala: 
các thiện sự ở dục giới); 2. Vikkhanbhana Vimutti (Rūpa và Arũpakusala, 
hay Jhāna); 3. Samuccheda Vimutti (Maggañäna: Bốn dao trí); 4. 
Patipassaddhi Vimutti (Phalañãna: Bốn qua trí); và 5. Nissarana Vimutti 
(Niết Bàn). 


127 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 2.3 


- ye = brahmanam [Buddhä] (ya) <đại, nam, cc, sn> = chư 
(Phật) nào, những người nào. 

- brahmana (brahmana) «dt, nam, cc, sn> = Bà-la-món. 

- vedagū (vedagū) <dt, nam, cc, sn> = người đã đạt duoc tri tuệ 
cao tột. 

- ye... te = nhüng ai ... ho là 

- te = brahmanam (ta) «dai, cc, sn> = chư (Phat) này. 

- me (amha) <dai, stc, sd> = cua con, thudc về tôi. 

- namo <mt, bbt, đc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, kính lễ, tôn kính. 

- mam (aham) <dai, đc, sđ> = cho con. 

- pālayantu (V pal + aya (e) + antu) «dt, mlc, 3, sn» = hãy bao 
VỆ tôi. 


# namatthu Buddhanam namatthu bodhiyā = xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến su giác ngộ; 
- namatthu (namo + atthu) <tt, cc, sd> = đảnh lễ, cung kính, 
kính lễ, tôn kính. 
- namo <mt, bbt, cc, sđ> = cung kính. 
- attha (N as + tu) <dt, mlc, 3, sd> = hāy lā. 
- Buddhanam (buddha) <dt, nam, cdc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc đã được Giác Ngộ (N budh). 
- bodhiyā (bodhi) <dt, nū, cđc, sd> = đến sự giác ngộ. 


% namo vimuttànam namo vimuttiyā = xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. 

- vimuttānam = Buddhanam (vimutta) <htpt, dt, nam, cdc, sn> 
= đến sự giải thoát. 

- vimuttiya (vimutti) «dt, nū, cdc, sd> = bāng sy giāi thoāt. 

# imam so parittam katvā moro carati esanā = sau khi dā thuc 
hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

- imam = parittam (idam) <đại, trung, dc, sd> = cái này. 

- so = moro (ta) «dai, nam, cc, sd» = con công trống. 


128 


5. Morasutta 5. Kinh Con Cóng 


- parittam (paritta) <trung, đc, sd> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvā (Vkar + tvā - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
thực hiện. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sd> = con công trống. 

- carati! (V car) <dt, ht, 3, sđ> = đã đi. 

- esanā = esanãya (esanā) <dt, trung, cđc, sd> = đến việc tìm 
kiếm (thức ăn). 


70. Apetayam cakkhumā ekarājā, 
harissavaņņo pathavippabhāso; 
tam tam namassāmi harissavaņņam 
pathavippabhāsam, 
tayājja guttā viharemu rattim. 


Nghia Việt: 

70. Mặt trời đã được lặn xuống này như là con mắt (đề cho các loài 
vật có thê thấy); là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng trên mặt đất. Thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu 
sắc vàng ong, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do vậy, hôm nay đã 
được bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sông cả đêm một cách an toàn. 


Phân tích: 

8 Apetayam cakkhuma ekaraja harissavanno 
pathavippabhāso = mặt trời đã được lặn xuống này như là con 
mắt (dé cho các loài vật có thé thấy); lā vị vua duy nhất, có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- apetayam = apeti + ayam 

- apeti (pa + 4 i) <dt, ht, 3, sd> = đã đi khỏi, đã không còn. 
- ayam = suriyo <đại, cc, sđ> = cái này (mặt trời). 

- cakkhumā (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sd> = bāng con 

mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 


! Thinh thoāng thi hién tai duoc dičn dat nhu lā thi quá khú. 


129 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 2.3 


- ekarājā (eka + rāja) <tt, dt, nam, cc, sd> = cái mā như một vi 
vua. 
- harissavanno (harissa + vaņņa + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sd> 
= có màu sāc vàng óng. 
- pathavippabhaso (pathavī + pabhāsa) <tapS, dt, nam, cc, sd> 
= chiču sāng tāt cā moi noi trēn māt dāt. 
- pathavī = pathavī <dt, nü> = māt dāt. 
- pabhāsa <dt, nam> = chiču sāng. 


# tam tam namassami harissavaņņam pathavippabhāsam = 
thật vậy, con kính lễ mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmā = do vậy. 

- tam = suriyam <dai, nam, đc, sd> = mặt trời đó. 

- namassāmi (namassati - V manas) <dt, ht, 1, sd> = con xin 
kính lễ, tôi cúi chảo. 

- harissavannam = tam suriyam (harissa + vaņņa + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc chói lọi (của màu vàng). 

- pathavippabhāsam (pathavī + pabhāsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sd> = vē trāng 16 trēn māt dāt. 


$ tayajja gutta viharemu rattim = do vậy, hôm nay dā được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

- tayajja'gutta = taya + ajja + gutta <sandhi> 

- taya = suriyena (tumha) <dai-gh, sdc (cc), sd> = bói (māt 

trời). 
- ajja <mt> = hôm nay. 
- guttā = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 
- gopeti (N gup +e+ ti) = bāo vē, nhin ngām. 

- viharemu (viharati - V har) «dt, ht, 1, sn» = chúng tôi sống. 
- rattim (ratti) <dt, nữ, đc, sđ> = cả đêm, ban đêm. 


130 


5. Morasutta 5. Kinh Con Công 


71. Ye brahmaņā vedagū sabbadhamme, 
te me namo, te ca mam pālayantu; 
namatthu Buddhānam namatthu bodhiya, 
namo vimuttanam namo vimuttiya. 
imam so parittam katvā moro vasamakappayi. 


Nghia Viét: 

71. Con kính lễ các vị Bà-la-món (chu Phật) nào đã thâm hiểu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lễ đến sự giác ngộ; xin kính lễ đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi 
đã thực hành kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 


Phân tích: 
# imam so parittam katvā moro vāsamakappayi = sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trong đã đi ngủ. 
- imam = parittam (idam) <đại, trung, đc, sd> = (kinh Paritta) này. 
- so = moro (ta) «dai, nam, cc, sd» = con công trống. 
- parittam (paritta) <trung, đc, sd> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 
- katvà (Y kar + tvā - karoti) <dtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
được làm. 
- moro (mora) <dt, nam, cc, sd> = con công trống. 
- vāsamakappayi = vāsam + akappayi <sandhi> = đã đi ngủ 
(nghĩa bóng). 
- vāsam (Y vas) «dt, nam, đc, sd = sống. 
- akappayi (V kapp + aya + 1) (karoti) «dt, gk, 3, sd> = đã 
làm. 


Morasuttam nitthitam. 
(Kinh Chim Công dā được cham dứt). 


131 


132 


Thú Tu: (3.3) 
6. VATTASUTTA 
(KINH CHIM CŪT) 


72. Pūrentam bodhisambhāre, 
nibbattam vattajatiyam; 
yassa tejena davaggi, 
mahāsattam vivajjayi. 


73. Therassa Sariputtassa, 
lokanāthena bhāsitam; 
kappatthāyim mahātejam, 
parittam tam bhaņāma he. 


Nghia Việt: 

72-73. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. Do 
nhờ oai lực của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc 
Đại Chúng Sanh là vị đã tái sanh làm con chim cút trong vòng 
luân hồi dé hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta 
đã được đắng Cứu Tĩnh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này 
có đại oai lực đã được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 


Phân tích: 

# Pūrentam bodhisambhāre nibbattam vattajatiyam = vi đã 
tái sanh làm con chim cút trong vòng luân hài để hoàn thiện các 
yếu tô đưa đến giác ngộ. 

- pūrentam = mahāsattam (pūrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sd> 
= đang hoàn thiện, đang bó sung. 

- püreti (N pūr + e + ti) = hoàn thành, bó sung. 

- bodhisambhare (bodhi + sambhara) <tapS, dt, nam, dc, sn> = 
các yču tó dua dēn giác neó. 

- bodhi <dt, nü> = giác ngộ, trí tuệ. 
- sambhāra <dt, nam> = yếu tó. 


133 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 3.3 


- nibbattam = mahāsattam (nibbatta) <gkpt, dt, nam, đc, sd> = 
đã được tái sanh. 
- nibbattati (ni + Y vat + a + ti) = tái sanh, sanh lên, kết quả. 
- vattajatiyam (vatta + jati) <tapS, dt, nữ, dsc, sd> = tái sanh 
luân hồi. 
- vatta <dt, trung> = vòng tròn, luân hồi. 
- jãti <dt, nữ> = tái sanh, kiếp sông, chủng tộc, giai cấp. 


# yassa tejena davaggi mahasattam vivajjayi = do nhờ oai lực 
của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc Đại 
Chúng Sanh, 

- yassa (ya) <dai-gh, trung, stc, sd> = của việc ấy. 

- tejena (teja) <dt, nam, sdc, sd> = bởi vì sức mạnh, bởi vì oai 
lực. 

- dāvaggi (dāva + aggi) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa rừng. 

- dāva = dāya <dt, nam> = rừng. 

- mahāsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, dc, sd> = bāc 
Pai Chūng Sanh. 

- vivajjayi (vivajjeti) «dt, gk, 3, sd> = từ bó, tránh xa. 

- vivajjeti (vi + V vajj + e + ti) = tránh xa, từ bỏ. 


8 Therassa Sariputtassa lokanathena bhasitam 
kappatthayim mahatejam = kinh Paritta đã được dáng Cứu 
Tinh nói lên cho Ngài Sāriputta. Bài kinh này có đại oai luc dā 
được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 

- therassa = sāriputtassa (thera) <tt, dt, nam, cdc, sd> = đến 
người lớn, đến Ngài, đến trưởng lão. 

- sāriputtassa (sāriputta) <dt, nam, cdc, sd> = đến Ngài 
Sāriputta. 

- lokanāthena (loka + natha) «dt, nam, sde (cc), sd» = dang 
Cūu Tinh (dūc Phāt). 

- loka <dt, nam> = thé gian, hành Tinh. 
- natha <dt, nam> = Cúu, su hó tri, su bào vé. 


134 


6. Vattasutta 6. Kinh Chim Cut 


- bhāsitam = parittam (bhāsita) <gkpt, tt, dt, nū, dc, sd> = dā 
được nói lên, đã thốt ra. 
- bhāsati (V bhas + a + ti) = nói, thuyết. 
- kappatthāyim = parittam (kappa + thay <tapS, tt, 3t, dc, 
sđ> = sự kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 
- kappa <dt, nam> = một a- tăng-kỳ kiếp (= 100 ngàn năm). 
- thāyī <tt> = đứng, kéo dải. 
- mahātejam = parittam (mahā + teja) <kamS, tt, dt, trung, đc, 
sd> = có đại oai lực. 
- teja «dt, nam> = oai lực; sức nóng. 


74. Atthi loke sīlaguņo, 
saccam soceyy anuddayā; 
tena saccena kāhāmi, 
saccakiriyam'uttamam. 


Nghīa Viét: 

74. Trong thé gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sach, có 
lòng bi màn. Do lời chân thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao 
thượng. 


Phân tích: 
# Atthi loke sīlaguņo saccam soceyy’anuddaya = trong thế 
gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có lòng bi màn. 
- atthi (V as + a + tỉ) «dt, ht, 3, sd» = là. 
- loke (loka) <dt, nam, dsc, sd> = trong / ó thē gian. 
- silaguno (sila + guna) <kamS, dt, nam, cc, sd> = người có giói 
đức, có giới hạnh. 
- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = chân thật. 
- soceyyanuddayā = soceyyam + anuddayā <sandhi> 
- soceyyam <dt, trung, cc, sd> = sự trong sạch. 
- anuddayā <dt, nū, cc, sd> = lòng bi màn. 


135 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 3.3 


# tena saccena kāhāmi saccakiriyam’uttamam = do lời chân 
thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao thượng. 
- tena (ta) <dai-ch, sdc, dt, trung, sđ> = đó. 
- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sd> = bằng sự chân thật. 
- kāhāmi (N kar = V kaha = karoti) <dt, ht, 1, sd> = tôi làm, 
guyčt dinh. 
- Saccakiriyam'uttamam = sacca + kiriyam + uttamam 
<sandhi> 
- saccakiriyam (sacca + kiriyam) <tapS, dt, trung, đc, sd> 
= hạnh chân thật, việc làm chân thật, công việc đúng đắn. 
- sacca <dt, trung> = đúng đắn, chân thật. 
- kiriyā <dt, nữ> = việc làm, hành động. 
- uftama <tt, dt, trung, đc, sd> = cao thượng, xuất sắc. 


75. Āvajjetvā Dhammabalam, 
saritvā pubbake jine; 
saccabala°mavassäya, 
saccakiriyam'akasaham. 


Nghia Việt: 

75. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp; nhớ tưởng đến 
những bậc Chiến Thắng trong quá khứ. Dựa vào oai lực của sự 
chân thật, tôi đã quyết định một hạnh chân thật. 


Phân tích: 

% Avajjetva Dhammabalam = sau khi suy niệm vé oai lực của 
giáo Pháp, 

- āvajjetvā (āvajjeti = ā + V vajj + e + tỉ) <dtbb> = sau khi đã 
quán tưởng, sau khi đã suy niệm. 

- dhammabalam (dhamma + bala) <tapS, dt, trung, dc, sd> = 
oai lực của pháp bảo. 

- bala <dt, trung> = sức mạnh, oai lực. 


136 


6. Vattasutta 6. Kinh Chim Cut 


% saritvā pubbake jine = sau khi nhớ tưởng đến những bác 
Chičn Thāng trong quá khū. 

- saritvā (sarati = V sar + a + ti) <dtbb> = sau khi nhớ tưởng. 

- pubbake = jine (pubba) <tt, dt, nam, đc, sn> = trong quá khứ. 

- jine (jina = jiyati V ji) «dt, nam, dc, sn» = những bậc Chiến 
Thāng (dūc Phāt). 


$$ saccabala’mavassaya = dua vào oai lực của sự chan thật, 
- saccabala’mavassaya (saccabalam + avassaya) <sandhi> 
- saccabalam = dhammabalam <tapS, dt, trung, dc, sd> = 
oat lực của sự chân thật. 
- avassāya (avasseti = va + V si + e + ti) <dtbt> = sau khi 
dya vāo, sau khi tya trēn. 


% saccakiriyam’akasaham = tôi đã guyčt dinh mót hanh chān 
thāt. 
- saccakiriyam’akasaham = saccakiriyam + akāsim + aham 
<sandhi> 
- akāsim = akāsi (V kar => V kas) <dt, gk, 1, sd> = tói dā 
quyết định, tôi dā làm. 


Chúng ta có thể phân câu kệ thứ 75 thành 3 câu như sau: 

1. Aham dhammabalam avejjetvā saccakiriyam akāsim 

Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 

2. Aham pubbake jine saritvā saccakiriyam akāsim 

Sau khi nhớ tưởng đến những bậc Chiến Thắng trong quá khứ, 
tôi đã quyét định một hanh chân thật. 

3. Aham saccabalam avassāya saccakiriyam akāsim 

Sau khi dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 


137 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 3.3 


76. Santi pakkhā apatanā, 
santi pada avaficana; 
mātāpitā ca nikkhantā, 
jātaveda patikkama. 


77. Šaha sacce kate mayham, 
mahapajjalito sikhī; 
vajjesi soļasakarīsāni, 
udakam patvā yathā sikhī. 
saccena me samo natthi, 
esā me saccapāramī. 


Nghia Việt: 

76-77. “Tôi có cánh, nhưng tôi không thé bay. Tôi có chân, 
nhưng tôi không thể đi. Và cha mẹ tôi đã đi khỏi. Này lửa rừng! 
Hãy lùi lại ngay! Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân thật, 
ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu karīsa, như 
ngọn lửa được nước dap tắt. Đối với tôi (Bồ Tát), không có gi 
băng sự chân thật; điều này là Chân Thật Ba-la-mật của tôi. 


Phân tích: 

# Santi pakkhā apatanā = tôi có cánh, nhưng tôi không thể 
bay. 

- santi (V as) «dt, ht, 3, sn> = có. 

- pakkhā (pakkha) <dt, nam, cc, sn> = hai cánh. 

- apatanā (na + patana) <kamS, cn-dt, dt, nam, cc, sd> = không 
thé bay. 


# santi pada avaiicanā = tôi có chân, nhưng tôi không thé đi. 

- pādā (pāda) <dt, nam, cc, sn> = hai chân. 

- avañcanä (na + vañcana) <kamS, dt, nam, cc, sn> = không thê 
di. 


138 


6. Vattasutta 6. Kinh Chim Cut 


# mātāpitā ca nikkhantā = và cha me tôi đã rời khói. 
- mātāpitā = mātā + pitā 
- mata (matu) <dt, nū, cc, sn> = người mẹ. 
- pitā (pitu) <dt, nam, cc, sn> = ngudi cha. 
- nikkhantā (nikkhanta) <htpt, cn-dt, dt, nam, cc, sn> = dā 
(đang) rời khỏi. 
- nikkhamati (ni + V kam + a + tỉ) = rời khỏi, đi khỏi. 


# jātaveda patikkama = này lửa rừng! Hãy lùi lai ngay! 
- jātaveda (jãtaveda) <dt, nam, he, sd> = 6 lửa rừng! 
- patikkama (pati + V kam + a + hi) «dt, mlc, cc, sn> = hãy lùi 
lai ngay! 
- patikkamati (pati + V kam + a + ti) <dt> = lùi lại. 


% Saha sacce kate mayham mahāpajjalito sikhī vajjesi 
soļasakarīsāni = ngay khi tôi vừa làm một quyết định trong 
chân thật, ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu 
karīsa, 

- saha <mt> = ngay khi. 

- sacce (sacca) <dt, trung, đsc, sd> = trong chân thật. 

- kate (kata) <qkpt, dt, trung, đsc, sd> = đã được làm. 

- mayham! (amba?) «dai, stc, s> = của tôi, tôi. 

- mahāpajjalito (mahā + pajjalita) <kamS, dt, nam, cc, sd> = 
ngọn lửa lớn. 

- pajjalita = ngọn lửa. 

- sikhī (sikhī) <dt, nam, cc, sd> = lửa rừng. 

- vajjesi (vajjeti = V vaj + e + ti) <dt, gk, 2, sd> = đã tránh xa. 

- soļasakarīsāni (soļasa + karīsa) <dt, trung, đc, sn> = cách 
mười sáu kasīsa. 


' may shăng (cách đọc) 
? am mā (cách đọc). 


139 


Parittapāļi Phân II: Thứ Tu: 3.3 


- soļasa <số, dt> = mười sáu. 
- karīsa <dt, trung> = só do vē khoāng cách, 1 màu Anh 
(2500 mô). 


% udakam patvā yathā sikhī = như ngọn lửa được nước dập tắt. 

- udakam (udaka) <dt, trung, đc, sđ> = nước. 

- patvā (pāpuņāti = pa + V ap + uņā + tỉ) <dtbb> = sau khi đã 
dat dén. 

- yathā <trt> = nhu. 


# saccena me samo natthi = đối với tôi (Bồ Tát), không có gi 
bằng sự chân thật; 
- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sd> = bằng chân thật. 
- me (amha) «dai, stc, sd> = của tôi, thuộc về tôi. 
- samo (sama) <dt, nam, cc, sd> = bāng, ngang nhau. 
- natthi (na + atthi) <dt, bgt, ht, 3, sd> = không có. 
- na <bbt> = không. 
- atthi (V as) «dt, bqt> = là, có. 


# esa me saccapāramī = diču này là Chân Thật Ba-la-māt của 
tÔI. 
- esā = saccapāramī (eta) <đại, nữ, cc, sd> = điều này, cái đó. 
- saccapāramī (sacca + pāramī) <kamS, dt, nữ, cc, sd> = Chân 
Thật Ba-la-mật. 
- sacca <dt, trung> = chân thật, chân lý. 
- pāramī <dt, nữ> = sự hoān hảo, sự thành tựu, Ba-la-mật. 


Vattasuttam nitthitam. 
(Kinh Chim Cut dā được cham dứt). 


140 


Thu Nam: 7. Dhajaggasutta: 


7. DHAJAGGASUTTA 
(KINH NGON CO) 


78. Yass*ānussaraņenāpi, 
antalikkhepi' pāpiņo, 
patittham’ adhigacchanti, 
bhūmiyam viya sabbatha, 


79. Sabbupaddavajalamha, 
yakkhacoradisambhava, 
gaņanā na ca muttanam. 
parittam tam bhaņāma he. 


Nghia Viét. 
78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng 


sanh đi đến sự an On ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, 
hoặc thậm chí khắp mọi nơi. Do nhờ oai lực kinh này mà vô số 
chúng sanh đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi 
sanh do Dạ Xoa, kẻ trộm v.v... Xin các bậc hiền trí! Nay chúng 
tôi tụng kinh Paritta nay. 


Phân tích: 

8 Yass*ānussaraņenāpi antalikkhepi pāpiņo 
patittham" adhigacchanti bhümiyam viya sabbathā = do nhó 
su niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng sanh đi đến 
sự an On ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, hoặc thậm 
chí khắp mọi nơi. 

- yass'anussaranenapi = yassa + anussaranena + api <sandhi> 


' Có hai cách viết là: antaļikkhepi hay antalikkhepi. 


141 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


- yassa = parittassa (ya) <đại, trung, stc, sd> = dén kinh 
Paritta (duoc hiéu là dói cách). 
- anussaranena (anussarati) <dt, trung, sdc, sd> = bởi sự 
nhó tuóng, quán niêm. 
- antalikkhepi (antalikkhe + api) <sandhi> = ngay cā trēn bāu 
trời. 
- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sd> = trên bầu 
trời. 
- pāpiņo (pāņī) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh. 
- patittham’adhigacchanti (patittham + adhigacchanti) 
<sandhi> 
- patittham (patitthā) <dt, nam, đc, sd> = nơi cư trú, nơi an 
ôn. 
- adhigacchanti = pãnino (adhi + V gam + a + tỉ) «dt, ht, 3, 
sn>= đi đến, đạt đến, hiểu ra. 
- bhūmiyam (bhūmi) <dt, nữ, dsc, sd> = trên mặt đất. 
- viya <bbt> = như. 
- sabbathā <trt> = trong mọi phương diện, mọi nơi. 


# Sabbupaddavajālamhā yakkhacorādisambhavā gaņanā na 
ca muttānam = do nhờ oai lực kinh này mà vô số chúng sanh 
đã thoát khỏi tất cả rỗi rắm của sự nguy khốn, khởi sanh do Dạ 
Xoa, kẻ trộm v.v... 

- sabbupaddavajālamhā (sabba + upaddava + jālamhā) 
<kamS, dt, trung, xxc, sd> = tất cá rỗi rām của sự nguy khốn. 

- upaddava <dt, nam> = sự nguy khốn, sự rủi ro, điều kém 


may mãn. "M. 
- jala «dt, trung» = mang luói, su rói rám. 
- yakkhacoradisambhava = jālamhā (yakkhacoradi + 


sambhava) <tapS, tt, dt, trung, xxc, sd> = từ nguồn gốc của Dạ 
Xoa, kẻ trộm, v.v... 

- yakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- cora <dt, nam> = tên trộm. 


142 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Co 


- adi <dt, trung> = vân vân. 
- sambhava <dt, nam> = nguồn góc, su sanh khói. 
- gaņanā (ganana) «dt, nū, cc, sd = số đếm. 
- muttanam (mutta) <gkpt, dt, nam, stc, sn> = của những ai đã 
được thoát khỏi, đã thoát khỏi. 


80. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavā Sāvatthiyam 
viharati Jetavane Anāthapiņdikassa ārāme. 


Nghia Việt: 
80. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tai tu viện của ông Anāthapiņdika, ở Jetavana, thành Sāvatthī. 


Phân tích: 
# Evam me sutam = điều này đã được nghe bởi tôi. 
% Ekam samayam = một thời, 


% Bhagavā Sāvatthiyam Jetavane Anāthapiņdikassa ārāme 
viharati = đức Thê Tôn ngự tai tịnh xá của ông Anāthapiņdika, 
trong vườn ông Jeta, gân thành Sāvatthī. 


81. Tatra kho Bhagava bhikkhü amantesi, “Bhikkhavo”ti. 
*Bhaddante"ti te  bhikkhü Bhagavato paccassosum. 
Bhagavā etadavoca: *Bhūtapubbam bhikkhave 
devasurasangamo samupabyilho ahosi”. Atha kho 
bhikkhave Sakko Devānamindo deve Tāvatimse āmantesi, 
“sace marisa devanam sangāmagatānam  uppajjeyya 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyatha. Mamam hi vo 
dhajaggam  ullokayatam yam  bhavissati bhayam và 
chambhitattam và lomahamso va, so pahīyissati”. 


143 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


Nghīa Việt: 

81. Tại chỗ ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ 
khưu!”. Các vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ 
vâng, thưa Ngài”. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày binh của cuộc chiến giữa chư 
thiên và các A-tu-la”. Thế rồi, này các Tỳ khưu Thiên vương Dé 
Thích đã nói chư thiên ở Đạo Lợi. “Nếu các người đã gia nhập 
cuộc chiến của chư thiên, có thể khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp, 
hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là các ngươi hãy 
nhìn đỉnh cao ngọn cờ của ta. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 


Phân tích: 

# Tatra Bhagavā bhikkhū amantesi, “Bhikkhavo” ti. = tại chỗ 
ây, đức Thê Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!”. 

- tatra <trt> = ở đó, tại chỗ ấy. 

- bhikkhũ (bhikkhu) <dt, nam, đc, sn> = các vị Tỳ khưu. 

- amantesi (amanteti = ā + Y mant + e + ti) <dt, gk, 2, sd> = trā 
lời. 

- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 


% “Bhaddante”ti te bhikkhū Bhagavato paccassosum. = các 
vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ vâng, thưa 
Ngài”. 

- bhaddante’ti = bhaddante + iti 

- bhaddante = bhante <mt> = thua Ngai. 

- te (ta) <dai, cc, sn> = ho (cac vi Ty khuu). 

- Bhagavato (bhagava) «dt, nam, stc, sd» = của đức Thé Tôn. 

- paccassosum (patissuņāti = pati + Y su + à + ti) «dt, gk, 3, 
sn> = dà dáp lai, dà dóng y. 


144 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


%  Bhagavā  etadavoca: “Bhitapubbam bhikkhave 
devasurasangamo samupabyūļho ahosi. = đức Thế Tôn dā 
nói điều này: “Này các Tỳ khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày 
binh của cuộc chiến giữa các chư thiên và các A-tu-la”. 

- etadavoca = etam + avoca <sandhi> 

- avoca (vuccati = Y vac + ya * ti) «dt, gk, 3, sd> = dà nói. 

- bhütapubbam (bhütapubbam ) <tapS, trt, dt, trung, cc, sd> = 
truóc dáy, thuó xua. 

- bhikkhave (bhikkhu) «dt, nam, hc, sn> = này các Ty khuu! 

- devasurasangamo (devāsura + sangama) <tapS, dt, nam, cc, 
sd» = cuộc chiến giữa các chu thiên và A-tu-la. 

- deva «dt, nam» = chu thién, vi trói. 
- asura «dt, nam> = A-tu-la. 
- saūgāma «dt, nam» = cuóc chién, trán chién. 

- samupabyülho = samupabūļho (sam + upa + byūļha) 
<sandhi, dt, nam, cc, sd> = bāy binh, dān trān. 

- ahosi (hoti) <dt, gk, 3, sd> = dā có, dā trē thành. 


% Atha kho bhikkhave Sakko Devanamindo deve Tāvatimse 
amantesi = thế rồi, Thiên vương Dé Thích đã nói chư thiên ở 
Đạo Lợi. 

- atha kho <bbt> = Và rồi. 

- Sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = Đề Thích, vua của các chư 
thiên. 

- Devānamindo = sakko (deva + inda) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = vua của các chư thiên. 

- deve (deva) <dt, nam, đc, sn> = chư thiên. 

- Tāvatimse = deve (Tāvatimsa) <tt, dt, nam, đc, sn> = ở Đạo 
Lợi. 


% ‘Sace mārisā devānam sangamagatanam uppajjeyya 
bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyātha. = “Nêu các người 


145 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


đã gia nhập cuộc chiến của chư thiên, có thé khởi sanh sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là 
các ngươi hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta. 
- sace <bbt> = nếu. 
- mārisā (mārisa) <dt, nam, hc, sn> = cāc nguoi! 
- devānam (deva) «dt, nam, stc/cdc, sn» = của chư thiên, đến 
chư thiên. 
- sangāmagatānam = devānam (sangama + gata) <tapS, tt, dt, 
nam, cdc, sn> = đã được gia nhập cuộc chiến. 
- saūgāma <dt, nam> = chiến tranh, chiến đấu. 
- gata (gacchati) <qkpt> = đã đi đến. 
- uppajjeyya (uppajjati) <dt, kh-n, 3, sd> = có khả năng sanh 
lên. 
- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sd> = sự sợ hãi. 
- chambhitattam (chambhitatta) <dt trung, cc, sd> = sự khiếp 
đảm, sự thất kinh. 
- lomahamso (loma + hamsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = sự rởn 
tóc gáy. 
- loma <dt trung> = lông măng trên người. 
- hamsati (V hams) = cười (đứng lên); vui mừng. 
- mameva (mam + eva) 
- mam <dai, 1, stc, sd> = của ta (Đề Thích). 
- tasmim = samaye (ta) <dai, 3, dsc, sd> = đó (lúc đó). 
- samaye (samaya) <dt, nam, dsc, sd> = vào lúc đó. 
- dhajaggam (dhaja + agga) <dt, nam, đc, sd> = ngọn cờ. 
- đhaja <dt, nam> = cờ phướn. 
- agga <dt, nam> = ngọn, trên cao. 
- ullokeyyätha (ulloketi => u + Vlok+e+ ti) <dt, mlc, 2, sn> = 
cāc nguoi hay nhin lēn. 


% Mamam hi vo dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyissati. 


146 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


= thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ cua ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nāo sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến”. 

- mamam (amha) <đại, stc, 1, sd> = của tôi, của ta. 

- vo (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = các ngươi. 

- ullokayatam = vo (ud + Y lok + aya + nam) <tt, dt, nam, cdc, 

sn> = nhìn lên. 

- bhavissati (bhavati) «dt, tl, 3, sd> = sẽ khởi sanh, sẽ trở thành, 

sé la. 

- yam bhayam = su sợ hãi nay. 

- yam chambhitattam = su kinh khiép nay, 

- yo lomahamso = su lêng toc dung ngugc nao. 

- yam (ya) <dai, trung, cc, sd> = day, nay. 

- so (ta) <dai-gh, cc, 3, sd> = cai đó (sự sợ hài, ...) 

- tam = bhaya, chambhitattam. 

- pahiyissati (pahiyati = pa + V ha + i + ya + ti) «dt, tl, 3, sd» = 

sé bién mat. 

82. No ce me dhajaggam ullokeyyatha, atha Pajāpatissa 
devarājassa dhajaggam ullokeyyātha. Pajapatissa hi vo 
devarājassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so 
pahiyissati. 


Nghia Viét: 

82. Néu các nguoi khéng nhin lên dinh cao ngon cë cua ta, thi 
hay nhin lén dinh cao ngon co cua Thiēn vuong Pajāpati. That 
vậy, khi các ngươi dā nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajāpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào 
sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 
% No ce me dhajaggam ullokeyyātha, atha Pajāpatissa 
devarājassa dhajaggam ullokeyyātha. = nêu mā ngươi không 


147 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Pajāpati. 

- no (na, mā, alam, a) <mt> = không. 

- atha <mt> = và rồi thì, rồi. 

- pajāpatissa = devarājassa (pajāpati) <tt, dt, nam, stc, sd> = 
cūa Pajāpati. 

- devarājassa (deva + raja) <tapS, dt, nam, stc, sd> = Thiên 
vương, của chư thiên. 


% Pajāpatissa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, so 
pahīyissati. = thāt vāy, khi các nguoi dā nhin lēn dinh cao ngon 
cờ của Thiên vương Pajāpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


83. No ce pajāpatissa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha, 
atha Varuņassa devarājassa dhajaggam  ullokeyyatha. 
Varunassa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, so 
pahiyissati. 


Nghia Viét: 

83. Nếu các ngươi không nhìn lên dinh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Pajāpati, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 

% No ce pajāpatissa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha, 
atha Varuņassa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha. = nču 
mā ngươi không nhìn lên dinh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajāpati, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuņa. 


148 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


% Varuņassa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, so 
pahīyissati. = thật vậy, người nào đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vương Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


84. No ce Varuņassa devarājassa dhajaggam ullokeyyätha, 
atha Īsānassa devarājassa dhajaggam ullokeyyātha. 
Īsānassa hi vo devarājassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vā chambhitattam vā lomahamso vā, 
so pahīyissatī ti. 


Nghĩa Viêt: 

84. Nếu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Isana. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Īsāna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 


85. Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa va Devānamindassa 
dhajaggam ullokayatam, Pajāpatissa vã devarājassa 
dhajaggam ullokayatam, Varunassa va devarājassa 
dhajaggam  ullokayatam, Īsānassa va devarajassa 
dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va 
chambhitattam vã lomahamso va, so pahīyethāpi nopi 
pahīyetha. 


Nghĩa Viêt: 

85. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vương Đề Thích; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Pajāpati; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Īsāna. Thật vậy, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 


149 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


tóc dựng ngược nảo sẽ khởi sanh, nó có thê tan biên hay không 
biên mất. 


Phân tích: 

% Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vā Devānamindassa 
dhajaggam  ullokayatam,  Pajapatissa vā  devarajassa 
dhajaggam  ullokayatam, Varuņassa và devarājassa 
dhajaggam ullokayatam, Īsānassa vã devaräjassa 
dhajaggam ullokayatam - lai nita, này các Ty khuu, khi dà 
nhin lén dinh cao ngon có cüa Thién vuong Dé Thích; hay dà 
nhìn lén đỉnh cao ngon có của Thiên vương Pajapati; hay dā 
nhìn lén đỉnh cao ngon cờ của Thiên vương Varuna; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Īsāna. 

- tam = dhajaggam (ta) (đại, nam, đc, sd> = (ngọn cò) này. 

- sakkassa (sakka) <dt, nam, stc, sđ> = của Đề Thích. 

- devānamindassa = sakkassa (deva + inda) <tt, dt, nam, stc, 
sd> = của Thiên Vuong, chúa của chúa chư thiên. 

- ullokayatam (ud + V lok + aya + nam) <dt, nam, cdc, sn> = 
nhin lēn. 


# yam bhavissati bhayam và chambhitattam và lomahamso 
va, so pahīyethāpi nopi pahīyetha = thật vậy, thời sự sợ hãi, 
kinh khičp hay lêng tóc dung nguoc nào së khói sanh, nó có thé 
tan bién hay khóng bién mát. 

- nopi = no + api 

- pahīyethāpi = pahīyetha + api <sandhi> 

- pahīyetha (pa + V hà + ya + etha) <dt, mlc, 3, sd> = hāy 
bién mát. 

86. Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, Devanamindo 


avītarāgo avītadoso avītamoho bhiru chambhī utrāsī 
palayiti. 


150 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


Nghĩa Việt: 

86. Đó là nguyên nhân gì? Thật vậy, này các Tỳ khưu, bởi vi 
Thiên vương Đề Thích Sakka, là người chưa hết tham, chưa hết 
sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp đảm, là người 
trốn chạy. 


Phân tích: 

% Tam kissa hetu? = đó là nguyên nhân gì? 

- tam (ta) <dai, trung, cc, sd> = điều này. 

- kissa hetu? = Tại sao? Nguyên nhân gì? Vì sao? 
- kissa <mt> = gì? 

- hetu <dt, nam> = nguyên nhân, điều kiện. 


# Sakko hi, bhikkhave, Devānamindo avītarāgo avītadoso 
avītamoho bhīru chambhi utrāsī palayiti. = thật vậy, này các 
Ty khuu, bởi vì Thiên vương Đề Thích Sakka là người chưa hết 
tham, chưa hết sân, chưa hết si, còn rụt rë, còn hãi hùng, khiếp 
đảm, là người trốn chạy. 

- sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = chư thiên Đề Thích. 

- Devānamindo = sakko (deva + inda) <tt, dt, nam, cc, sd> = 
chúa chư thiên. 

- avītarāgo (avīta + rāga + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = chưa 
hết tham. 

- avīta <tt> = chua thoát khói. 

- avītadoso (avīta + dosa + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = chua 
hết sân. 

- avītamoho (avīta + moha + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = chưa 
hết si. 

- bhīru (bhīru) <dt, nam, cc, sd> = sự nhút nhát, sự rụt rē. 

- chambhi (chambhi) «dt, nam, cc, sd> = sự hãi hùng. 

- utrāsī (utrasa) «dt, nam, cc, sd> = sự khiếp đảm. 

- palayiti = palāyī + iti 


151 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


- palāyī (palāyī) <dt, nam, cc, sd> = người trốn chay 
- palāyati = Y pal + aya + ti «dt, ht, 3, sd> = trón chạy. 


87. Ahañca kho, bhikkhave, evam vadāmi “Sace tumhākam, 
bhikkhave, araíifiagatanam và rukkhamūlagatānam va 
sufiiagaragatanam vā uppajjeyya bhayam vã 
chambhitattam và lomahamso và, mameva tasmim 
samaye anussareyyatha: 


Nghĩa Việt: 

87. Và này các Tỳ khưu! Như Lai nói điều này: “Này các Ty 
khưu, nêu khi các ngươi đã được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào có thê khởi lên, thì các người hãy niệm 
tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 


Phân tích: 

% Ahañca kho, bhikkhave, evam vadāmi = và ròi, này các Ty 
khuu, Ta së nói diču này: 

- ahañca = aham + ca <sandhi> 

- aham (amha) <dai, cc, 1, sd> = Ta (Như Lai). 

- evam <trt> = nhu vây, (trong nói chuyên) trà lòi là vāng. 

- vadāmi (vadati = V vad +a + ti) <dt, ht, 3, sd> = nói, thuyčt. 


% ‘Sace tumhakam, bhikkhave, araññagatanam vã 
rukkhamūlagatānam vã suññãgãragatänam va = “Này các 
Tỳ khưu, nêu khi các ngươi đã đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, 

- sace ... uppajjeyya 

- tumhākam = tumhākam (tumba + nam”) 

- tumhākam (amha) <dai, 2, cdc, sn> = cāc ngudi, cāc ban. 


' vibhati (bién cách). 


152 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


- araññagatanam (arañña + gata) <tapS, tt, cdc, sn> = dā di 
đến khu rừng. 
- arañña <dt, trung> = khu rừng. 
- gata (gacchafi) <qkpt> = đã đi đến. 
- rukkhamūlagatānam (rukkhamūla + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến cội cây. 
- rukkhamūla (rukkha + mūla) <dt, trung> = cội cây. 
- rukkha <dt, nam> = cây côi. 
- mūla <dt, trung> = gốc, rễ. 
- sunhagaragatanam (suñña + agara + gata) <tapS, tt, cdc, 
sn> = da di dén ngôi nhà trồng. 
- suñña <tt> = trong rong. 
- agara <dt, trung> = ngôi nha. 


# uppajjeyya bhayam va chambhitattam vã lomahamso va, = 
thời sự sợ hãi, kinh khičp hay lông toc dựng ngược có thê khởi 
lên, 

- uppajjeyya (uppajjati = u +V pad + ya + ti) «dt, kh-n, 3, sđ> 
= sẽ sanh lên. 


# mameva tasmim samaye anussareyyatha: = vào lúc đó, các 
ngươi có thể niệm tưởng về Ta (đức Phật). 
- mameva = mamam + eva 
- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = về Ta (đức Phật). 
- eva = chỉ. 
- tasmim (ta) <dai, đsc, sd> = ở đó (vào lúc đó = samaye) 
- samaye (samaya) <dt, nam, dsc, sd> = vào lúc đó. 
- anussareyyatha (anussarati = anu + y sar + a + ti) «dt, kh-n, 
2, sn> = có thé niệm tưởng. 


88. ‘Itipi so Bhagavā Araham Sammāsambuddho Vijjä- 
caranasampanno Sugato Lokavidū Anuttaro 
purisadammasārathi Satthā devamanussānam Buddho 
Bhagava’ ti. 


153 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


Nghĩa Việt: 

88. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 


89. Mamanhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam vã lomahamso va, so 
pahiyissati. 


Nghia Viét: 

89. That vậy, này các Tỳ khuu, khi các ngươi niệm tưởng đến Ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến. 


Phân tích: 

- mamañhi = mamam + hi 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = đến tôi. 

- vo (tumha) <đại, đc, sn> = các người, các bạn. 

- anussaratam’ = vo (anussarati = anu + y sar) <tt, dt, cdc, sn> 
= có sự tưởng nhớ, có sự quán niệm. 


90. No ce mam anussareyyātha, atha Dhammam 
anussareyyātha: 


Nghĩa Việt: 
90. Nêu các ngươi không niệm tưởng đên Ta, thì hãy niệm tưởng 
đên giáo Pháp. 


Phân tích: 


# No ce mam anussareyyatha = nêu các người không niệm 
tưởng đên Ta, 


i nam = tam 


154 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


- no (na) <bbt> = không. 

- mam (amha) <dai, dc, sd> = dēn Ta (dūc Phāt). 

- anussareyyātha (anussarati = anu + V sar + a + ti) «dt, kh-n, 
2, sn> = có thé niêm tuóng. 


% atha Dhammam anussareyyātha = thì hãy niệm tưởng dén 
giāo Phāp. 
- atha <bbt> = thì, rôi thì, và cũng vậy. 


91. ‘Svakkhato Bhagavatā Dhammo sanditthiko akāliko 
ehipassiko opaneyyiko paccattam veditabbo viññüuhT'ti. 


Nghīa Viét. 

91. "Giáo Pháp được đức Thé Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn 
hiển nhiên, có kết quả ngay lập tức, hãy đến và hãy thay, có kha 
nang dan dat vé hướng (Niết Bàn), và nên được hiểu biết tự cá 
nhân bởi các bậc trí có trí. 


92. Dhammam hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam và chambhitattam va lomahamso vã, so 
pahiyissati. 


Nghia Viét: 

92. Thật vay, này các Ty khưu! Khi các ngươi ai niệm tưởng đến 

giáo Pháp, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 

nāo sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

93. No ce Dhammam anussareyyātha, atha Sangham 
anussareyyātha: 


Nghia Việt: 


93. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, thì hãy 
niệm tưởng đên Tăng chúng. 


155 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


94. ‘Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho ujuppatipanno 
Bhagavato Sāvakasangho itāyappatipanno Bhagavato 
Sāvakasangho sāmīcippatipanno Bhagavato 
Sāvakasangho, yadidam cattāri purisayugani attha 
purisapuggalā esa Bhagavato Sāvakasangho, āhuneyyo 
pāhuneyyo dakkhineyyo afjalikaranryo anuttaram 
puññakkhettam lokassa'ti. 


Nghia Viķt: 

94. "Tang chúng dé tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn 
luyện. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện 
đúng đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã 
được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế 
này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người 
tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của 
đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng 
được cúng đường, dáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân phước 
báu của thế gian không gì hơn được". 


95. Sanghañhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam vã lomahamso va, so 
pahiyissati. 


Nghia Viét: 

95. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
Tăng chúng, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 


96. Tam kissa hetu? Tathāgato hi, bhikkhave, Araham 


Sammāsambuddho vītarāgo vītadoso vītamoho abhīru 
acchambhi anutrāsī apalāyī ti. 


156 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngọn Co 


Nghia Việt: 

96. Đó là nguyên nhân gì? Này các Tỳ khưu! Thật vậy, Như Lai 
là bậc Ứng Cúng, đắng Chánh Pāng Chánh Giác, là người không 
còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rẻ, không 
còn hãi hùng, không khiếp đảm, là người không trốn chạy. 


Phân tích: 
- Tathāgato (Tathāgata) <dt, nam, cc, sd> = đức Thế Tôn. 
- araham (arahanta) <tt, dt, nam, cc, sd> = bậc A-la-han, bậc 
Ứng Cūng. 
- sammāsambuddho (sammasambuddho) <tt, dt, nam, cc, sd> 
= Chánh Dang Chánh Giác. 
- vītarāgo = Tathāgato (vīta + raga + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sd> = không con tham ái. 
- vīta (vināti) <gkpt> = dà duoc gidi thoát, khóng con. 
- raga <dt, nam> = tham ūi. 
- vitadoso = Tathāgato (vīta + dosa + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sd> = khóng con sān hān. 
- dosa <dt, nam> = sàn han. 
- vitamoho = Tathāgato (vīta + moha + ya) <tt, baS,dt, nam, 
cc, sd> = khóng con si mē. 
- moha <dt, nam> = si mē. 
- abhīru (a + bhīru) <kamS, dt, nam, cc, sd> = không còn rut 
rē, can dām. 
- acchambhī (na + chambhī) <kamS, dt, nam, cc, sd> = khóng 
con hāi hūng. 
- anutrāsī (na + utrātī) <kamS, dt, nam, cc, sd> = không khiếp 
đảm. 
- apalāyī ti = apalay + iti 
- apalāyī (na + palāyī) <kamS, dt, nam, cc, sd> = nguoi khóng 
trón chay. 


157 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


97. Idamavoca Bhagavā. Idam vatvāna Sugato athāparam 
etadavoca Satthā: 


Nghia Việt: . f : 
97. Đức Thé Tôn đã nói điêu này. Sau khi đã thôt lên điêu này, 
đức Thiện Thệ, bậc Đạo Sư đã nói lên điêu khác như thê này: 


Phân tích: 

% Idamavoca Bhagavā = đức Thế Tôn đã nói điều này. 

- idamavoca = idam + avoca <sandhi> 
- idam = suttam (ima) <dai, trung, đc, sd> = điều này. 
- avoca (vuccati) <dt, gk, 3, sd> = đã nói. 


% Idam vatvāna Sugato athāparam etadavoca Satthā = sau 
khi đã thốt lên điều này, đức Thiện Thệ, bậc Dao Su đã nói lên 
điều khác như thế này: 

- vatvāna (vadati = Y vad) <dtbt> = sau khi đã thốt lên. 

- athāparam = atha + aparam <sandhi> = hơn nữa, điều khác. 

- atha <mtbt> = rồi thì. 
- apara <mtbt> = điều khác, cái khác. 
- etadavoca = etam + avoca 
- etam = suttam (eta) <đại, đc, sd> = này (lời nói của đức 
Phật). 
- avoca (vuccati) <dt, gk, 3, sd> = đã nói. 


98. “Araññe rukkhamūle va, 
sunnagare va bhikkhavo, 
anussaretha Sambuddham, 
bhayam tumhāka no siyā”. 


Nghia Việt: 

98. “Này các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay 
trong ngôi nhà trống, hãy niệm tưởng đến đức Chánh Biến Tri, 
thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các ngươi”. 


158 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


Phân tích: 

# Araññe rukkhamūle và sufifiagare va bhikkhavo = “Này 
các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay trong 
ngôi nhà trống, 

- araññe (arañña) <dt, trung, đsc, sđ> = trong khu rừng. 

- rukkhamūle (rukkha + mūla) <tapS, dt, trung, đsc, sd> = 
dưới gốc cây, ở cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 
- mũla <dt, trung> = gốc, rễ. 

- suññãgãre (suñña + agara) <kamS, dt, trung, dsc, sd> = tai 
ngôi nhà trống. 

- suñña <tt> = trong, trong rong. 
- agara <dt, trung> = ngôi nha. 


% anussaretha Sambuddham = hãy niệm tưởng đến đức Chánh 
Biến Tri, 

- anussaretha (anussarati = anu + V sar + a + ti ) <dt, mlc, 2, 
sn> = hãy niệm tưởng, hãy tưởng nhớ. 

- sambuddham (sam + buddha) <dt, nam, đc, sd> = bậc Chánh 
Biến Tri. 


$ bhayam tumhāka no siya = thói sự sợ hãi sẽ không khởi sanh 
cho các ngươi”. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sd> = sự sợ hãi. 

- tumhāka = tumhākam (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = đến các 
ngươi, đến các con. 

- siya (N as) <dt, tha-dt, gd, 3, sd> = có thé lā. 


99. No ce Buddham sareyyatha, 
lokajettham Narasabham, 
atha Dhammam sareyyatha, 
niyyanikam sudesitam. 


159 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


Nghĩa Việt: 

99. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến đức Phật, là vị Chúa 

Té của thé gian, là bậc Tôn Quy cua nhân loại, thời các người 

hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết giảng, đưa 

đến giải thoát. 

Phân tích: 

% No ce Buddham sareyyātha lokajettham Narāsabham = 
nču cāc ngươi không niệm tưởng đến Phật, là vị Chúa Tế của 
thế gian, là vị Lãnh Đạo của nhân loại. 

- no ce sareyyatha = néu các ngươi không niệm tưởng nhớ. 

- sareyyätha (Y sar + eyyāth) «dt, s-kh, 2, sn> = nên niệm 
tưởng. 

- lokajettham = Buddham (loka + jettha) <tt, dt, nam, đc, sd> 
= vị Chúa Técua thé gian. 

- jettha <tt> = Chúa Të, cao tột, siêu việt. 

- narasabham = Buddham (nara + asabha) <kamS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = bậc Tôn Quý của nhân loại, vị Lãnh Đạo của nhân 
loại, bậc Ngưu Vương. 

- āsabha <dt, nam> = bậc tôn quý, con bò tót, ngưu vương, 
người lãnh đạo. 


# atha Dhammam sareyyātha niyyānikam sudesitam = thói 
các người hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết 
giảng, đưa đến giải thoát. 

- atha = thời, rồi thì. 

- niyyānikam = dhammam (niyyānika) <tt, dt, nam, đc, sd> = 
việc đưa đến giải thoát. 

- sudesitam (su + deseti) <qkpt> = đã được khéo thuyết giảng. 

100. No ce Dhammam sareyyātha, 

niyyānikam sudesitam, 
atha Sangham sareyyātha, 
puññakkhettam anuttaram. 


160 


7. Dhajaggasutta 7. Kinh Ngon Co 


Nghĩa Việt: 

100. Nếu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát, thời các ngươi hãy niệm 
tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô thượng. 


Phân tích: 

% No ce Dhammam sareyyätha niyyānikam sudesitam = nếu 
các nguoi khóng niêm tuóng dén giáo Pháp, dā duoc khéo 
thuyết giáng, đưa đến giải thoát, 


% atha Sangham sareyyātha puññakkhettam anuttaram = 
thời các ngươi hãy niệm tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô 
thượng. 
- puññakkhettam = sangham (puñña + khetta) <tapS, tt, dt, 
nam, đc, sd> = ruộng phước, phước điền. 
- puñña <dt, trung> = phước báu. 
- khetta <dt, trung> = dičn, ruộng vườn. 
- anuttaram (na + uttara + ya) <baS, dt, nam, đc, sd> = vô 
thượng, (vh.) không có gì cao hơn nữa. 


101. Evam Buddham sarantānam, 
dhammam sanghaūca bhikkhavo, 
bhayam va chambhitattam va, 
lomahamso na hessati. 


Nghĩa Viét: 

101. Này các Tỳ khuu! Khi các ngươi niệm tưởng đến đức Phật, 

giáo Pháp và Tăng chúng như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 

lông tóc dựng ngược sẽ không sanh khởi. 

Phân tích: 

% Evam Buddham sarantanam dhammam sanghañca 
bhikkhavo — này các Ty khuu! Khi các nguoi niém tuóng dén 
düc Phát, giáo Pháp và Táng chüng nhu thé, 


161 


Parittapāļi Phân II: Thứ Năm 


- sarantānam (sarati = V sar +a + ti) <htpt, dt, nam, cdc, sn> = 
dēn những việc niệm tưởng. 


% bhayam và chambhitattam và lomahamso na hessati = thói 
sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược sẽ không sanh 
khởi. 

- na hessati (V hũ + a + ssati) <dt, tl, 3, sd> = sẽ không sanh 
khởi. 


Dhajaggasuttam nitthitam. 
(Kinh Ngon Cờ dā được cham dứt). 


162 


Thứ Sáu: 8. Atanatiyasutta: 


8. ATANATIYASUTTA! 
(KINH ATANATIYA) 


102. Appasannehi Nāthassa, 
sāsane sādhusammate, 
amanussehi caņdehi, 
sada kibbisakaribhi, 

103. Parisānam catassannam, 
ahimsaya ca guttiya, 
yam desesi mahāvīro, 
parittam tam bhanama he. 


Nghia Viét: 

102-103. Bác Dai Hüng dà thuyét giáng kinh Paritta này dé lánh 

xa su tón hai và duoc báo vé khói các phi nhán hung dū khóng 

có tinh tín dén giáo Pháp dáng ton kính cüa bác Cúu Tinh; luón 

cá nhūng ngudi làm ác dói vói bón hói chúng”. Do vậy, xin các 

bậc hiền trí, chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

% Appasannehi Nāthassa sasane sadhusammate amanussehi 
caņdehi = khỏi các phi nhân hung dữ không có tịnh tin đến 
giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tình, 


' Ngài HT Minh Châu âm là A-sá-nang-chi. 
Bồn hội chúng: Bốn hội chúng (Parisā), đoàn thé hội chúng Phật giáo: 
1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisā), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 
2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhikkhunīparisā), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 
3. Hội chúng cận sự nam (Upāsakaparisā), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 
4. Hội chúng cận sự nữ (Upāsakaparisā), gòm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A./7.132. (Ty khưu Giác Giới, Kho Tang Pháp Học, tr. 198) 


163 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- appasannehi = amanussehi (a + pasanna) <tt, kamS, dt, nam, 
sdc, sn> = không tin tưởng, không hài lòng. 

- nãthassa = buddhassa (nãtha) <dt, nam, stc, sđ> = của bậc 
Cứu Tinh, của bậc Hộ Trì. 

- sāsane (sāsana) <dt, trung, đsc, sd> = trong giáo Pháp 

- sādhusammate = sāsane (sādhu + sammata) <kamS, tt, dt, 
trung, đsc, sd> = dáng tón kính. 

- sammata <qkpt> = tón kinh, ban cho. 

- amanussehi (a + manussa) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
phi nhān. 

- candehi = amanussehi (canda) <tt, dt, nam, sdc (cc), sn> 
nhūng (phi nhān) hung dü, nhūng (phi nhān) thó bao. 


# sada kibbisakaribhi parisanam catassannam = luôn cả 
những người làm ác đối với bốn hội chúng. 

- sadā <mt> = luôn luôn. 

- kibbisakāribhi = amanussehi (kibbisa + kārī) <tapS, tt, dt, 
nam, sdc (cc), sn> = những người làm ác. 

- kibbisa <dt, trung> = hành vi sai quấy, tội trọng. 

- parisānam (parisā) <dt, nữ, stc, sn> = của những hội chúng. 

- catassannam = parisānam (catu) EC tt, dt, nữ, stc, sn> = của 
bón (hói chüng). 


$ ahimsāya ca guttiya yam desesi mahaviro = bậc Dai Hùng 
dà thuyét giáng kinh Paritta này dé lánh xa su tón thuong và 
duoc báo vé, 
- ahimsaya (na + himsā) «dt, nữ, cdc, sd> = không nguy hai, vô 
hai, khóng bi tón thuong. 
- guttiyā (gutti) «dt, nū, cdc, sd> = báo vē, tróng nom. 
- yam = parittam (ya) «dai, trung, dc, sd> = (kinh Paritta) này. 
- desesi (V dis + e) «dt, gk, 3, sd> = đã thuyết, đã nói lên. 
- mahāvīro (mahanta + vira) <kamS, dt, nam, cc, sd> = bác Dai 
Hūng. 


164 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- vīra <tt> = anh hùng, <dt, nam> = người anh hùng. 
- parittam (paritta) <dt, trung, dc, sd> = kinh Paritta. 


104. Vipassissa ca namatthu, 
cakkhumantassa sirīmato. 
Sikhissapi ca namatthu, 
sabbabhūtānukampino. 


Nghĩa Việt: 

104. Xin kính lễ đến đức Phật Vipassī là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang. Xin kính lễ đến đức Phật Sikhī là bậc có lòng từ mẫn đối 
với tất cả chúng sanh. 


Phân tích: 

# Vipassissa ca namatthu cakkhumantassa sirīmato = xin 
kính lễ đến đức Phật Vipassī là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang; 

- Vipassissa (Vipassī) <dt, nam, cdc, sd> = đến đức Phật 
Vipassī. 

- namatthu = namo + atthu <sandhi> 

- atthu (V as) (= bhavatu = hotu) «dt, mlc, 3, sd» = hāy lā. 

- cakkhumantassa = vipassissa (cakkhumantu) <tt, dt, nam, 
các, sd> = đến bậc Hữu Nhãn. 

- sirīmato = vipassissa (sirīmantu) <tt, dt, nam, cđc, sd> = bậc 
Vinh Quang. 


# Sikhissapi ca namatthu sabbabhūtānukampino = xin kinh 
lễ đến đức Phật Sikhī là bậc có lòng từ mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- Sikhissapi = sikhī + api <sandhi> 

- Sikhissa (Sikhī) <dt, nam, cdc, sd> = dēn dūc Phāt Sikhī 
(Thi-khi). 


165 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- sabbabhūtānukampino = sikhissa (sabbabhūta + anukampī) 
<tt, tapS, dt, nam, cđc, sd> = có lòng từ màn đối với tất cả 
chúng sanh. 

- bhūta <dt, nam, 3t> = chúng sanh. 
- anukampī <dt, nam> = người có lòng bi mẫn, lòng từ mẫn. 


105. Vessabhussa ca namatthu, 
nhãtakassa Tapassino, 
namatthu Kakusandhassa, 
mārasenāpamaddino. 


Nghia Việt: 

105. Xin kính lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả 
những ô nhiễm (phiền não), là bậc Ân Sĩ. Xin kính lễ đến đức 
Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma Vương. 


Phân tích: 

# Vessabhussa ca namatthu nhātakassa tapassino = xin kính 
lễ đến đức Phật Vessabhū là bác dā rửa sạch tất cả những ô 
nhiễm (phiền não), là bậc An Sĩ; 

- Vessabhussa (Vessabhū) <dt, nam, cdc', sđ> = đến đức Phật 
Vessabhi. 

- nhatakassa = Vessabhussa (nhataka [nahayati]) <tt, dt, nam, 
cdc, sd> = đã rửa sạch (những phiền não). 

- tapassino = Vessabhussa (tapassī) <tt, dt, nam, cđc, sd> = bậc 
An Si (có dūc hanh). 


# namatthu Kakusandhassa mārasenāpamaddino = xin kính 
lễ đên đức Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma 
Vương. 


' Bởi vi namo nén mọi cách duoc hinh thành là cdc. 


166 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- Kakusandhassa (Kakusandha) <dt, nam, cdc, sd> = 
- mārasenāpamaddino = kakusandhassa (mārasena + 
apamaddi) <tt, tapS, dt, nam, cdc, sd> = đã đánh bai đạo quân 
Ma Vương. 

- mãrasena <dt, nữ> = đạo quân Ma Vương. 

- maddi <dt, gk, 3, sd> = đã đánh bai. 

- maddati (N madd) «dt, ht, 3, sd> = đánh bại, nghiền 
nát. 


106. Koņāgamanassa namatthu, 
brāhmaņassa vusīmato; 
Kassapassa ca namatthu, 
vippamuttassa sabbadhi. 


Nghia Việt: 

106. Xin kính lễ đến đức Phật Konagamana là bậc đã đoạn trừ 
điều ác, có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. Xin kính lễ đến 
đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các phiền não. 


Phân tích: 

% Koņāgamanassa namatthu brāhmaņassa vusīmato = xin 
kính lễ đến đức Phật Koņāgamana là bậc đã đoạn trừ điều ác, 
có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. 

- Koņāgamanassa (Koņāgamana) <dt, nam, cdc, sd> = đến đức 
Phật Konagamana. 

- brāhmaņassa = Koņāgamanassa (brāhmaņa) <dt, nam, cdc, 
sd> = vị Bà-la-môn, người đã đoạn trừ các điều ác. 

- vusīmato = Koņāgamanassa (vusImantu) <tt, dt, nam, cđc, 
sd> = bậc đã thành tựu pham hanh. 


# Kassapassa ca namatthu vippamuttassa sabbadhi = xin 


kính lễ đến đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các 
phiên não 


167 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- Kassapassa (Kassapa) <dt, nam, cdc, sd> = đến đức Phật 
Kassapa. 

- vippamuttassa = Kassapassa (vi + pa + mutta) <tt, dt, nam, 
cdc, sd> = dā thoát khói (tāt các phičn nào). 

- sabbadhi = sabba <mt> = tāt cā. 


107. Angīrasassa namatthu, 
sakyaputtassa sirīmato; 
yo imam dhammam desesi, 
sabbadukkhāpanūdanam. 


Nghĩa Viêt: 

107. Xin kính lễ đến bậc Angīrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của 
dòng Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, đã thuyết giảng 
giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khó đau. 


Phân tích: 

# AngTrasassa namatthu sakyaputtassa sirīmato = xin kính lễ 
đến bậc Angīrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, 

- angTrasassa = sakyaputtassa (angTrasa) <tt, dt, nam, cđc, sd> 
= đức Angīrasa (tên tộc của đức Phật Gotama), vh. rực rỡ, chói 
loi (từ cơ thé). 

- sakyaputtassa (sakyaputta) <dt, nam, cdc, sd> = dòng 
Sakyaputta (Thich Tw), con trai cua dong tóc Sakya. 

- sirīmato = sakyaputtassa (sirīmantu) <tt, dt, nam, cdc, sd> = 
bậc Vinh Quang, chói loi, sáng chói. 

% yo imam dhammam desesi sabbadukkhāpanūdanam = đã 
thuyết giảng giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khó dau. 

- yo (ya) <dai, cc, sđ> = vị nào, bậc nảo. 

- imam dhammam (ima) <dai, nam, dc, sd> = giāo Phāp nāy. 


168 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- sabbadukkhāpanūdanam = imam dhammam (sabbadukkha 
+ apanūdana) <tt, tapS, dt, nam, dc, sd> = lām tiču tan tāt cā 
khó dau. 

- apanūdana <dt trung> = sy tiču tan. 


108. Ye cāpi nibbutā loke, 
yathābhūtam vipassisum, 
te janā apisuņātha, 
mahantā vītasāradā. 


Nghīa Việt: 

108. Trên thé gian, những bậc Giác Ngộ nào có được sự nguội 

lạnh (tham ai), đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. Thật vậy, 

những bậc Giác Ngộ này không có lời nói vu khống, là những 
bậc Vĩ Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

Phân tích: 

% Ye cāpi nibbutā loke yathābhūtam vipassisum = trên thế 
gian, những bậc Giác Ngộ nào có duoc sự nguội lạnh (tham án, 
đã thấy rõ rệt như thật các trạng thái. 

- ye capi ... jana = những bậc Giác Ngộ nào 

- ye (ya) <đại, trung, cc, sn> = những vi nảo. 

- nibbutā (nibbuta) <dt, nam, cc, sn> = những vi đã nguội lạnh, 
(tham ái). 

- loke (loka) <dt, nam, dsc, sd> = trên thē gian. 

- yathābhūtam (yatha + bhūta) <abhaS, trt, dc, sd> = nhu thé 
that vay. 

- vipassisum (vipassati = vi + Y dis + a + ti) «dt, gk, 3, sn» = đã 
thay ró rét, dā thay rë rang. 

# te jana apisunatha mahantā vitasarada = that vậy, những 
bậc Giác Ngộ nay không có lời nói đâm thọc, là những bậc Vi 
Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

- te... jana = những bậc Giác Ngộ. 


169 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- te (ta) <dai, nam, cc, sn> = những vi đó. 
- jana! (jana) <dai, nam, cc, sn> = chúng sanh; các bàc Giác 
Ngộ. 
- apisuņātha = apisuņā + atha <sandhi> 
- apisuņā (na + pisuna) <dt, nam, cc, sn> = lời nói dám 
thọc, vu khong, phi bāng, nói xāu ai. 
- atha = vày thi, nhu vày. 
- mahantā (mahanta) <dt, nam, cc, sn> = nhūng bāc Vi Bai. 
- vītasāradā (vi + tasarada + ya') <baS, dt, nam, cc, sn> = 
nhūng bāc dā dut khói so hai. 
- tasa <dt, nam> = su so hai. 


109. Hitam devamanussānam, 
yam namassanti Gotamam, 
vijjācaraņasampannam, 
mahantam vītasāradā. 


Nghĩa Việt: 

109. Ho? sẽ thành kính đối với đức Phật Gotama, lā bậc Minh 
Hanh Tuc, bậc Vi Dai, là vi đã dut khỏi sự sợ hãi, là bậc có sự lợi 
ích cho chư thiên và nhân loại. 


Phân tích: 

% Hitam devamanussānam = là bậc có sự lợi ích cho chư thiên 
và nhân loại. 

- hitam = gotamam (hita) <tt, dt, nam, đc, sd> = lợi ích. 

- devamanussānam (deva + manussa) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = của chư thiên. 


' Từ này chỉ đề cập đến những vị đã giác ngộ. 
? yesam 
? Chu thién, Xa Xoa, Càn Thác Bà, Long Vuong. 


170 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


% yam namassanti Gotamam vijjãcaranasampannam 
mahantam vītasāradā = ho thành kính déi vói dūc Phát 
Gotama, lā bāc Minh Hanh Tūc, lā bác Vi Bai, lā vi dā dut 
khói su so hāi, 

- yam <mt> = khóng có nghīa. 

- namassanti (N namas) <đt, ht, 3, sn> = thành kính, kính lễ. 

- gotamam (gotama) <dt, nam, dc, sd> = dén dūc Phát Gotama. 

- vijjacaranasampannam =  gotamam  (vijjacarana + 
sampanna) <tapS, tt, dt, nam, đc, sd> = bậc Minh Hạnh Túc. 

- mahantam <dt, nam, dc, sd> = bāc Vi Bai. 

- vītasāradā (vi + tasārada + ya!) <baS, dt, nam, dc, sd> = 
không có su sợ hãi, đã dứt khỏi sự sợ hãi. 


110. Ete caññe ca Sambuddhä, 
anekasatakotiyo, 

sabbe Buddhāsamasamā, 
sabbe Buddha mahiddhika. 


Nghia Viét: 

110. Co bay vi Phat nay va các hang tram chuc triêu chu Chánh 
Bičn Tri khác; tat cā chu Phat bang nhau hoặc không bằng nhau; 
tất cả chư Phật đều có đại thần thông. 


Phân tích: 
% Ete caññe ca Sambuddhā anekasatakotiyo = có bảy vi Phật 
này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh Biến Tri khác, 
- ete ca + aññe ca 
- ete = sambuddhā (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Chánh 
Biến Tri này (bảy vị Phật đã ké trước). 
- aññe = anekasatakotiyo (añña + yo) <tt, đại, nam, cc, sn> 
= những vi khác. 


1 
yassa. 


171 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- ete sambuddhā 
- aññe anekasatakotiyo sambuddhā 
- sambuddha (sam + buddha) <dt, nam, cc, sn> = Chanh Bién 
Tri, chu Phat. 
- anekasatakotiyo = sambuddha (aneka + satakoti) <tt, dt, 
nam, cc, sn> = hang tram triéu khāc. 
- aneka <tt> = nhiču, khāc nhau. 
- sata <dt, trung> = hāng trām. 
- koti <dt, nū> = mười triệu, một koti. 


% sabbe Buddhāsamasamā sabbe Buddha mahiddhikā = tat 
cā chu Phāt bāng nhau hoặc không băng nhau; tât cả chư Phật 
đều có đại thân thông. 

- sabbe (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- buddhāsamasamā = buddhā + asamasamā <sandhi> 

- buddhā <dt, nam, cc, sn> = chu Phāt. 
- asamasama (asama + sama) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
băng nhau hoặc không băng nhau. 

- mahiddhikā (mahanta + iddhi + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thân thông. 


111. Sabbe dasabalūpetā, 
vesārajjehupāgatā, 
sabbe te patijānanti, 
asabham thanam'uttamam. 


Nghia Viét: . 
111. Tất cá chư Phật đều có tháp luc!, đã dat được tứ vô só guy. 


| Dasabala: Mười luc (xem trong - Kinh Trung Bộ I - Majjhimanikaya I, Đại 
Kinh Sư Tử Hồng - Mahāsīhanādasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dich). 
1. Thanatthanafiana- Thi xứ phi xứ trí lực: tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, 


172 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


Chư Phật đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 


Phân tích: : 
# Sabbe dasabalūpetā vesārajjehupāgatā = tat cá chu Phật có 


2. Kammavipäkañäna- Tri nghiệp báo lực: tuệ tri quá báo tùy thuộc sở do, 
tüy theo só nhān cüa các hành nghiép quá khū, vi lai, hiên tai, 

3. Sabbatthāgāminī patipadāūāņa- Tri nhứt thiết đạo trí lực: tuệ tri con 
đường đưa đến tất cả cảnh giới, 

4. Anekadhatu nānādhātulokaūāņa- Tri thé gian chủng chủng tanh lực: tuệ 
tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, 

5. Nanadhimuttiñana- Tri tha chúng sanh chưởng chưởng đục lực: tuệ tri 
chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, 

6. Indriya paro pariyañäna- Tri (ha chúng sanh chư căn thượng hạ lực: tuệ 
tri những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài Người, 

7. Jhānavimokhādi ñana- Tri chư 7) hiển tam muội lực: tuỆ tri sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, vé dinh, 

8. Pubbenivasanussatifiana- Tuc mang trí lực: Trí lực biết rõ sự sống chết 
của chúng sanh trong nhiều đời, 

9. Sattānam cutũpapätañäna- Sanh nr trí lực: Trí lực biết rõ sanh tử của 
chúng sanh, (dibbacakkhuūāņa = bằng thiên nhãn tri). 

10. Āsavakkhaya ūāņa- Lģu tán trí lực: Trí lực có thể biết rõ sự đoạn tận các 
lậu hoặc, đã đạt đến Niết Bàn là nơi an vui tuyệt đối. 

Tứ vô sở úy (Catuvesārajja) hay bốn vô ngại trí (Vesarajjafiana) của đức 
Phật: 1. Ngài tự nhận là bậc Chánh Dang Giác (Sammāsambuddhapatiūā), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị Chánh 
Đăng Giác. 

2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (Khindsavapatinna), Ngài không sợ ai bắt bẻ 
chỉ trích, vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lậu hoặc. 

3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (Anta-rayikadhammavada), Ngài không 
sợ ai phản bác lời Ngài nói là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng ngại 
là chướng ngại. 

4. Ngài thuyết Pháp hướng thượng (Niyyanika-dhammadesana), Ngài không 
sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp 
hướng thượng. M.L 71; A.11.8. 

(Xem thêm bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hồng - Mahāsīhanādasutta, Trung 
Bộ Kinh D. 


173 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


được sự sở hữu mười lực, là những vị đã đạt được bằng những 
sự tự tin. 
- sabbe (sabba) <dai, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 
- dasabalūpetā (dasabala + upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = só 
hữu mười lực. 
- dasa <số> = mười (10). 
- bala <dt, trung> = lực, sức mạnh. 
- upeta (upeti) <gkpt> = sở hữu, có khả năng. 
- vesārajjehupāgatā = vesārajjehi + upāgatā <sandhi> 
- vesārajjehi (vesārajjha) <dt, trung, sdc, sn> = bằng sự tự tin. 
- upāgatā (upa + ā + gata) <dt, nam, cc, sn> = dā dat duoc. 


# sabbe te patijananti asabham thanam'uttamam = chu Phật 
đều thừa nhận địa vi hùng tráng cao tột. 
- sabbe = te Buddhā (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả chư 
Phật. 
- patijānanti (pati + V ñã + nā + anti) <dt, ht, 3, sn> = chấp 
nhận, thừa nhận. 
- āsabham = thānam (āsabha) <tt, dt, trung, đc, sd> = hùng 
tráng, oai nghiêm. 
- thanam'uttamam = thãnam + uttamam 
- thãnam (thāna) <dt, trung, đc, sd> = chỗ đứng, nơi chốn. 
- uttamam = āsabham thanam (uttama) <dt, trung, dc, sd> 
= cao thuong. 


112. Sīhanādam nadantete, 
parisāsu visāradā, 
brahmacakkam pavattenti, 
loke appativattiyam. 


Nghīa Viēt: 
112. Chu Phāt rêng lên tiếng rong su tu, la nhūng vi có su tu tin 


174 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


ở giữa những hội chúng (tām loại hội ching’). Tat cà chu Phat 
chuyên Pham Luân, trong thê gian không thê van chuyên ngược 
lại. 


Phân tích: 

# Sihanadam nadantete parisāsu visāradā = chu Phát rêng lên 
tiếng rêng sư tử, là những vi có sự tự tin ở giữa những hội 
chúng (tám loại hội chúng). 

- sīhanādam (sīhanāda) <dt, nam, đc, sd> = tiếng rêng của sư tử. 

- nadantete = nadanti + ete <sandhi> 

- nadanti (N nad + a + anti) <dt, ht, 3, sn> = rêng lên. 


Fn Raja: hội chúng của vua chúa, 2. Brahmana (Manussa): hội chúng của 
Bà-la-món (loài người), 3. Upasaka hay Upāsika: hội chúng của cận sự nam 
hay hội chúng của cận sự nữ, 4. Bhikkhu (Samana): Tỳ khưu (Sa-môn), 5. 
Catumahārājikadeva: hội chúng của Bốn Đại Chư Thiên, 6. 
Tāvatimsadeva: Hôi chúng của chư thiên Đạo Lợi, 7. Māradeva: hội chúng 
của thiên Ma, 8. Brāhmaņa (Deva): hội chúng Phạm Thiên (chư thiên). 

*** Theo Kho Tāng Pháp Học của Tỳ khưu Giác Giới thì liệt kê như sau 
(NXB Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2005, tr. 198): Bốn hội chúng (Parisā), đoàn 
thể hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisā), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhikkhunīparisā), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upāsakaparisā), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upāsakaparisā), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A.II. 132. 

Bốn hội chúng (Parisā), cộng đồng xã hội theo bối cảnh thời đức Phật: 

1. Hội chúng Sat-dé-ly (Khattiyaparisā), gồm những người thuộc giai cấp quí 
tộc, hoàng tộc, vua chúa thời ây. 

2. Hội chúng Bà-la-món (Brāhmaņaparisā), gồm những người thuộc giai cáp 
trí thức tôn giáo của xã hội thời ấy. 

3. Hội chúng gia chủ (Gahapatiparisā), gồm tat cả người thường dân ngoài 
hai giới quí tộc và Bà-la-môn. 

4. Hội chúng Sa-môn (Samaņaparisā), gồm những hạng tu sĩ, đạo sĩ, là 
những người xuất gia từ ba hội chúng trên. A.II.132. 


175 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


-ete Buddhā (eta) <dai, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- parisāsu (parisā) <dt, nữ, đsc, sn> = ở giữa những hội chúng. 

- visāradā (visārada) <trt, dt, nam, cc, sn> = tự tín, khôn khéo, 
tin chāc, không sợ hãi. 


% brahmacakkam pavattenti loke appativattiyam = tat cả chư 
Phật chuyên Phạm Luân, trong thế gian không thể vận chuyên 
ngược lại. 

- brahmacakkam (brahma + cakka) <kamS, dt, trung, đc, sd> 
= Phạm Luân, bánh xe cao thượng. 

- pavattenti (pa + V vat + e + nti) <dt, ht, 3, sn> = di chuyčn, 
vān hānh. 

- loke (loka) <dt, nam, dsc, sd> = trēn thē gian. 

- appativattiyam = brahmacakkam (na + pativatta) «tt, kamS, 
dt, nam, dc, sd> = không thé van chuyén ngược lại. 

- pativatta (pativattati) <gkpt, dt, trung> = sự chuyên 
nguoc lai. 


113. Upetā Buddhadhammchi, 
atthārasahi Nāyakā, 
battimsalakkhaņūpetā, 
sitanubyafijanadhara. 


Nghĩa Việt: 
113. Chư Phật là những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Phāp', lā chu Phāt 
có đầy đủ 32 tướng chính! và 80 tướng phụ” (của bậc đại nhân). 


' Āveņikaguņa: Có 18 phẩm chất sau (Atthārasa buddhadhammā): 

1. Vô chướng ngại trí trong quá khứ (Atitamse buddhassa bhagavato 
appatihatam fianam), 

2. Vô chướng ngại trí trong tuong lai (anagate buddhassa bhagavato 
appatihatam fianam), 

3. Vó chuóng ngai trí trong hién tai (paccuppanne buddhassa bhagavato 
appatihatam fianam), 


176 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


4. Tri lā dong luc và huóng dao trong moi thān hành (sabbam kāyakammam 
ñãnapubbangamam ñãnãnuparivatti), 

5. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi khâu hành (sabbam vacīkammam 
ñãnapubbangamam ñãnãnuparivatti), 

6. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi ý hành (sabbam manokammam 
ñãnapubbangamam fananuparivatti), 

7. Không có sự suy giảm trong ước nguyện (natthi chandassa hāni), 

§. Không thối chuyền thuyết Pháp (natthi dhammadesanaya hani). 

9. Khóng thói chuyên tinh tên (natthi vīriyassa hani), 

10. Khóng thói chuyčn dinh tām (natthi samādhissa hani), 

11. Khóng thói chuyền trí tuệ (natthi paññäya hani), 

12. Không thối chuyền giải thoát (natthi vimuttiyā hãni), 

13. Không có nô đùa (natthi davā), 

14. Không có la hét (natthi ravä), 

15. C6 trí tuệ sắc bén trong lập luận (natthi apphuttham), 

16. Không có hành động vội vã (natthi vegäyitattam), 

17. Không có tâm ý lo ngại thối chuyền (natthi abyāvatamano), 

18. Có hành xả trí thối chuyên (natthi appafisahkhãnupekkhäti). 


Xem trong Chattha Sangāyana Tipitaka 4.0 (Dīghanikāya Tikā, Pāthikavagga, 
Kinh Sampasādanīyasuttavaņņanā, tr. Myanmar 54, PTS 67). 


' Ba mươi hai tướng đại nhân (Mahapurisalakkhana): 

Người có 32 đại nhân tướng này chỉ có hai hạng là bậc Chánh Pāng Giác 
(Sammāsambuddho) và vua Chuyển Luân Vuong (Cakkavattirājā). 

1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 

2. Dưới lòng bàn chân có chỉ hiện ra hình bánh xe với đầy đủ các bộ phận, 
vành xe, đùm xe và 1000 căm xe. 

3. Gót chân thon dài. 

. Ngón tay ngón chân suông dài. 

. Tay chân mềm mại. 

. Tay chân có chỉ giáng như màn lưới. 

. Mắt cá chân đáng như vỏ sò. 

. Ong chân thon thả như chân hươu. 

. Cánh tay dài có thé đứng thang người mà sờ tới gối. 

10. Ngọc hành án kín trong bọc da. 

11. Da màu sáng như vàng ròng. 

12. Da thật láng mịn, bụi bām không bám. 


x oo —1 O. Q + 


177 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


D. 


. Mỗi lỗ chân lông mọc chỉ một sợi lông. 

. Lông mọc hướng về phía trên, các lông màu xanh đen và ngọn xoáy tròn 
theo chiều phải. 

. Thân hình ngay thắng như thân phạm thiên. 

. Trên thân bảy chỗ thịt đầy đặn không khuyết lõm; bảy chỗ là có, 2 lung 
bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 vai. 

. Nửa thân trên tựa như mình sư tử hầu. 

. Lưng bằng phăng. 

. Thân cân đối như cây bàng, thân cao bằng sải tay và sải tay dài bằng thân. 

. VỊ giác nhạy bén, lưỡi dễ dàng hấp thụ hương vị thức ăn. 

. Cần có tròn trịa, , tháng đều. 

. Cằm tròn như cam su tu. 

. Có 40 cái răng, mỗi hàm 20 cái. 

. Răng mọc đều và bằng, không có cao thấp. 

. Răng mọc khít khao, không hở. 

. Bốn cái răng nhọn thật trắng sach. 

. Lưỡi rộng và dài. 

. Tiếng nói trong và ấm, rõ ràng như tiếng nói phạm thiên, hay như tiếng 
chìm Karavika. 

. Tròng mắt đen huyền. 

. Lông mi đài mịn như mi mắt con bê. 

. Giữa đôi lông mày có chùm lông trắng mềm như bông. 

. Đầu có nhục kế, xương đỉnh đầu nói vung lên trông như đội mão. 

III.143. Lakkhanasutta 


! Tám mươi phụ tướng (Anubyafijaná) nét dep của đức Phat: 


1. 


SO 00 — ON BEN 


10. 
11. 
12. 


Tóc den và muot. 


. Tóc có müi thom tu nhién. 

. Huong tóc luôn thơm tỏa. 

. Tóc xoán trón. 

. Tóc luón luón xoán vé bén phái. 

. Tóc min màng. 

. Tóc mọc không bị rối. 

. Tóc thuần màu đen, không bi hoe hay bạc, dù lúc tuói già. 


Tóc lông của Phật luôn luôn mọc ép sát, không dựng lên như người thường. 
Lông trên thân ngài có màu xanh đen. 

Các sợi lông đều dài bằng nhau. 

Lông mọc trật tự không nghiêng ngả. 


178 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


. Dói lêng mày cua ngài cong hinh cánh cung. 
. Duói lêng mày kéo dai dén tán duói mát. 

. Lông mày lớn và đậm. 

. Lông mày mọc thứ lớp xếp lên nhau. 

. Lông mày rất mịn. 

. Răng sạch sẽ tự nhiên không cáu bợn. 

. Răng trắng bóng như xà cừ. 

. Bốn răng nhọn tròn và sạch. 

. Răng trơn láng, không có dấu hān khuyết. 

. Da thịt của ngài luôn luôn mát 

. Da thịt của ngài luôn luôn căng đầy, không có nếp nhăn dù 6 chan tuổi 


nào. 


. Làn da của ngài trơn láng đến mức bụi bặm không bám dính được. 
. Tròng mắt của ngài có năm đồng tử (con ngươi) với năm màu trong suốt 


(thị lực cực mạnh có thể nhìn thây một hạt mē ở cách xa 1 do tuần dù trong 
đêm tối). 


. Hai hó mắt rộng và dài bằng nhau. 

. Lỗ tai trong tròn đều. 

. Vành tai dai va đẹp như cánh sen. 

. Sống mũi cao và thắng. 

. Cánh mũi kiểu dáng thanh tú. 

. Lưỡi mềm mại và đỏ thắm. 

. Lưỡi có kiểu dáng đẹp nhất. 

. Hơi thở của ngài rất nhẹ nhàng. 

. Đôi môi đều đặn và luôn tươi thắm 

. Đôi môi ngài lúc nào cũng hàm tiếu. 

. Miệng ngài luôn có mùi thơm của hoa sen. 

. Vāng trán ngài rộng cân đối. 

. Trán của ngài là kiêu trán đẹp nhất. 

. Khuôn mặt ngài thon thả một cách cân đối, không mập, không ốm. 
. Lưỡng quyên đầy đặn nhưng khuất kín . 

. Lưỡng quyên của ngài là kiểu lưỡng quyền đẹp nhất. 
. Đầu của ngài trông như chiếc tán lọng bằng ngọc. 
. Nhục kế (đỉnh đầu) phát sáng cả ngày đêm. 

. Ngũ quan của ngài rất thanh khiết. 

. Eo lưng rõ rệt, bụng thót không xệ. 

. Lỗ rün tròn tria tuyệt đối. 


179 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


47. Trên da bụng có nếp da xoáy tròn về bên phải. 

48. Tay chân ngài đầy đặn tròn trịa. 

49. Các ngón tay chân của ngài sáng ánh. 

50. Các ngón tay chân thon dài đều đặn. 

51. Các ngón tay chân đáng đẹp như được thợ điêu khắc trau chuốt. 

52. Các móng tay chân có màu hồng. 

53. Các đầu móng tay chân tháng vut tự nhiên không gay quap. 

54. Bé mát móng tay chán nói trón bóng láng khóng bi lán khuyét. 

55. Dàu gói trón tria không lộ xương ra dù ở tư thé nào. 

56. Bắp chân trông giống như cây chuối vàng, thắng ngay một cách hoàn 
chỉnh. 

57. Đôi chân bằng nhau tuyệt đối, không chênh lệch lớn nhỏ cao thấp dù chỉ 
một lī. 

58. Cánh tay ngài co duỗi uyên chuyền như vòi voi Erāvaņa của Đề Thích cưỡi. 

59. Các đường chỉ tay luôn đỏ hồng. 

60. Đường chỉ tay sâu đậm. 

61. Đường chỉ tay, đường nào ra đường đó, kéo dài không đứt quãng. 

62. Đường chỉ tay chạy thắng, không gẫy chấp. 

63. Ngài có thân tướng nam nhân hoàn hảo, không có một bộ phận hay một cử 
chỉ nào giống nữ giới. 

64. Các bộ phận thân thé của ngài đều tuyệt hảo đến mức độ nhìn tưởng đến 
pho tượng thâm mỹ. 

65. Trên thân ngài, thịt da được phân bó thích hợp từng chỗ, không thiếu 
không thừa. 

66. Toàn thân ngài không hề có một nốt ruồi hay dấu tàn nhang, dù nhỏ. 

67. Thân thê ngài hoàn toàn cân đối. 

68. Thân lực (sức mạnh của thân) của đức Phật bằng sức 10 con 

voi Chaddanta. Theo chú giải, sức 1 con voi Chaddanta bằng 10 con 

voi Uposatha, 1 con voi Uposatha bằng 10 con voi Hema, 1 con 

voi Hema bằng 10 con voi Mangala, 1 con voi Mangala bang 10 con 

voi Gandha, 1 con voi Gandha bang 10 con voi Pingala, 1 con 

voi Pingala bang 10 con voiTamaba, 1 con voi Tamaba bang 10 con 

voi Pandhara, 1 con voi Pandhara bang 10 con voi Gangeyya, 1 con voi 

Gangeyya bang 10 con voi Kālāvaka, 1 con voi Kālāvaka bang 10 con voi 
thuong. 

69. Bau thân của đức Phat luôn luôn có vàng sáng tỏa ra trừ khi ngài muốn 
giấu kín. 


180 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


Phān tich: 

$ Upetā Buddhadhammehi attharasahi Nayaka = chu Phật là 
nhūng vi Lānh Dao có 18 Phāt Phāp. 

- upetā = nāyakā = Buddhā (upeta) <cn-dt, dt, nam, cc, sn> = 
có, có duoc su só hūu, khá nàng. 

- buddhadhammehi (buddha + dhamma) <tapS, dt, nam, sdc, 
sn> = bởi những phẩm chất của bậc Giác Ngộ. 

- atthārasahi = buddhadhammehi (attha + dasa) <tt, dvanS, 
tapS, dt, nam, sdc, sn> = 18 (phẩm chất của bậc Giác Ngộ). 

- nāyakā = buddhā (nayaka) <dt, nam, cc, sn> = 


# battimsalakkhaņūpetā sītānubyaūijanādharā = lā chư Phat 
có đầy đủ 32 tướng chính và 80 tướng phụ (của bậc đại nhân). 
- battimsalakkhaņūpetā = nāyakā (battimsalakkhaņa + 
upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có được sự sở hữu 32 tướng. 
- battimsa (div = du + timsa) = 32. 
- lakkhaņa <dt, trung> = tuóng, dấu hiệu, đặc tính. 
- sitanubyafijanadhara = asitanubyanhjanadhara (asīti + 
anubyaūjanā + dhara) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có 80 tướng 
nhó. 


70. Thân ngài tự nhiên có hào quang do phước, không phải do thần thông. 

71. Thân ngài luôn luôn sung mãn tươi mát dū ở chan tuôi già. 

72. Thân ngài luôn luôn tinh khiết. 

73. Thân ngāi có mùi thơm tự nhiên. 

74. Thân ngài không hé có chỗ thô cứng, chai sượng. 

75. Khắp châu thân ngài được phủ kín bởi những lông tơ mịn. 

76. Khi ngài bước đi, luôn luôn nhāc chân phải trước. 

77. Ngài có dáng đi đường bệ kỳ vĩ như voi chúa. 

78. Ngài có dáng đi hiên ngang oai dũng như sư tử chúa. 

79. Ngài có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát như con hạc chúa. 

80. Ngai có dáng đi uy nghiêm chậm rãi như con bò chúa. Trích tūr 
Pathamabodhikatha. Xem thêm trong Kinh Trường Bộ III (Dighanikaya 
III), Lakkhaņasutta, trang Myanmar 117 


181 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- asīti <số> = 80. 
- anubyañjana (anu + byañjana) = tướng nhỏ, tướng phu. 
(lakkhaņa = byañjana) 
- anu = anu = nhỏ, phần tử. 
- byañjana = vyañjana <dt, trung> = dấu hiệu đặc biệt. 
- dhara (dharati) <gkpt> = có, được sở hữu. 


114. Byāmappabhāya suppabhā, 
sabbe te Munikuñjarä, 
buddhā Sabbaññuno ete, 
sabbe khīņāsavā Jinā. 


Nghĩa Viêt: 

114. Tất cả những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được 
chiếu sáng xung quanh. Chư Phật này là những bậc Toàn Giác, 
đẳng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 


Phân tích: 

% Byāmappabhāya suppabhā sabbe te Munikuiijarā = tất cả 
những bậc Long Tượng Māu Ni có hào quang được chiếu sáng 
xung quanh. 

- byāmappabhāya (byāma + pabhā) <kamS, dt, nữ, sdc, sd> = 
có hào quang (được chiếu sáng) xung quanh, có được hào 
quang tầm một trượng. 

- byāma <dt, nam> = sải tay. 
- pabhā <dt, nữ> = hào quang. 

- suppabhā = Buddhā (su + pabhā + ya) <cn-dt, baS, dt, nam, 
cc, sn> = chiếu sáng, có hào quang đẹp, có ánh sáng khả ái. 

- sabbe = te Munikufijarà (sabba) «dai, tt, cc, sn? = tat cả. 

- Munikuūjarā (muni + kuūjara) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
nhūng bāc Long Tuong Māu Ni. 

- kuñjara <dt, nam> = con voi. 


182 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


# Buddha Sabbaññuno ete, sabbe khīņāsavā Jina = chư Phật 
này lā nhūng bāc Toàn Giác, dāng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 

- ete Buddha (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- sabbaññuno = ete Buddha <tt, dt, nam, cc, sn> = nhūng bac 
Toan Giāc, nhūng bac Toan Tri. 

- sabbe = Jina (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tat ca. 

- khīņāsavā = Jina (khina + āsava + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sn> = lā những bac Lau Tan, những bậc đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 

- khīņa (khīyati) <qkpt> = đã được đoạn tận. 
- āsava <dt, nam> = lậu hoặc, sự rò rỉ. 
- Jinã (jina) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Chiến Thắng. 


115. Mahāpabhā mahātejā, 
mahāpaūnā mahabbala, 
mahākāruņikā dhīrā, 


sabbesānam sukhāvahā. 


Nghīa Viēt: 

115. Chu Phāt có dai hào quang, có dat nàng luc, có dai tri tuê, 
có dai oai luc, có dai bi màn, có su sáng suót; bác mang lai hanh 
phúc cho tát cà chúng sanh. 


Phân tích: 

# Mahāpabhā mahateja mahapañña mahabbala 
mahakarunika dhira = chu Phát có dai hào quang, có dai náng 
lực, có dai trí tuệ, có đại oai luc, có đại bi màn, có sự sáng suốt; 

- mahāpabhā (mahanta + pabhā + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có dai hào quang. 

- pabhā <dt, nü> = ánh sáng, hào quang. 

- mahateja (mahanta + teja + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
dai nàng luc. 

- teja <dt, nam, trung> = oai lực, vinh quang; sức nóng. 


183 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


~T~— 


- mahäpaññã (mahanta + paññã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại trí tuệ. 
- pana «dt, ni = trí tuệ. 
- mahabbalā (mahanta + balā + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
dai oai lực, có sức manh lớn lao. 
- bala <dt, trung> = sức manh. 
- mahākāruņikā (mahanta + kāruņika + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sn> = có dai bi màn. 
- karunika <tt> = lóng bi màn. 
- dhīrā (dhīra) <dt, nam, cc, sn> = nhüng vi có tri tuë, sáng sudt. 


$$ sabbesānam sukhāvahā = bậc mang lai hanh phúc cho tát cà 
chúng sanh. 
- sabbesanam (sabba + nam [anam]) «dt, nam, stc, sn> = cho 
tát cā (chúng sanh). 
- sukhāvahā (sukha + āvaha) <tapS, dt, nam, cc, sn> = nhūng 
nguoi mang lai hanh phúc. 
- avaha <dt, nam> = việc mang lai. 


116. Dipa natha patittha ca, 

tana lena ca paninam, 

gati bandhū mahassasa, 

saraņā ca hitesino. 

Nghĩa Việt: 

116. Chư Phật là những Hòn Đảo; là những vị Cứu Tinh; những 

bậc Thiết Lập, những bậc Hộ Trì, những bậc An Toàn, những bậc 

Nhàn Cảnh, những đẳng Bà Con, là những vị An Ủi lớn lao, là 

những chỗ Quy Y, là những bậc Tầm Cầu lợi lạc cho chúng sanh. 

Phân tích: 

# Dipa natha patitthā ca tana lena ca = chư Phật là những Hòn 
Đảo; là những vị Cứu Tinh; những bậc Thiết Lập, những bậc 
Hộ Trì, bậc An Toàn, 


184 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- dipa [ete Buddha] (dipa) <dt, nam, cc, sn> = những Hòn Đảo. 

- natha [ete Buddha] (natha) <dt, nam, cc, sn> = những vi Cứu 
Tinh, những vị Hộ Trì. 

- patitthā [ete Buddhāļ (patittha) <dt, nam, cc, sn> = những 
bāc Thičt Lāp. 

- tāņā [ete Buddhāļ (tāņa) <dt, nam, cc, sn> = nhūng bāc Ho 
Tri, che chở, bảo vệ. 

- lena [ete Buddhāļ (lena) <dt, nam, cc, sn> = những bậc An 
Toản. 


% paninam gati bandhü mahassāsā sarana ca hitesino = 
nhūng bāc Nhān Cānh, nhüng dáng Bà Con, lā nhūng vi An Ui 
lớn lao, là những chỗ Quy Y, là những bậc Tām Cầu lợi lạc cho 
chúng sanh. 

- pāņinam (pāņi) <dt, nam, stc, sn> = của chúng sanh. 

- gati [ete Buddha] (gati) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Nhàn 
Cảnh, chỗ sanh thiên, nơi nhàn cảnh. 

- bandhū [ete Buddhāļ (bandhu) <dt, nam, cc, sn> = những 
đẳng Bà Con, là bà con, thân quyến. 

- mahassasa [ete Buddha] (mahanta + assāsā) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = nhūng vi An Ui lớn lao, nơi an ủi lớn lao. 

- assāsā <dt, nam> = an ủi, dỗ dành. 

- saraņā [ete Buddha] (sarana) <dt, nam, cc, sn> = những chỗ 
Quy Y, chỗ nương tựa, nơi quy y. 

- hitesino [ete Buddhāļ (hita + esī) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
nhūng bāc Tām Cāu loi lac. 


117. Sadevakassa lokassa, 
sabbe ete parāyaņā; 
tesāham sirasā pāde, 
vandāmi purisuttame. 


185 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


Nghia Việt: 

117. Tất cả chư Phật ấy là nơi nương tựa của thế gian cùng với 
thiên giới. Con cúi đầu đảnh lễ đưới những bàn chân của những 
bậc Vô Thượng Sĩ đó. 


Phân tích: 

# Sadevakassa lokassa sabbe ete parāyaņā = tat cả chu Phật là 
nơi nương tựa của thế gian cùng với chư thiên. 

- sadevakassa = lokassa (saha + deva + ya) <tt, baS, dt, nam, 
stc, sd> = cùng với chư thiên. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- sabbe = ete Buddha (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tat ca (chu 
Phat nay). 

- parāyaņā = ete Buddha <cn-dt, dt, nam, cc, sn> = chó muc 
dich, dičm cuói cùng, nơi nương tựa. 


% tesāham sirasā pāde vandāmi purisuttame = con cúi đầu 
dành lễ dưới những bàn chân của những bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

- tesaham = tesam = aham <sandhi> 

- tesam = Buddhānam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của tāt cā 
chu Phāt. 

- aham (amha) <dai, 1, sd> = con, tôi. 

- sirasà (sira + nã”) «dt, nam, trung, sdc, sd> = bāng dāu. 

- pade (pada) <dt, nam, dsc, sn> = dưới những bān chân. 

- vandāmi (Y vand + ami) «dt, ht, 1, sd» = con dành lễ. 

- purisuttame (purisa + uttama) <kamS, dt, nam, dc, sn> = 
nhūng bāc Vó Thuong Si. 


118. Vacasā manasā ceva, 
vandāmete Tathāgate, 
sayane āsane thāne, 
gamane cāpi sabbadā. 


sdc. 


186 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


Nghĩa Việt. 
118. Con luôn luôn kính lễ các đức Như Lai ay bằng lời nói và 


tâm tư; ngay cả trong khi đang nām, đang ngôi, đang đứng và 
đang di. 


Phân tích: 
# Vacasā manasa ceva vandāmete Tathagate = con (luôn 
luôn) kính lễ các đức Như Lai bằng lời nói và tām tư; 
- vacasā (vaca) <dt, nam, sdc, sn> = bằng những lời nói. 
- manasä (mana) <dt, nam, sdc, sn> = bằng tâm tư. 
- ceva (ca + eva) 
- vandāmete = vandāmi + ete 
- vandāmi (N vand + a + mi) <dt, ht, 1, sd> = con xin dānh 
lễ. 
- ete Tathāgate (eta) <dai, nam, đc, sn> = những đẳng Như 
Lai đó. 
- Tathāgate (Tathāgata) <dt, nam, đc, sn> = các đức Như Lai. 


# sayane asane thane gamane capi sabbada = ngay ca trong 
khi đang năm, đang ngôi, đang đứng và đang đi (luôn luôn). 
- sayane [ca] (sayana) <dt, trung, dsc, sd> = trong lúc đang nām. 
- asane [ca] (asana) <dt, trung, dsc, sd> = trong lúc dang ngồi. 
- thāne [caļ(thāna) <dt, trung, dsc, sd> = trong lúc đang đứng. 
- gamane [ca] (gamana) <dt, trung, dsc, sd> = trong lúc đang di. 
- capi = ca + api 
- sabbadā (sabba) <trt> = moi lúc, thường xuyên. 
119. Sadā sukhena rakkhantu, 
buddhā santikarā tuvam, 


tehi tvam rakkhito santo, 
mutto sabbabhayehi ca. 


187 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


Nghia Việt: 

119. Xin chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho 
người được sự an vui. Do nhờ sự hộ trì của chư Phat’, mong cho 
người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 


Phân tích: 

# Sada sukhena rakkhantu Buddha santikarā tuvam = xin 
chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho người 
được sự an vui. 

- sadā = sabbadā <mt> = luôn luôn. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sd> = sự an vui, bằng sự an 
lac. 

- rakkhantu (N rakh + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 

- Buddha (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chu Phāt. 

- santikara = Buddha (santikara) <tt, tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những người kiên tao an bình. 

- tuvam (tumha) <đại, đc, 2, sđ> = cho người, cho bạn. 


# tehi tvam rakkhito santo mutto sabbabhayehi ca = do nhờ 
sự hộ trì của chư Phật (đã được sự hộ trì bởi chư Phật), mong 
cho người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

- tehi = Buddhehi (ta) <dai, sdc (cc), sn> = bởi chư Phật. 

- tvam (tumha) <dai, 2, đc, sd> = cho người, cho bạn. 

- rakkhito (rakkhata) <dt, nam, cc, sd> = người dā được hộ trì. 

- santo (santa) <dt, nam, cc, sd> = yēn tinh, vāng lāng, thanh 
binh. 

- mutto (mutta) <dt, nam, cc, sd> = đã được giải thoát. 

- sabbabhayehi (sabba + bhaya) <kamS, dt, trung, xxc, sn> = 
từ / khỏi tất cả sợ hãi. 

- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi, hãi hùng. 


! vh. đã được sự hộ trì bởi chư Phật. 


188 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


120. Sabbarogā vinīmutto 
sabbasantapavajjito, 
sabbaveramatikkanto, 
nibbuto ca tuvam bhava. 


Nghĩa Việt 

120. Mong cho người có được thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh 
khỏi tat cả sự buồn rau, vượt qua tat ca sự hận thù va được mát 
mẻ (Niết Bàn). 


Phân tích: 

# Sabbarogā vinimutto sabbasantāpavajjito = (mong cho 
người có) được sự thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh khỏi tất cả 
buồn rau, 

- sabbarogā (sabba + roga) <kamS, dt, nam, xxc, sd> = khỏi tất 
cả những bệnh tật. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật, óm đau. 

- vinīmutto (vi + ni + mutta) «dt, nam, cc, sd> = được diệt trừ, 
duoc thoát khói. 

- sabbasantapavajjito (sabbasantapa + vajjita) <tapS, dt, nam, 
cc, sd> = được tránh khỏi tất cả sự buồn rau. 

- santapa <dt, nam> = su buôn rau; sức nóng. 
- vajjita (vajjeti = V vaj + e + ti) <gkpt> = đã được tránh 
khỏi. 


# sabbaveramatikkanto nibbuto ca tuvam bhava = mong cho 
người có được vượt qua tat cả sự hận thù và được mát mē (Niét 
Bàn). 

- sabbaveramatikkanto = sabbaveram + atikkanto <sandhi> 

- sabbaveram (sabba + vera) <kamS, dt, trung, đc, sđ> = tất cả 
sự hận thù. 

- vera <dt, trung> = sự thù nghịch, sự hận thù. 

- atikkanto (atikkanta) <dt, nam, cc, sd> = đã được vượt qua. 


189 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- nibbuto (nibbuta) <dt, nam, cc, sd> = được mát mẻ (Niết 
Bàn), được thanh lương, được nguội lạnh. 

- tuvam (tumha) <đại, nam, cc, 2, sđ> = người, bạn, anh. 

- bhava (V bhū + a - āhi) <dt, mlc, 2, sd> = hãy là, mong cho. 


121. Tesam saccena sīlena, 
khantimettābalena ca, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

121. Do nhờ sự oai lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhàn 
cùng từ tâm của chư Phật dó; mong chư Phật āy cũng hộ trì cho 
chúng con không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

% Tesam saccena sīlena khantimettābalena ca = do nhờ sự oai 
lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhàn cùng từ tām của chu 
Phật đó; 

- tesam = Buddhānam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của chư Phật 
đó. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sd> = bởi sự chân thật. 

- sīlena (sīla) <dt, trung, sdc, sd> = do giới luật. 

- khantimettābalena (khantimettā + bala) <tapS, dt, trung, sdc, 
sđ> = bởi oai lực của từ tâm và kiên nhẫn. 

- khanti «dt, ni = sự kiên nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhục. 
- mettā <dt, nữ> = lòng từ. 


# tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong chu 
Phật ấy cũng hộ trì cho chúng con không có bệnh tật và được an 
vui. 

- tepi = te + api 


190 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- te = Buddha (ta) «dai, nam, cc, sn» = chu Phật ay. 
- amhenurakkhantu = amhe + anurakkhantu <sandhi> 
- amhe (amha) <dai, dc, 1, sn> = cho chúng con. 
- anurakkhantu (anu + Y rakkh + antu) <dt, mlc, 3, sn> = 
hãy hộ trì, hãy bảo vệ. 
- arogena (na + roga) <kamS, dt, nam, sdc, sd> = không có 
bênh tat. 
- roga <dt, nam> = bệnh tật, óm dau. 
- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sd> = an vui, an lac, hanh phūc. 


122. Puratthimasmim disābhāge, 
santi bhūtā mahiddhikā, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

122. Có những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần 
hướng Đông (của ngọn núi Meru'), mong cho chư vị ấy cũng hộ 
trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Puratthimasmim disābhāge santi bhūtā mahiddhikā = có 
những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần hướng 
Đông (của ngọn núi Meru), 

- puratthimasmim = disābhāge (puratthima) <tt, dt, nam, dsc, 
sd> = ở hướng Đông. 

- disābhāge (disā + bhāga) <tapS, kamS, dt, nam, dsc, sd> = 
thuộc phân hướng. 

- disā <dt, nữ> = hướng, phương. 
- bhaga <dt, nam> = một phan. 


1 
Neru. 


191 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- santi (N as + anti) <dt, ht, 3, sn> = lā. 
- bhuta (bhuta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, hạng chư thiên, 
hang bhūta. 
- mahiddhikā (mahanta + iddhi + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 
- iddhi <dt, nữ> = thần thông. 


# tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong cho 
chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được 
an vul. 

- tepi = te + api 

- api <bbt> = cūng, vā, nhu vāy, vāy thi. 
- te = bhūtā (ta) <dt, nam, cc, sn> = chu vi āy. 


123. Dakkhiņasmim disābhāge, 
santi devā mahiddhikā, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghia Việt: 

123. Có những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam 
(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 
tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Dakkhinasmim disābhāge santi deva mahiddhikā = có 
những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam (của ngọn 
núi Meru), 

- dakkhiņasmim = disābhāge (dakkhina) <tt, dt, nam, dsc, sd> 
= trong huóng Nam. 

- deva (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên, thiên chúng. 


192 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


124. Pacchimasmim disābhāge, 
santi nāgā mahiddhikā, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

124. Có những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng 
Tây (của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho 
chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

# Pacchimasmim disābhāge santi naga mahiddhikā = có 
những vị Long Vuong đại thần lực thuộc phần hướng Tây (của 
ngọn núi Meru), 

- pacchimasmim = disābhāge (pacchima) <tt, dt, nam, đsc, sd> 
= trong hướng Tây. 

- nāgā (naga) <dt, nam, cc, sn> = loài rồng, loài nāga, Long 
Vuong. 


125. Uttarasmim disābhāge, 
santi yakkha mahiddhikā, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghīa Viét: 

125. Có nhūng vi Da Xoa dai thàn luc thuóc phàn huóng Bác 
(cüa ngon nūi Meru), mong cho chu vi āy cūng hó tri cho chūng 
tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

% Uttarasmim disabhage santi yakkha mahiddhikā = có 
nhūng vi Da Xoa dai thần lực thuộc phần hướng Bắc (của ngọn 
núi Meru). 


193 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- uttarasmim = disābhāge (uttara) <tt, dt, nam, dsc, sd> = 
trong huóng Bāc. 
- yakkhā (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = nhüng Da Xoa. 


126. Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhiņena Virūļhako, 
pacchimena Virūpakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


Nghia Việt: 
126. Có Dhatarattha ở hướng Đông; Virūļhaka ở hướng Nam; 
Virūpakkha ở hướng Tây; và Kuvera ở hướng Bắc. 


Phân tích: 

$ Puratthimena Dhatarattho = có Dhatarattha ở hướng Đông; 

- puratthimena (purathima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng 
Đông. 

- Dhatarattho (Dhararattha) <dt, nam, cc, sd> = tên 
Dhararattha. 


% dakkhiņena Virūļhako = Virūļhaka ở hướng Nam; 
- dakkhinena (dakkhina) <dt, nam, sdc, sd> = ở hướng Nam. 
- virūļhako (virülhaka) «dt, nam, cc, sd> = tên Virülhako. 


$ pacchimena Virūpakkho = Virūpakkha ở hướng Tây; 

- pacchimena (pacchima) <dt, nam, sdc, sd> = ở hướng Tây. 

- Virūpakkho (Virūpakkha) <dt, nam, cc, sd» = tên 
Virūpakkho. 


# Kuvero uttaram disam = Kuvera ở hướng Đắc. 

- Kuvero (Kuvera) <dt, nam, cc, sd> = tên Kuvera. 

- uttaram = disam (uttara) <tt, dt, nữ, dc, sd> = ở hướng Bắc. 
- disam (disa) <dt, nū, dc, sd> = huóng, phia, phuong. 


194 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


127. Cattaro te Mahārājā, 
lokapālā yasassino, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghia Việt: 

127. Tứ Đại Thiên Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có 
danh xưng, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 
# Cattaro te Mahārājā lokapālā yasassino = Tứ Đại Thiên 
Vương ây là những vị Hộ Trì thê gian và có danh xưng, 
- cattaro (catu) <sé, nam, cc, sn> = bón, tứ. 
- te (ta) <dai, dt, nam, cc, sn> = những vi đó. 
- mahārājā (mahanta + rāja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = Đại 
Thiên Vuong, vi thông trị hùng manh. 
- lokapala (loka + pala) <tapS, dt, nam, cc, cn> = nhūng vi Hó 
Tri thê gian. 
- loka <dt, nam> = thé gian. 
- pala «dt, nam> = người hộ trì, người gin git. 
- yasassino (yasa + ssi) «dt, nam, cc, sn» = 1. có danh xung, có 
danh tiêng, 2. đoàn tùy tùng lớn. 
- tepi = te + api 
- te cattaro mahārajā 


128. Ākāsatthā ca bhūmatthā, 
devā nāgā mahiddhikā, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


195 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


Nghia Việt: 

128. Có chư thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không 
hư không và cư trú trên mặt đất, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì 
cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

% Ākāsatthā ca bhūmatthā devā nāgā mahiddhikā = Có chư 
thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không và cư trú 
trên mặt đất, 

- ākāsatthā = deva, naga (ākāsa + V tha) <tt, tapS, dt, nam, cc, 
sn> = có (chư thiên, Long Vuong) cư ngự trên hư không. 

- bhūmatthā = devā, naga (bhūma + J tha) <tt, tapS, dt, nam, 
cc, sn> = có (những chư thiên, Long Vuong) cư trú trên mặt 
đất. 

- devā (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư Thiên. 

- nāgā (nāga) <dt, nam, cc, sn> = những Long Vương, những 
loài rồng. 


129. Iddhimanto ca ye devā, 
vasantā idha Sāsane, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


Nghĩa Việt: 

129. Có chư thiên đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo 
Pháp này, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật va duoc an vui. 


Phân tích: 

# Iddhimanto ca ye devā vasantā idha Sāsane = có chư thiên 
đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo Pháp này, 

- iddhimanto = ye devā (iddhi + mantu) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
có thān luc, có thān thóng. 


196 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- devā (deva) <dt, nam, cc, sn> = chu thičn. 
- vasantā = devā (N vas + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> = dang sóng. 
- sāsane (sāsana) <dt, trung, dsc, sd> = trong giāo Phāp. 


130. Sabbītiyo vivajjantu, 
soko rogo vinassatu, 
mā te bhavantv’antaraya, 
sukhī dīghāyuko bhava. 


Nghia Việt: 

130. Cầu mong cho các người tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. 
Xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự 
nguy khốn không có khởi sanh đến cho các người. Mong cho 
người có được sự an vui, và được sống lâu. 


Phân tích: 

# Sabbītiyo vivajjantu = cầu mong cho các người tránh khỏi tất 
cả những hoạn nạn. 

- sabbītiyo (sabba + īti) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tāt cā nhūng 
hoan nan, tāt cā nhūng tai vong. 

- Iti <dt, nū> = hoạn nạn, tai ương. 

- vivajjantu (vi + y vajj + a + ntu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy tránh 

khói, hãy xa lánh, hãy tránh xa. 


# soko rogo vinassatu = xin cho người dứt khỏi sau muộn, bệnh 
tật. 

- soko (soka) «dt, nam, cc, s> = sầu muộn, buôn rau, khóc than. 

- rogo (roga) <dt, nam, cc, sd> = bệnh tật, óm dau. 

- vinassatu (vi + N nas +a + tu) <dt, mlc, 3, sd> = hãy dứt khỏi, 
hāy bién mát. 


% mā te bhavantv'antarāyā = xin cho nhūng su nguy khón 
không có khởi sanh đên cho các người. 


197 


Parittapāļi Phân II: Thứ Sáu 


- mā = na (bhavanti) <mt> = không. 
- te (tumha) <dai, cdc, 2, sn> = cho các người, cho các ban. 
- bhavantv'antarāyā = bhavantu + antarāyā <sandhi> 
- bhavantu (N bhü + a + ntu) <dt, mlc, 3, sn> = xin cho, 
mong cho, xin hāy. 
- antarāyā (antarāya) <dt, nam, cc, sn> = nhūng diču 
nguy khốn, những điều tai hại, những sự nguy biến. 


$$ sukhī dighayuko bhava = mong cho người có được sự an vui, 
và được sống lâu. 
- sukhī (sukhī) <dt, nam, cc, sd> = an vui, hạnh phúc, an lạc. 
- dīghāyuko (dīgha + ayu + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = được 
sóng lāu. 
- dīgha <tt> = lāu, dāi. 
- ayu <dt, trung> = đời sóng, tuči tho, tho mang 
- bhava (V bhū + hi) <dt, mlc, 2, sd> = mong cho. 


131. Abhivadanasilissa, 
niccam vuddhāpacāyino, 
cattāro dhammā vaddhanti: 
āyu vaņņo sukham balam. 


Nghĩa Viét: 
131. Ca bon pháp lā sông lâu, sāc tôt, an vui và sức manh được tăng 
trưởng đôi với người thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 


Phân tích: 
% Abhivādanasīlissa niccam vuddhāpacāyino = đối với người 
thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 
- abhivādanasīlissa = vuddhāpacāyino (abhivādana + sīlī) <tt, 
tapS, dt, nam, cđc, sd> = có thói quen về việc dành lễ. 
- abhivādana (abhi + V vand) <dt, nū> = su dành 1ë, su cúi 
dau. 


198 


8. Ātānātiyasutta 8. Kinh Ātānātiya 


- sili <tt> = có thói quen, có khuynh hướng. 
- niccam (niccam) <trt> = thường, một cách liên tục. 
- vuddhapacayino (vuddha + apacāyī) <tapS, dt, nam, cdc, sn> 
= các bậc trưởng thượng. 
- vuddha <tt> = người lớn tuổi (nghĩa bóng: đáng tôn kính). 
- apacāyī <dt> = đáng tôn kính. 


% cattāro dhammā vaddhanti: āyu vanno sukham balam = cả 
bón pháp lā sóng lāu, sāc tót, an vui và strc manh duoc tāng 
trưởng 

- dhammā (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 

- vaddhanti (V vad [vaņdh]+ a + nti) <dt, ht, 3, sn> = tăng 
trưởng, thanh vượng, làm cho lớn mạnh. 

- āyu (āyu) <dt, nam, trung, cc, sđ> = sống lâu, trường thọ. 

- vanno (vanna) <dt, nam, cc, sd> = sāc tốt, sắc đẹp. 

- sukham (sukha) <dt,trung, cc, sd> = su an vul, su an lac, su 
hanh phūc. 

- balam (bala) <dt, trung, cc, sd> = sức manh, sức lực. 


Ātānātiyasuttam nitthitam. 
(Kinh Atanatiya đã được cham dứt). 


- ātānātiya + sutta <tapS, dt, trung, cc, sd> = kinh Ātānātiya. 


199 


200 


Thu Bay: 9. Angulimālasutta, 10. Bojjhangasutta 
& 11. Pubbanhasutta: 


_ Thứ Bay: (1.3) 
9, ANGULIMALASUTTA 
(KINH NGAI ANGULIMALA) 


132. Parittam yam bhanantassa, 
nisinnatthanadhovanam, 
udakampi vinaseti, 

sabbam'eva parissayam. 


Nghia Việt 
132. Đối với người tụng kinh Paritta này mà ngay cả nước rửa 


sạch chỗ ngồi cũng diệt trừ tất sự nguy hiểm. 


Phân tích: 

% Parittam yam bhaņantassa = đối với người tụng kinh Paritta 
này. 

- yam [parittam] <dai, trung, đc, sd> = (kinh Paritta) này. 

- parittam (parritta) <dt, trung, đc, sd> = kinh Paritta. 

- bhanantassa (bhana + anta) «dt, nam, stc, sd> = của việc tung 
đọc. 


# nisinnatthānadhovanam udakampi = mà ngay cả nước rửa 
sạch chỗ ngồi, 
- nisinnatthanadhovanam = udakam (nisinnatthāna + 
dhovana) <tt, tapS, dt, trung, cc, sd> = rửa sạch chỗ ngồi. 
- nisinnatthāna = nisinna + t + thāna 
- nisinna <dt, trung> = chỗ ngồi. 
- thāna <dt, trung> = nơi chốn, đứng dậy, ở, cư trú. 
- dhovana <dt, trung> = rửa sạch. 
- udakampi = udakam + api 


201 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 1.3 


- udakam (udaka) <dt, trung, cc, sd> = nước rửa. 


# vināseti sabbam'eva parissayam = cũng diệt trừ tất sự nguy 
hiểm. 

- vināseti (vi + N nãs + e + ti) <dt, ht, 3, sd> = tan biến, phá tan, 
dut khói. 

- sabbam'eva = sabbam + eva <sandhi> 

- sabbam = parissayam (sabba) <tt, dt, nam, dc, sd> = tāt cā 
(su nguy hičm). 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, dc, sd> = điều bối rối, sự 
nguy hiểm, điêu rắc rồi, van nạn. 


133. Sotthinā gabbhavutthānam, 
yaūca sadheti tankhane, 
therass’ Angulimalassa, 
lokanāthena bhāsitam, 
kappatthāyim mahātejam, 
parittam tam bhaņāma he. 


Nghĩa Viét: 

133. Kinh Paritta này tác động đến việc sanh nở duoc dé dang 
ngay lập tức, đã được đấng Cứu Tỉnh nói lên cho Ngài 
Angulimāla, có đại oat lực, đã được tòn tại trong một a-tăng-kỳ 
kiếp. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. 


Phân tích: 

% Sotthina gabbhavutthanam yaíica sadheti tankhane = kinh 
Paritta này tác dóng dén viéc sanh nó duoc dé dàng ngay lāp 
túc. 

- sotthinā (sotthi) <dt, nū, sdc, sd> = duoc dë dàng, su an toàn, 
an vul. 

- gabbhavutthanam (gabbha + vutthanam) <tapS, dt, trung, 
dc, sd = đến việc sanh nở. 


202 


9. Angulimālasutta 9. Kinh Ngài Angulimala 


- gabbha <dt, nam> = bụng, trong lòng. 
- vutthāna = utthāna <dt, trung> = việc sanh nở, sự thức 
dậy. 
- yafica = yam + ca 
- yam = parittam (ya) <dai, dt, trung, đc, sd> = (kinh Paritta) 
nāy. 
- sādheti (N sādh + e + tỉ) <dt, ht, 3, sd> = tác động, chuān bi. 
- tankhaņe (tankhaņa) <tapS, dt, nam, dsc, sd> = ngay lāp túc, 
ngay lúc đó. 


% therass'Angulimalassa lokanathena bhāsitam = đã được 
dáng Cứu Tinh nói lên cho Ngài Angulimala, 
- therass'angulimalassa = therassa + angulimalassa <sandhi> 
- therassa (thera) «dt, nam, cdc, sd» — cho Ngài, dén 
Truóng Lāo, dén Hóa Thuong. 
- Angulimälassa = therassa (Angulimala) «tt, dt, nam, cdc, 
sd> = đến (Ngài) Angulimäla. 
- lokanāthena (loka + nātha) <tapS, dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi 
bậc Hộ Trì Thé Gian. 
- bhāsitam (bhāsita) <cn-dt, dt, trung, đc, sd> = đã được thuyết 
giảng, đã được nói lên. 


# kappatthayim mahatejam = có dai oai lực, dà được tồn tại 
trong một a-tāng-ky kiép. 
- kappatthayim = tam parittam (kappa + thayi) <tt, tapS, dt, 
trung, đc, sd> = việc kéo dai một a-tăng-kỳ kiếp. 
- kappa <dt, nam> = một tăng kỳ, một chu kỳ của vũ trụ. 
- thāyī <dt> = việc trụ lai, việc kéo dài. 
- mahatejam = tam parittam (mahanta + teja + ya) <tt, dt, 
trung, đc, sd> = có đại oai lực. 
- teja «dt, nam, trung> = oai lực, sức nóng; sự chiếu sáng. 


203 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 1.3 


% parittam tam bhanama he = xin các bậc hién trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- bhaņāma (N bhan + ā + ma) <dt, ht, 3, sn> = tụng đọc. 

- he <hc, sn> = xin các bậc hiền tri! 


134. Yatoham, bhagini, ariyāya jatiya jāto, nābhijānāmi 
saūcicca pāņam jīvitā voropetā. Tena saccena sotthi te 
hontu sotthi gabbhassa. 


Nghĩa Viét: 

134. Này chị! Từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 
tôi không có ý đoạt mạng song của bất cứ chúng sanh nào, do sự 
lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an 
vui. 


Phân tích: 

$ Yatoham, bhagini, ariyāya jatiya jāto = này chi! Từ lúc tôi 
đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 

- yatoham = yato + aham 

- yato «mt^ = từ đó, ngay ca. 

- bhagini (bhaginī) <dt, nū, hc, sd> = này nguoi chi! 

- ariyāya = jātiyā (ariya) <tt, dt, nū, sdc, sd> = bằng việc (sanh 
vào) dòng Thánh, trong đời sống xuất gia. 

- jātiyā (jati) <dt, nữ, cn-dt, sdc, sd> = bởi việc sanh ra. 

- jāto [aham] (jata) <dt, nam, cc, sd> = đã sanh. 


% nābhijānāmi sañcicca pāņam jīvitā voropetā = tôi không có 
y doat mang sóng cúa bát cú chúng sanh nào, 

- nabhijanami (na + abhi + V fia + ami) «dt, ht, 1, sd» = không 
có ý, không biết rõ. 

- saficicca (sañcicca) <trt> = một cách có chủ ý. 

- pāņam (pāņa) <dt, nam, đc, sd> = chúng sanh, đứa trẻ. 


204 


9. Angulimālasutta 9. Kinh Ngài Angulimala 


- jività (jTvita) «dt, trung, xxc, sd> = sự sóng, sanh mang. 
- voropeta (voropeta = vi + ava + y rup +e+ tu) <qkpt, dt, 
nam, cc, sd> = lāy di, cuóp doat. 


# Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa = do sự lời 
chân thật này, mong cho chi và thai nhi duoc an toàn và an vui. 

- tena (ta) <dai-ch, sdc, dt, trung, sd> = dó. 

- tena saccena (sacca) «dt, trung, sdc, sd> = do (lời) chân thật 
này. 

- sotthi (sotthi) «dt, nū, cc, sd> = su an lac, su an toàn. 

- te = bhagini (tumha) «dai, nū, cdc, sn> = dén cho chi và người 
con (trong bụng). 

- hontu (N hũ + a + tu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy lā. 

- gabbhassa (gabbha) <dt, nam, cđc, sd> = trong bụng, của 
bụng. 


Angulimālasuttam nitthitam. 
(Kinh Ngài Angulimala đã được cham dứt). 


! tu + sỉ = tà (sattha, pita). 


205 


206 


Thứ Bay: (2.3) 
10. BOJJHANGASUTTA 
(KINH GIÁC CHI) 


135. Samsāre samsarantānam, 
sabbadukkhavināsane, 
satta dhamme ca! bojjhange, 
mārasenāpamaddane, 


136. Bujjhitvā ye cime sattā, 
tibhava? muttakuttamā, 
ajatim'ajarabyadhim, 
amatam nibbhayam gata. 


Nghīa Viét. 
135-136. Sau khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ 


tat cả khó đau cho những ai đang luân chuyên trong vòng luân 
hồi, đập tan được đạo quân Ma Vương. Những chúng sanh cao 
thượng này đã được thoát khỏi tam hữu, đã đạt đến không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, và không sợ hãi. 


Phân tích: 

% Samsare samsarantanam sabbadukkhavināsane satta 
dhamme ca boj jhange mārasenāpamaddane bujjhitvā = sau 
khi thông suốt bảy pháp giác chi mā chúng diệt trừ tất cả khó 
dau cho những ai đang luân chuyên trong vòng luân hỏi, đập 
tan được đạo quân Ma Vương. 

- samsāre (samsāra) <dt, nam, dsc, sđ> = trong vòng luân hồi. 


! ca = ceva được thêm nao dé câu thơ được đẹp hon. i 
? Tam Hüu (tibhava) lā: 1. Duc hūu (kāmabhava), 2. Sāc hüu (rūpabhava) 
và 3. Vô sāc hữu (arupabhava). 


207 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 2.3 


- samsarantànam (sam + sara + anta')<dt, nam, stc, sn» = của 
nhūng ai dang luān chuyén. 

- sabbadukkhavināsane = ye dhamme (sabba + 
dukkhavināsana) <tapS, tt, dt, nam, dc, sn> = diệt trừ tat ca 
khó dau. 

- dukkha <dt, trung> = dau khó. 
- vināsana) <dt, trung> = sự diệt trừ, sự đoạn tận. 

- satta = dhamme (satta) <dt, nam, số, đc, sn> = số bảy. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đc, sn> = các pháp. 

- bojjhange = ye dhamme (bodhi + anga) <sandhi, tt, dt, nam, 
đc, sn> = các giác chi. 

- mārasenāpamaddane = ye dhamme (mãrasenä + 
pamaddana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = su đập tan đạo quan 
Ma Vuong. 

- mara <dt, nam> = Ma Vuong. 

- senā <dt, nữ> = dao quân, quân đội. 

- pamaddana <dt, trung> = su chiến thắng, sự vượt qua, chà 
đạp. 

- bujjhitvā (V budh + ya + tvā) <dtbb> = sau khi hiểu rõ, sau 
khi đã giác ngộ. 


# ye cime satta, tibhava muttakuttamā = những chúng sanh 
cao thượng này đã được thoát khói tam hữu, 
- ye cime (ye + ca + ime) <sandhi> 
- ye = dhamme (ya) <dt, nam, dc, sn> = cāc phāp nāy. 
- ime = sattā (ima) <dt, nam, cc, sn> = nhūng chūng sanh 
nāy. 
- sattā (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 
- tibhavā (ti + bhava) <diS, dt, trung, xxc, sd> = từ ba sanh hữu 
(tam hữu), từ ba cõi. 


! mana 


208 


10. Bojjhangasutta 10. Kinh Giāc Chi 


- muttakuttamā (muttaka + uttama) <cn-dt, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh cao thuong đã duoc giải thoát. 
- muttaka = mutta + ka (ka = tvn. tạo thành danh từ). 
- mutta (muñcati) <gkpt> = đã được tự do, đã duoc giải 
thoát. 
- uttamā = ime sattā (uttama) <tt, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng sanh cao thượng. 


# ajatim’ajarabyadhim, amatam nibbhayam gata = là người 
dā di dēn noi khóng sanh, khóng già, khóng bênh, khóng chêt, 
và khóng nguy hiêm. 

- ajatim'ajarabyadhim = ajatim + ajaram + abyadhim 
<sandhi> 

- ajātim = nibbayam (na + jati + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, 
sd> = khóng sanh. 
- ajaram = nibbayam (na + jarā + ya) <baS, tt, dt, trung, 
đc, sd> = không có già. 
abyādhim = nibbayam (na + byādhi + ya) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sd> = không bệnh. 
- byādhi = vyādhi <dt, nam> = bệnh tật, Om đau. 

- amatam (na + mata + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, sd> = không 
chēt. 

- nibbhayam (ni + bhaya + ya) <baS, dt, trung, đc, sd> = không 
nguy hiém, không sợ hãi. 

- gatā = ime sattā (gata) <cn-dt, dt, nam, cc, sn> = đã đi dén. 


137. Evamādiguņūpetam, 
anekaguņasangaham 
osadhañca imam mantam, 
bojjhangañca bhaņāma he. 


209 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 2.3 


Nghĩa Việt: 

137. Kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ những ân đức như vậy, 
còn gồm thâu nhiều lợi ích như là thần được và thần chú. Xin các 
bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi này. 


Phân tích: 
# Evamädigunũpetam = kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ 
những ân đức như vậy, 
- evamādiguņūpetam (evamādiguņa + upeta) <tapS, tt, dt, 
trung, đc, sd> = có đầy đủ những ân đức như vậy. 
- evamādiguņa (evam + ādi + guņa) 
- adi <dt, nam> = sự bắt đầu, điểm khởi đầu. 
- upeta (upeti) <gkpt> = đã được sở hữu, đã nhắc đến. 


% anekagunasangaham = còn gồm thâu nhiều lợi ích, 

- anekaguņasangaham = imam bojjhangam (anekaguna + 
sangaha) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = không chỉ một sự lợi ích, 
có nhiều phām chat lợi ích. 

- anekaguņa = na + eka + guņa 
- saūgaha (sam + gaha) «dt, nam> = gồm thâu, sự tập hop. 


# osadhañca imam mantam = như là thần được và thần chú. 

- osadhafica = osadham + ca 

- 0sadham = imam bojjhangam (osadha) <dt, trung, đc, sđ> = 
thần dược, thuốc than. 

- imam bojjhangam (ima) <dt, trung, đc, sd> = yếu tó giác ngộ 
này. 

- mantam = imam bojjhangam (manta) <tt, dt, trung, đc, sd> = 
thần chú. 


# bojjhangañca bhaņāma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
tụng kinh Thât Giác Chi này. 


210 


10. Bojjhangasutta 10. Kinh Giāc Chi 


- bojjhangaūca = bojjhangam + ca 
- bojjhangam (bodhi + anga) <dt, trung, đc, sd> = yêu tó 
giác ngộ, Giác Chi. 


138. Bojjhango satisankhäto, 
dhammānam vicayo tathā, 
vīriyam pīti passaddhi, 
bojjhangā ca tathāpare, 


139. Samādhupekkhā bojjhangā, 
sattete Sabbadassinā, 
muninā sammadakkhata, 
bhāvitā bahulīkatā. 


140. Samvattanti abhiññäya, 
nibbanaya ca bodhiya, 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbada. 


Nghia Viét: 

138-139-140, Thất Giác Chi ấy tức là: Niệm Giác Chi, cũng vay 
Trạch Pháp Giác Chi. Những pháp giác chi khác như là Tinh Tán 
Giác Chi, Hy Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Định Giác Chi, Xā 
Giác Chi đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết 
giảng, đã được phát triển; đã được thực hành nhiều lần. Thất 
Giác Chi này hướng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến 
người. 

Phân tích: 


$$ Bojjhango satisankhāto, dhammānam vicayo tatha = tức là: 
Niệm Giác Chi, cũng vậy Trạch Pháp Giác Chi. 


211 


Parittapāļi Phân II: Thứ Bảy: 2.3 


- bojjhango (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sd> = yếu tó 
giác ngộ, bồ đề phan. 
- satisankhāto = bojjhango (sati + sankhāta) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = là Niệm. 
- sankhàta <It> = là, rằng là. 
- dhammānam (dhamma) <dt, nam, stc, sn> = của các pháp. 
- vicayo (vicaya) «dt, nam, cc, sd> = sự thām sāt, trach, guan sāt. 
- tathā <mt> = nhu thé āy. 


% viriyam pīti passaddhi, bojjhangā ca tathāpare = những 
pháp giác chi khác nhu lā Tinh Tán Giác Chi, Hy Giác Chi, 
Khinh An Giác Chi, 

- viriyam (viriya) <dt, trung, cc, sd> = Tinh Tán. 

- piti passaddhi bojjhanga <kamS, dt, nam, cc, sn> = 

- piti (piti) «dt, nū, cc, sd> = Hy. 

- passaddhi (passaddhi) «dt, nū, cc, sd> = Khinh An. 

- bojjhanga (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sn» = yếu tó 
giác ngó, giác chi, bó dé phàn. 

- tathapare = tathā + apara <sandhi> = nhüng pháp giác chi 
khác nhu là, 

- tatha «mt^ = rồi thì. 
- apare! (apara) «dt, nam, cc, sn» = những (Giác Chi) khác. 


% samādhupekkhā bojjhanga = và Dinh Giác Chi, Xà Giác 
Chi, 
- samādhupekkhā = samādhi + upekkhā <sandhi> 
- upekkhā (upekkha) <dt, nū, cc, sn> = Xā, su buóng bó, 
thā long. 
- samādhupekkhā bojjhanga = samādhupekkhā + bojjhanga 
<kamS, dt, nam, cc, sn> = Dinh Giāc Chi và Xà Giāc Chi. 


! cách chia giống sabba. 


212 


10. Bojjhangasutta 10. Kinh Giāc Chi 


% sattete Sabbadassinā, munina sammadakkhata, bhavita 
bahulīkatā = Thāt Giác Chi āy dā duoc bāc Toàn Kién Màu Ni 
chān chānh thuyết giảng, đã được phát triển; đã được thực hành 
nhiều lần. 

- sattete = satta + ete 

- ete = bojjhangā (eta) <dt, nam, cc, sn> = nhūng (Giāc Chi) 
nāy. 

- sabbadassinā = muninā (sabba + dassī) <tapS, tt, dt, nam, sdc 
(cc), sd> = bói bāc Toàn Kičn. 

- muninā (muni) <dt, nam, sdc (cc), sd> = bói bāc Māu Ni. 

- sammadakkhātā = bojjhangā (sammā + akkhātā) <sandhi, 
tt, dt, nam, cc, sn> = chān chānh thuyết giảng. 

- akkhātā <gkpt> = đã được thuyết giảng. 

- bhāvitā (bhāvita) <qkpt, cn-trt, dt, nam, cc, sn> = đã được 
phát triển. 

- bahulīkatā (bahula + katā) <kamS, dt, nam, cn-trt, cc, sn> = 
đã được thực hành liên tục. 

- kata (N kar) <gkpt> = dā duoc làm, dā duoc thuc hành, tu 
tāp. 


# Samvattanti abhiññaya, nibbānāya ca bodhiyā = (Thāt Giāc 
Chi này) hướng dên tháng trí, giác ngộ và Niét Ban. 

- samvattanti (sam + N vat + a + anti) <dt, ht, 3, sn> = hướng 
dēn. 

- abhiññaya (abhiñña) <dt, nữ, cđc, sd> = hướng đến tháng tri. 

- nibbanaya (nibbãna) <dt, trung, cdc, sd> = hướng dēn Niet 
Bàn. 

- bodhiya (bodhi) <dt, trung, cdc, sd> = hướng đến giác ngộ. 


$$ etena saccavajjena = do lời chân thật này, 


# sotthi te hotu sabbadā = mong cho bình an luôn luôn phát 
sanh đên người. 


213 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 2.3 


- sotthim (sotthi) <dt, nt, dc, sd> = binh an, an vui, an toan, 
thanh loi. 


141. Ekasmim samaye Natho, 
Moggallanafica Kassapam, 
gilane dukkhite disva, 
bojjhange satta desayi. 


Nghia Việt: 

141. Mot hom, sau khi nhin thay Ngai Moggallāna va Ngai 
Kassapa bi bénh tat dau khó, dang Cúu Tinh dā thuyēt That Giác 
Chi. 


Phan tich: 

% Ekasmim samaye = mot hom, 

- ekasmim (eka) <số, tt, dsc, sd> = một. 

- samaye (samaya) <dt, nam, dsc, sd> = thời, lúc, dip. 


% Natho Moggallanafica Kassapam gilane dukkhite disva = 
sau khi nhin thay Ngai Moggallāna va Ngai Kassapa bi bénh tat 
dau khó, dang Cúu Tinh, 

- nãtho (natha) «dt, nam, cc, sd» = dáng Cứu Tinh (đức Phật). 

- Moggallanafica = Moggallanam + ca 

- Moggallanam (Moggallana) <dt, nam, dc, sd> = Ngai 
Moggallana. 

- Kassapam (Kassapañca) (Kassapa) <dt, nam, đc, sd> = Ngai 
Kassapa. 

- gilane (gilana) <dt, nam, dc, sn> = cac bénh tat. 

- dukkhite = gilāne (dukkha) <tt, dt, nam, dc, sn> = nhūng su 
dau khó. 

- disvā (V dis) <dtbb> = sau khi nhin thay. 


214 


10. Bojjhangasutta 10. Kinh Giāc Chi 


% bojjhange satta desayi = đã thuyết Thất Giác Chi. 

- bojjhange (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, dc, sn> = cāc Giāc 
Chi. 

- desayi (Y dis) «dt, gk, 3, sd> = đã thuyết giảng. 


142. Te ca tam abhinanditvā, 
rogā muccimsu tankhaņe. 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadā. 


Nghĩa Việt: 

142. Sau khi hoan hỷ bài thuyết giảng đó; ngay khi ấy, các Ngài 
đã thoát khỏi bệnh. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an 
luôn luôn phát sanh đên người. 


Phân tích: 

# Te ca tam abhinanditvā, roga muccimsu tankhane = sau khi 
hoan hy bài thuyết giảng đó, ngay khi ấy, các Ngài đã thoát 
khỏi bệnh. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = các Ngài (Ngài Moggallāna và 
Ngài Sāriputta). 

- tam (ta) <dai, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) đó. 

- abhinanditvā (abhi + V nand + tvā) <dtbb> = sau khi hoan hy. 

- roga (roga) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- muccimsu = te (N muc) <đt, gk, 3, sn> = đã thoát khỏi. 

- tankhaņe (ta + khana) <kamS, dt, nam, đsc, sd> = ngay lập 
tức. 


143. Ekadā Dhammarājāpi, 
gelaüfienabhipilito, 
cundattherena tam yeva, 
bhaņāpetvāna sadaram. 


215 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 2.3 


144. Sammoditvāna ābādhā, 
tamhā vutthāsi thānaso, 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadā. 


Nghĩa Việt: 

143-144. Vào một dip khác, khi đắng Pháp Vương đang bị bệnh 
dày vò, cũng đã bảo Ngài Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một 
cách kính cân. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã 
lành bệnh ấy. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an luôn 
luôn phát sanh đến người. 


Phân tích: 

% Ekada Dhammarājāpi gelaññenäbhipilito cundattherena 
tam yeva bhaņāpetvāna sādaram = vào mêt dip khác, khi 
dáng Pháp Vương dang bị bệnh dày vò, cũng đã bảo Ngài 
Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một cách kính cán. 

- ekadā (ekadā) <bbt, trt> = vào một dịp khác. 

- dhammarājāpi (dhamma + rājā + api [pi]) <tapS, dt, nam, 
cc, sd> = khi dáng Pháp Vương. 

- gelaññenabhipilito = gelaññena + abhipilito <sandhi> 

- gelaññena (gelañña) «dt, trung, sde (cc), sd> = bởi bệnh. 
- abhipīļito = dhammarājā (abhi + pīļa +ta) <cn-dt, dt, 
nam, cc, sd> = dā bi dày vo. 

- cundattherena (cunda + thera) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sd> 
= bởi Ngài Cunda. 

- tam yeva = tam + eva (thêm ya dé đọc cho dē đọc). 

- tam = dhammam (ta) <dai, dt, nam, đc, sd> = (Thất Giác Chi) 
dó. 

- bhaņāpetvāna (V bhaņ + ape + tvāna) <dtbb, skh> = sau khi 
đã khičn ai đó đọc lên. 

- sādaram (sa + ādara + ya) <baS, cn-trt, dt, trung, đc, sd> = 
một cách kính cán. 


216 


10. Bojjhangasutta 10. Kinh Giāc Chi 


# Sammoditvāna ābādhā tamhā vutthāsi thanaso = khi hoan 
hy tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã lành bệnh ấy. 

- sammoditvāna (sam + V mud + tvāna) <dtbb, cn-trt> = khi đã 
hoan hy. 

- ābādhā (ābādha) <dt, nam, xxc, sd> = khỏi bệnh. 

- tamhā ābādhā (ta) <dt, nam, xxc, sd> = khỏi bệnh tật đó. 

- vutthāsi [dhammaraja) (u + V tha + si) <dt, gk, 3, sd> = dā 
khỏi (bệnh), đã lành (bệnh). 

- thãnaso (thãna + so') <bbt> = ngay lập tức; có lý do, có 
nguyên nhân. 


145. Pahīnā te ca ābādhā, 
tiņņannampi mahesinam. 
maggahatā kilesāva, 
pattanuppattidhammatam. 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbada. 


Nghia Viét: | 

145. Nhūng can bēnh cúa ba vi Bai An Si cao thuong dà duoc 
dứt khỏi, không còn tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã 
được đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). Do nhờ lời 
chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến người. 


Phân tích: 

# Pahīnā te ca ābādhā tiņņannampi mahesinam = những cán 
bēnh cūa ba vi Bai An Si cao thuong dā duoc dūt khói, 

- pahina = te ca ābādhā (pa + V hā + ta’) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
đã được dứt khói, đã được chữa lành. 


! paccaya (vibhatti, biến cách) 
2 ta được biến sang ina. 


217 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 2.3 


- te (ta) <dai, dt, nam, cc, sn> = ba vi (đức Phật, Ngài 
Moggallāna và Ngài Kassapa). 

- ābādhā (ābādha) <dt, nam, xxc, sd> = khỏi bệnh. 

- tiņņannampi = mahesinam (tinpannam! + pi) <sandhi, tt, dt, 
nam, stc, sn> = của ba vị (đức Phật, Ngài Moggallāna và Ngài 
Kassapa). 

- mahesinam (mahanta + esi [esati]) <dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc Đại Án Sĩ. 


# maggahatā kilesava pattanuppattidhammatam = khóng con 
tāi phāt lai nūa, gióng như các phiền não đã được đoạn tận nhờ 
Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). 

- maggahatā (magøa + hata) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã được 
đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bān).. 

- kilesāva = kilesā + iva (giống như). 

- kilesā (kilesa) <dt, nam, cc, sn> = cāc phičn nāo. 

- pattanuppattidhammatam = pattā + anuppattidhammatam 

<sandhi> = đến pháp (bệnh) mà không còn tái phát lai nữa. 
- pattā (pāpuņāti) <gkpt, cn-dt, dt, nam, cc, sn> = sự đạt 
dēn. 
- anuppattidhammatam (anu + patti + dhamma + tā') 
- anuppatti <dt, nū> = tāi phát, sanh tró lai. 


Bojjhangasuttam nitthitam. 
(Kinh Giác Chi đã được chấm dứt). 


' nam được biến sang nnam. 
2 Nghĩa là cái này, thuộc nữ tánh, tiếp vĩ ngữ dé thành lập danh từ. 


218 


Thú Bāy: (3.3) 
11. PUBBAŅHASUTTA 
(KINH BUOI SANG) 


- pubbaņhasutta = pubbaņha + sutta 
- pubbaņha <dt, nam> = budi sāng. 


146. Yam dunnimittam avamangalañca, 
yo c'amanapo sakuņassa saddo, 
pāpaggaho dussupinam akantam, 
buddh*ānubhāvena vinassamentu. 


Nghia Việt: 

146. Do nhờ oai lực của đức Phật, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


Phân tích: 

# Yam dunnimittam avamangalañca yo c’amanapo 
sakupassa saddo = cầu mong cho những điềm xấu, điều bất 
hạnh, tiếng điều thú nào không hài lòng, 

- yam dunnimittam = điềm xấu này. 

- yam (ya) <đại, trung, cc, sd> = điêu này. 

- dunnimittam (du + nimitta) <kamS, dt, trung, cc, sd> = điềm 
xấu, dau hiệu xấu. 

- nimitta <dt, trung> = dičm, dāu hiču, ān chúng. 
- yam avamangalañca = yam avamangalam ca 
- avamangalam (ava [du] + mangala) <kamS, dt, trung, cc, 
sd> = diču xui xéo, su vó phúc, diču bát hanh. 
- yo c'amanapo = yo + ca + amanāpo <sandhi> 
- yo (ya) <dai, nam, cc, sd> = nào. 
- amanāpo = saddo (na + manāpa + ya) <baS, tt, dt, nam, 
cc, sd> = (âm thanh) không hài lòng. 


219 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


- sakunassa (sakuna) <dt, nam, stc, sd> = diéu, con chim. 
- saddo [ca] (sadda) <dt, nam, cc, sd> = tiéng, 4m thanh. 


# pāpaggaho dussupinam akantam = sự rủi ro, ác mộng va 
nghich canh, 

- papaggaho (papaggaha) <kamS, dt, nam, cc, sd> = điều xấu, 
su rui ro. 

- dussupinam (du + supina) <kamS, dt, trung, cc, sd> = ac 
mong. 

- supina <dt, trung> = chiém bao. 

- akantam = dussupinam (na + kanta) <baS, tt, dt, trung, cc, 

sd> = nghịch cảnh, sự không hai lòng, sự không yêu mēn. 


-9 Buddh’anubhavena vinassamentu = do nho oai luc cua dūc 
Phat, ... hay dču tiéu tan. 
- Buddh’anubhavena (buddha + ānubhāva) <tapS, dt, nam, 
sdc, sd> = do nhờ oai lực của đức Phat. 
- ānubhāva <dt, nam> = su oai nghiém, oai luc. 
- vinassamentu = vinassam + entu <sandhi> 
- vinassam (vinassa) <dt, nam, dc, sd> = su tiéu diét. 
- entu (N i+ antu) <dt, mlc, 3, sn> = xin hãy, mong cho. 


147. Yam dunnimittam avamangalaiica, 
yo c’Amanapo sakunassa saddo, 
pāpaggaho dussupinam akantam, 
dhamm'anubhavena vinassamentu. 


Nghia Việt: 

147. Do nhờ oai lực của giáo Pháp, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


220 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


148. Yam dunnimittam avamangalaiica, 
yo c āmanāpo sakuņassa saddo, 
pāpaggaho dussupinam akantam, 
sangh’anubhavena vinassamentu. 


Nghia Việt: 

148. Do nhờ oai lực của Tang chúng, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điều thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


149. Dukkhappattā ca niddukkhā, 
bhayappattā ca nibbhaya, 
sokappattā ca nissokā, 
hontu sabbepi pāņino. 


Nghia Việt: 
149. Tāt cā i dung sanh dén dau khó rói, xin dūng cho có dau 


khó; dén so hãi rôi, xin đừng cho sợ hài; và dén sāu muón rói, 
xin đừng cho sầu muộn. 


Phân tích: 

% 1. Dukkhappattā ca sabbepi pāņino niddukkhā hontu = tāt 
cả chúng sanh đến khó rồi, xin đừng cho đau khó. 

- dukkhappattā = sabbepi pāņino (dukkha + patta) <tapS, tt, 
dt, nam, cc, sn> = việc dā đi đến sự đau khó. 

- niddukkhā (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng 
cho có khó. 


#2. Bhayappattā ca sabbepi panino nibbhaya hontu = (và tát 
cà chúng sanh) đến sợ hãi rói, xin đừng cho sợ hãi. 

- bhayappattā (bhaya + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã 
đi đến sự sợ hãi. 


221 


Parittapāļi Phân II: Thứ Bảy: 3.3 


- nibbhaya (ni + bhaya + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng cho 
sợ hãi. 


# 3. Sokappattā ca sabbepi pāņino nissokā hontu = vā (tāt cā 
chúng sanh) dén sầu muộn rồi, xin đừng cho sầu muộn. 

- sokappattā (soka + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã di 
đến sự sầu muộn. 

- patta (pāpuņāti) <gkpt> = đã đạt được, đã đi đến. 

- nissokā (ni + soka + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng có sāu 
muģn. 

- hontu (N hü + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy lā. 

- sabbepi = pāņino (sabbe + api) <tt, dt, nam, cc, sn> = tát cá 
(chúng sanh). 

- panino (pani) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 


150. Etavata ca amhehi, 
sambhatam puññasampadam, 
sabbe dev'anumodantu, 
sabba sampattisiddhiya. 


Nghia Việt: 

150. Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu 
đã được chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 


Phân tích: 

% Etavata ca amhehi sambhatam puññasampadam sabbe 
dev'ānumodantu = cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc 
thành tựu phước báu đã được chúng tôi tạo trữ này, 

- etāvatā = puññasampadam (eta + tāvantu) <dt, nam, cc, sd> 
= (việc phước) này. 

- amhehi (amha) <dai, 3t, sdc (cc), sn> = của chúng tôi. 

- sambhatam = puññasampadam (sam + bhata) <kamS, tt, dt, 
nū, dc, sd> = dà duoc gin giū, dā duoc tao trū (viēc phuóc). 


222 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


- puññasampadam (puñña +sampadā) <tapS, dt, nữ, dc, sd> = 
sự thành tựu việc phước. 
- sampadā <dt, nữ> = sự đạt được, sự thâu hoạch. 
- sabbe (sabba + yo) = devā <đại, nam, cc, sn> = tāt cā (chu 
thiên). 
- dev’anumodantu = deva + anumodantu <sandhi> 
- devā (deva) <dt, nam, cc, sn> = chu thičn. 
- anumodantu (anu + Y mud + a+ antu) <dt, mlc, 3, sn> = 
hãy tùy hy, hãy hoan hy, hãy thỏa thích. 


# sabba sampattisiddhiyā = cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 
- sabba sampattisiddhiyā = sabba sampatti + siddhiyā <tapS, 
dt, nữ, cdc, sd> = về việc thành tựu tất cả sự an vui. 
- sabba <dt, nữ, cc, sn> = tất cả. 
- sampatti <dt, nữ> = sự thành tựu, sự dat đến; sự an vui. 
- siddhi <dt, nữ> = sự thành đạt. 


151. Dānam dadantu saddhaya, 
sīlam rakkhantu sabbadä, 
bhavan’abhirata hontu, 
gacchantu devat’agata. 


Nghĩa Việt: 

151. Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì 
giới luật, hãy là những người hoan hy việc tu thiền. Chư thiên đã 
đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 


Phân tích: 

# Dãnam dadantu saddhãya = cầu mong chư vị bố thí bằng 
niềm tin; 

- dānam (dāna) <dt, trung, đc, sd> = vật thí. 


223 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


- dadantu (N dã + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = cầu mong chu vi 
bó thi. 
- saddhaya (saddhā) <dt, nữ, sdc, sd> = băng niêm tin. 


$$ sīlam rakkhantu sabbadā = hãy luôn luôn hộ tri giới luật. 

- sīlam (sila) <dt, nữ, sdc, sd> = bởi giới luật. 

- rakkhantu (N rakkh + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 
- sabbadā <bbt> = luón luón. 


# bhavan’abhirata hontu = hãy là những người hoan hy việc tu 
thičn. 
- bhavan’abhirata (bhāvanā + abhirata) <tapS, dt, nam, cc, 
sn> = những người hoan hy việc tu thiền. 
- abhiratā (abhiramati) <gkpt> = có su hoan hy, đã được 
hoan hy. 


% gacchantu devat'agata = chư thiên đã dén rồi, xin thỉnh các 
ngài hài quy. 
- gacchantu (N gam + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy dat dén, 
hay di dén. 
- devat'āgatā = devatā + agatā <sandhi> 
- devatā <dt, nū, cc, sn> = chư thiên. 
- agatā <dt, nữ, cc, sn> = hồi quy. 


152. Sabbe Buddhā balappattā, 
paccekānaūca yam balam, 
arahantanafica tejena, 
rakkham bandhāmi sabbaso. 


Nghia Viét: 

152. Do nhó oai luc mà tát cá chu Phát dā dat dén Phát luc, cüng 
như năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vi A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 


224 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


Phân tích: 

# Sabbe Buddha balappattā = do nhờ tāt cā su dat dén oai lyc 
của tất ca vị Phật, 

- balappattā (bala + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã đạt đến 
sức mạnh. 


# paccekanafica yam balam = cũng như năng lực của chư Phật 
Độc Giác, 
- paccekãnañca = paccekānam + ca <sandhi> 
- paccekānam (pacceka) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
Độc Giác. 
- yam balam <dt, trung, cc, sd> = năng lực này. 


% arahantanaíica tejena = và của các vị A-la-hán, 
- arahantānaūca = arahantānam + ca <sandhi> 
- arahantānam (aranhanta) <dt, nam, stc, sn> = của các vi 
A-la-hān. 
- tejena (teja) <dt, trung, sdc, sd> = bởi các (sức manh) đó. 


# rakkham bandhãmi sabbaso = cầu mong cho con kết hợp 
trọn cả sự hộ trì. 

- rakkham (rakkha) <dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- bandhāmi (Y bandh + a + mi) «dt, ht, 1, sd» = kết hop, tao ra, 
buột chặt, thành tựu. 

- sabbaso = sabbadā <bbt> = trọn cả. 


153. Yam kiñci vittam idha va huram va, 
saggesu vā yam ratanam paņītam, 
na no samam atthi tathāgatena, 
idampi Buddhe ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


225 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


Nghia Viét: 

153. Cho dù kho báu nào ở thé giới này hay ó thé giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 


Phân tích: 
(Xem só 30) 


154. Yam kiñci vittam idha va huram va, 
saggesu vā yam ratanam paņītam, 
na no samam atthi tathāgatena, 
idampi dhamme ratanam paņītam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Nghia Việt: 

154. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, giáo Pháp là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


155. Yam kiñci vittam idha va huram va, 
saggesu vā yam ratanam paņītam, 
na no samam atthi tathāgatena, 
idampi sanghe ratanam paņītam, 
etena saccena hotu. 


Nghia Việt: 

155. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Như Lai. Thật vậy, Tăng chúng là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


226 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


156. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevatā, 
sabbabuddhānubhāvena, 
sadā sukhī bhavantu te. 


Nghia Việt: 

156. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


Phân tích: 

# Bhavatu sabbamangalam rakkhantu sabbadevatā = mong 
cho tāt ca hanh phúc hāy có dén ngudi; cāu mong chu thiên hó 
tri cho ngudi. 

- bhavatu (N bhū + a + tu) <dt, mlc, 3, sd> = mong cho, xin 
hāy, hāy tró thành. 

- sabbamangalam (sabba + mangalam) <kamS, dt, trung, cc, 
sd> = tāt cá su hanh phúc. 

- rakkhantu (N rakkh + a + antu) <4t, mlc, 3, sn> = càu mong 
hộ tri, hãy hộ tri. 

- sabbadevatā (sabba + devatā) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tāt cā 
chu thiēn 


Lj sabbabuddhānubhāvena sadā sukhī bhavantu te = do nhờ 
oai lực của tat cả chư Phật, câu mong cho người luôn luôn được 
Sự an vul. 

- sabbabuddhānubhāvena (sabbabuddha + anubhäva) <tapS, 
dt, nam, sdc, sd> = do nhờ oai lực của tât cả đức Phật. 

- sadā <bbt> = luôn luôn. 

- sukhī = te sattā (sukha + T) <dt, nam, cc, sn> = được sự an 
Vul. 


227 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


157. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevata, 
sabbadhammānubhāvena, 
sadā sukhī bhavantu te. 


Nghĩa Việt: 

157. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực cua tất cả các Pháp, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


158. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevatā, 
sabbasanghānubhāvena, 
sadā sukhī bhavantu te. 


Nghia Việt: 

158. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 


159. Mahākāruņiko Nātho, 
hitāya sabbapāņinam, 
pūretvā pāramī sabbā, 
patto sambodhimuttamam. 
Etena saccavajjena 
sotthi te hotu sabbadā. 


Nghĩa Viét: 

159. Pāng Cứu Tinh có lòng đại bi, sau khi đã thành tựu tất cả 
các pháp Ba-la-mật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã đạt 
đến Vô Thượng Đắng' Giác. Do lời chân thật này, mong cho 
hạnh phúc luôn luôn đến người. 


! Chữ Hán “ding? = tự mình, tdn. sam = tự mình, ... 


228 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


Phân tích: 

% Mahākāruņiko Nātho = đắng Cứu Tinh có lòng đại bi, 

- mahākāruņiko = nãtho (mahanta + kāruņika) <kamS, tt, dt, 
nam, cc, sd> = có lòng đại bi. 

- nātho (nātha) <dt, nam, cc, sd> = dāng Cúu Tinh, bāc hó tri 
thé gian. 


# hitaya sabbapāņinam = vi lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

- hitāya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = vì lợi ich. 

- sabbapāņinam (sabba + pāņi) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
tāt cā chūng sanh. 


% pūretvā pāramī sabbā = sau khi đã thành tựu tất cả các pháp 
Ba-la-mật. 

- pūretvā (V par + e + tvã [püreti]) <đtbb> = sau khi đã thành 
tựu, sau khi làm cho đây đủ. 

- pāramī (pāramī) <dt, nữ, đc, sn> = các Ba-la-mật, các phận 
SỰ. 

- sabbā = pāramī (sabba) <tt, dt, nữ, đc, sn> = tāt cā Ba-la-māt. 


% patto sambodhimuttamam = Ngài đã dat đến Vô Thuong 
Pāng Giác. 
- patto = nãtho (patta [papunati] ) <qkpt, cn-dt, tt, dt, nam, cc, 
sd> = dā dat duoc, dā thành tuu. 
- sambodhimuttamam = sambodhim + utttamam <sandhi> = 
Vô Thượng Đăng Giác. 
- sambodhim (sambodhi) <dt, nữ, đc, sđ> = tự mình giác 
ngộ. 
- utttamam = sambodhim (uttama) <dt, nữ, đc, sd> = cao 
thuong. 


229 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


160. Jayanto bodhiya mile, 
sakyanam nandivaddhano, 
evameva jayo hotu, 
jayassu jayamangale. 


Nghia Việt: 

160. Sự tăng trưởng niềm hoan hy của dong Sākya, là vị đã chiến 
thắng dưới cội cây Bồ Dé. Do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. Cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. 


Phân tích: 

# Jayanto bodhiyā mile = vi đã chiến thắng dưới cội cây Bồ 
Đê. 

- jayanto (V ji + nã + anta) <dt, nam, cc, sd> = vị đã chiến 
thắng. 

- bodhiya (bodhi) «dt, nữ, stc, sd = của cây Bồ Pè.. 

- mũle (mūla) <dt, nữ, đsc, sd> = dưới góc, dưới cội cây. 


# sakyānam nandivaddhano = sự tăng trưởng niềm hoan hỷ 
của dòng Sākya 
- sakyānam (sakya) <dt, nam, stc, sn> = của dòng Sākya. 
- nandivaddhano (nandi + vaddhana) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
sự tăng trưởng niềm hoan hy. 
- nandi <dt, nữ> = sự vừa lòng, sự hoan hy. 
- vaddhana <dt, nữ> = sự lớn mạnh, sự tăng trưởng. 


# evameva jayo hotu = do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. 

- evameva (eva + meva) <bbt> = như vậy, chỉ là vậy. 

- jayo (jaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thắng lợi. 


# jayassu jayamangale = cầu mong cho vị đó sẽ thành tựu sự 
thăng lợi và hạnh phúc. 


230 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


- jayassu (jaya) <nội-đt, mlc, 2, sd> = con hãy chiến tháng! 
- jayamangale (jaya + mangala) <kamS, dt, trung, dc, sn> = sự 
thăng lợi và hạnh phúc. 


161. Aparājitapallanke, 

sīse pathuvipukkhale, 
abhiseke sabbabuddhānam, 
aggappatto pamodati. 


Nghia Việt: 

161. Đức Phật hoan hy, dā đạt đến pháp cao thượng trên Bồ 
Đoàn bắt khả chiến bại, là nơi thù thắng nhất trên mặt đất, là nơi 
tôn phong của tất cả chư Phật. 


Phân tích: 
 Aparajitapallanke = trên Bồ Doan bat khả chiến bai. 
- aparājitapallanke (aparājita + pallanke) <kamS, dt, nam, 
dsc, sd> = trên Bồ Đoàn bát khả chiến bại. 
- aparājita (a + parājita) <gkpt> = bất khả chiến bại, đã 
không thê bị xâm chiêm được. 
- pallanke «dt, nam» = Bồ Đoàn, chỗ nằm, ghé dài. 


# sīse puthuvipukkhale = là nơi thù thắng nhất trên mặt dāt. 
- Sīse = aparajitapallanke (sisa) <tt, dt, trung, dsc, sd> = tai 
điểm cao nhất (trên Bồ Doan bat kha chiến bai.). 


- puthuvipukkhale = aparājitapallanke (puthuvi + pukkhala) 
<kamS, tt, dt, nam, dsc, sđ> = nơi thù tháng trên mặt dāt. 


- puthuvī = pathavī <dt, nū> = mặt dāt. 
- vipukkhala = thū thāng. 


% abhiseke sabbabuddhānam = là nơi được tôn phong của tất 
cả chư Phật. 


231 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


- abhiseke = aparajitapallanke (abhiseka) <tt, dt, nam, dsc, 
sd> = ton phong, dang quang. 

- sabbabuddhanam (sabba + buddha) <kamS, dt, nam, stc, sn> 
= của tat cà chư Phật. 


% aggappatto pamodati = dirc Phat hoan hy dā dat dén phap cao 
thuong, 
- aggappatto (agga + patta) <tapS, dt, nam, cc, sd> = da dat dén 
phap cao thuong. 
- agga <tt> = cao nhāt, tuyệt dinh, cao tột. 
- patta (pāpuņāti) <qkpt> = đã đạt đến. 
- pamodati (pa + Y mud + a + ti) «dt, ht, 3, sd> = hoan hy, hāi 
long. 


162. Sunakkhattam sumangalam, 
suppabhātam suhutthitam, 
sukhaņo sumuhutto ca, 
suyittham brahmacārisu. 


Nghia Việt: 

162. (Những việc thiện đã được làm trong ngày), là ngôi sao tốt 
lành, là hạnh phúc tốt đẹp, là buổi sáng bình an, là sự thức dậy 
tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na xán lạn, tích tắc 
hoàn hảo, và là sự cúng dường đến các vị hành phạm hanh. 


Phân tích: 

# Sunakkhattam sumangalam = ngôi sao tốt lành, sự hạnh 
phúc tốt đẹp. 

- sunakkhattam (su + nakkhatta) <kamS, dt, trung, cc, sd> = 
ngôi sao tốt lành. 

- sumangalam (su + mangala) <kamS, dt, trung, cc, sd> = sự 
hanh phúc tót dep. 


232 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


% suppabhatam suhutthitam = buổi sáng bình an, là sự thức 
dậy tỉnh táo, 

- suppabhātam (su + pabhāta) <kamS, dt, trung, cc, sd> = sự 
rạng sáng bình an. 

- suhutthitam (su + utthita) <kamS, dt, trung, cc, sd> = sự thức 
dậy tỉnh táo. 


% sukhano sumuhutto ca = sát na xan lan, tích tāc hoān hāo, 

- sukhaņo (su + khaņa) <kamS, dt, nam, cc, sd> = sāt na xān 
lan. 

- sumuhutto (su + muhutta) <kamS, dt, nam, cc, sd> = tich tāc 
hoàn hào. 


# suyittham brahmacarisu = và là sự cũng đường đến các vị 
hành phạm hạnh. 

- suyittham (su + yittha) <kamS, dt, trung, cc, sd> = sự cúng 
dường, sự khéo dâng cúng. 

- brahmacärisu (brahma + cärT) <tapS, dt, nam, đsc, sn> = đến 
các vị hành phạm hạnh. 


163. Padakkhinam kayakammam, 
vācākammam padakkhiņam, 
padakkhiņam manokammam, 
paņidhī te padakkhiņe. 


Nghia Việt: . 
163. Thân nghiệp được phù hợp, khâu nghiệp được phù hop, ý 
nghiệp được phù hợp; đó là những ước nguyện phù hợp. 


Phân tích: 


% Padakkhinam kayakammam = thân nghiệp được phù hop, 
- padakkhinam (padakkhina) <dt, trung, cc, sđ> = phù hợp. 


233 


Parittapāļi Phân II: Thứ Bảy: 3.3 


- kāyakammam (kãya + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sd> = 
thân nghiệp. 


# vācākammam padakkhinam = khâu nghiệp được phù hợp, 
- vācākammam (vāca + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sd> = 
khāu nghiēp. 


# padakkhiņam manokammam = nghiệp được phù hợp, 
- manokammam (mana + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sd> = ý 
nghiêp. 


% paņidhī te padakkhiņe = dó lā nhūng uóc nguyên phū hop. 

- paņidhī (paņidhi) <dt, nam, cc, sd> = sự ước nguyện, hanh 
phūc. 

- te (ta) <dai, trung, cc, sn> = những (ba nghiệp) này. 

- padakkhiņe (padakkhiņa) <dt, trung, dsc, sd> = trong su khéo 
léo, trong sự phù hop, chon chánh. 


164. Padakkhinani katvana, 
labhantatthe padakkhine, 
te atthaladdhā sukhita, 
virūļhā Buddhasāsane, 
arogā sukhitā hotha, 

saha sabbehi ñatibhi. 


Nghĩa Viêt: 

164. Khi người làm những việc thiện (phù hợp), họ thu hoạch 
được những quả lành. Những vị āy đã được sự lợi ích, sự an vui, 
sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức Phật; cầu mong cho người 
cùng với tat cả thân quyên không bệnh tật, được sự an vui. 


Phân tích: 

% Padakkhinani katvāna labhantatthe padakkhiņe = khi 
người làm những việc thiện (phù hop), ho thu hoạch được 
những quả lành. 


234 


11. Pubbanhasutta 11. Kinh Buổi Sáng 


- padakkhiņāni (padakkhiņa) <dt, trung, dc, sn> = nhūng su 
phù hop, sự khéo léo, thiện, lành. 
- katvāna (N kar + tvāna) <dtbb> = sau khi đã làm. 
- labhantatthe (labhanti + atthe) <sandhi> 
- labhanti (N labh + a + anti) <dt, ht, 3, sn> = thu hoach, 
dat duoc, gat hai. 
- atthe (attha) <dt, nam, dc, sn> = những tài sản, quả lành, 
sự lợi ích. 
- padakkhiņe = atthe (padakkhina) <tt, dt, trung, đc, sn> = phù 
hợp, hợp lý. 


% te atthaladdhā sukhitā, virūļhā Buddhasāsane = những vi 
āy đã được sự lợi ích, sự an vui, sự tiễn hóa trong giáo Pháp của 
đức Phật; 
- te = tumhe (ta) <dai, nam, 2, cc, sn> = các ngươi. 
- atthaladdhā (attha + laddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
duoc su 191 ich. 
- laddha (labhati) <gkpt> = dā duoc gat hai, dā duoc thāu 
lượm. 

- attha <dt, nam> = tài sản, sự lợi ích. 

- sukhitā (sukha + ita) <tapS, dt, nam, cc, sn> = được sự an vui. 


# virūļhā Buddhasāsane = sự tiễn hóa trong giáo Pháp của đức 
Phật; 

- virūļhā (vi + V rūļha + ta) <qkpt, dt, nam, cc, sn» = được tién 
hóa, đã được trưởng dưỡng, đã được lớn mạnh. 

- Buddhasāsane (Buddha + sāsana) <tapS, dt, trung, đsc, sd> = 
trong giáo Pháp của đức Phật. 


# arogā sukhitā hotha saha sabbehi ñãtibhi = cầu mong cho 


người cùng với tât cả thân quyên không bệnh tật, được sự an 
VUI. 


235 


Parittapāļi Phan II: Thứ Bay: 3.3 


- arogā (na + roga) <baS, dt, trung, cc, sn> = không có bệnh tật. 

- hotha ( hũ + a + tha) <đt, mlc, 2, sn> = hãy là, hãy trở thành. 

- saha <bbt> = với, cùng. 

- sabbehi = ñãtibhi (sabba) «tt, dt, nữ, sdc, sn> = cùng với tat 
cả. 

- fiatibhi (fiati) «dt, nữ, sdc, sn» = cùng với những người quyến 
thuộc. 


Pubbaņhasuttam nitthitam. 
(Kinh Budi Sáng dā duoc cham dūt). 


- pubbanhasuttam (pubbanha + sutta) <tapS, dt, trung, cc, sd> 
= kinh Buói Sáng. 

- nitthitam (nitthā + ita) <tapS, dt, trung, cc, sd> = việc đã được 
chām dūt. 


236 


PHAN III 


(Hoān Mān) 


238 


Phan HI: Hoàn Mān 


1. PACCAVEKKHAŅA 
(BON SU QUÁN TUONG) 


1. Cīvare: 

Patisankhā yoniso, cīvaram patisevāmi, yāvadeva sītassa 
patighataya, uņhassa patighataya damsamakasavat'atapa 
sarisapasamphassanam patighataya, yāvadeva 
hirikopīnappaticchādanattham. 


Nghia Việt: 

1. Về Y Phục: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng y phục 
này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ dé ngān che cai nong; chi dé 
ngān che su xuc cham ruồi nhàng, mudi mong, gid, sức nóng cua 
mat troi (nang), cāc lodi ran rit; cho viéc che day su hó then của 
cơ thé (16a 16). 


Phân tích: 
% Patisankhā yoniso = sau khi đã quán tưởng một cách hợp lý, 
- patisankha (pati + sam Y kha + tvā) <dtbb> = sau khi đã quán 
tưởng, sau khi đã xem xét. 
- yoniso (yoni + nā [so]) <trt> = một cách chơn chánh, đúng lý 
lẽ, như lý. 
- yoni <dt, nữ> = kiến thức. 


# cīvaram patisevāmi = tôi tho dung y phục này, 
- cīvaram (cīvara) <dt, trung, nữ, đc, sd> = y phục, áo quân. 


- patisevāmi (pati + V si! +a + mi) <dt, ht, 3, sd> = tho dung, 
dùng, māc, ăn uông, ở 


' Theo tự điển của Ngài Buddhadatta là V sev 


239 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


Bốn Muc Dích Của Việc Sử Dụng Y Phục: 
# 1. yavadeva sitassa patighātāya = chỉ dé ngán che cái lanh. 
- yavadeva (yāva + eva) <sandhi> = chỉ, duy nhất. 
- yāva patighātāya eva = chi dé chóng lai, chi dê ngin che. 
- sītassa (sīta) <dt, trung, stc!, sd> = tü / khói lanh. 
- patighataya (patighāta) <dt, nam, cdc, sd> = chỉ dé ngăn che, 
cho việc ngăn ngừa, cho việc chống lại, cho việc che chở. 


#2. yavadeva uņhassa patighataya = chỉ dé ngăn che cái nóng. 
- unhassa (unha) <dt, trung, cđc, sd> = từ cái nóng, khỏi cái 
nóng, từ hơi nóng. 


$$ 3. yavadeva damsamakasavat'atapa 
sarīsapasamphassānam patighātāya — = chi dé ngàn che su xúc 
chạm rudi nhang, mudi mong, gió, sức nóng của mặt trời 
(nắng), các loài răn rít. 

- damsamakasavat'atapasarisapasamphassanam 
(damsamakasavat'atapasarisapa + samphassa) <tapS, dt, 
nam, stc, sn> = sự xúc chạm rubi nhặng, muỗi mòng, gió, sức 
nóng của mặt trời, các loài rắn rít. 

- damsamakasavat'atapasarisapa (damsa + makasa + 
vata + ātapa + sarīsapa) 
- damsa <dt, nam> = rudi nhāng. 
- makasa <dt, nam> = mudi mong. 
- vata <dt, nam> = gió. 
- atapa <dt, nam> = sức nóng của mặt trời, nắng, hơi nóng. 
- sarīsapa <dt, nam> = bò sát, rắn rÍt. 
- samphassa (sam + phassa) <dt, nam> = sự xúc chạm. 


# 4. yavadeva hirikopinappaticchadanattham = cho việc che 
đậy sự hồ then của co thé (lõa lồ). 


' Theo cách này được hiểu là đối cách, hay dich là từ. 


240 


Phan HI: Hoān Mān 


- hirikopinappaticchadanattham’ (hirikopīna + 
paticchadana) <tapS, dt, nū, cdc, sd> = cho việc che day sự hó 
then của cơ thé (lõa là). 

- hirikopīna = hiri + kopīna 
- hiri <dt, nū> = su hó then. 
- kopīna <dt, trung> = lõa lồ, sự tràn truồng, các phần 
cūa co thé. 
- paticchadana <dt, trung> = su che day. 


2. Pindapate: 

Patisankhā yoniso, piņdapātam patisevāmi, neva davāya, na 
madaya, na maņdanāya, na vibhūsanāya, yavadeva imassa 
kayassa  thitiya  yapanaya, vihimsūparatiyā, brahma- 
cariyanuggahaya, iti purāņaūca vedanam patihankhami 
navafica vedanam na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati 
anavajjatā ca phāsuvihāro ca. 


Nghia Viét: 
2. Vē Vāt Thuc: 

Sau khi quán tuóng mót cách chon chánh, tói tho dung dó 
án khát thuc, khóng phāi dé vui dūa; khóng phái dé say mé; 
khóng phāi dé trang diém; khóng phāi dé làm dep; chi dé cho 
thān này duoc khóe manh; chi dé duy tri mang sóng; chi dé chám 
dut tên thuong; chi để trợ duyên phạm hạnh. Chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, không cho phát sanh cảm thọ mới (thọ 
khổ), sẽ có sức khỏe cho tôi, là người không lỗi lầm, và là người 
được sống được an lạc. 


' Từ assa (cdc) đã biến ttham, hay thỉnh biến đổi thành aya vi dụ atthãya, 
hitāya, sukhaya. 


241 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


Phân tích: 

% Patisankhā yoniso, piņdapātam patisevāmi = sau khi quán 
tưởng một cách chon chánh, tôi tho dụng đồ ăn khāt thực, 

- piņdapātam <piņdapāta) <dt, nam, đc, sd> = đồ ăn khāt thực. 


Bon điều nên từ chối: 

# 1. neva davāya = không phải để vui đùa, 

#2. na madaya = không phải dé say mê, 

# 3. na mandanäya = không phải đề trang điểm. 

# 4. na vibhūsanāya = không phải để làm đẹp. 

- neva = na = không 

- neva patisevāmi = na patisevāmi 

- davāya (dava) <dt, nam, cdc, sđ> = cho việc vui đùa 

- madaya (mada) <dt, nam, cdc, sd> = cho việc say mē. 

- maņdanāya (mandana) «dt, trung, cdc, sd> = cho việc trang 
dičm. 

- vibhisanaya (vibhūsana) <dt, trung, cdc, sd> = cho việc làm 
đẹp (mùi thơm). 


Tám điều được chấp nhận: 
# 1. yāvadeva imassa kãyassa thitiyā = chỉ để cho thân này 
được khỏe mạnh. 
- yavadeva = yāva + eva <sandhi> = chỉ. 
- yava thitiyā eva = chi để cho sự khỏe manh, chỉ để cho sự 
bën vững. 
- imassa = kāyassa (ima) <tt, đại, nam, stc, sđ> = thân này. 
- kāyassa (kaya) <dt, nam, stc, sd> = của thân. 
- thitiyā (thiti) «dt, nữ, cdc, sd = sự duy trì, có được; dé đứng. 


#2. yapanaya [yāva yapanaya eva] = chỉ dé duy trì mang sóng. 


- yāpanāya (yāpana) <dt, trung, cđc, sd> = cho sự duy trì mạng 
sống, cho sự duy trì, cho sự nuôi đường, chất bó. 


242 


Phan II: Hoān Mān 


# 3. vihimsūparatiyā [yāva vihimsūparatiyā eva] = chỉ để 
chām dut tón thuong. 
- vihimsūparatiyā (vihimsā + uparati) <tapS, dt, nū, cdc, sd> = 
cho su chām dūt su bát lac. 
- vihimsa <dt, nü> = su dau khó, su tón thuong. 
- uparati <dt, nü> = su chấm dứt, sự tránh khỏi. 


% 4. brahmacariyanuggahaya [yaya brahmacariyanuggahaya 
eva] = chỉ dé trợ duyên phạm hạnh. 
- brahmacariyānuggahāya (brahmacariya + anuggaha) <dt, 
nam, cđc, sđ> = chỉ dé trợ duyên phạm hạnh. 
- brahmacariya <dt, nữ> = phạm hạnh. 
- brahma <dt, nam> = phạm, mô phạm, cao guy. 
- cariya <dt, nữ> = việc làm, hành động, hạnh. 
- anuggaha (anu + V gaha) <dt, trung> = su hó tro, su tro 
duyēn. 


# 5. iti purāņaūca vedanam patihankhami = chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, 

- iti <bbt> = nhu thé. 

- puranaíica = puranam + ca <sandhi> 

- purāņam = vedanam (purāņa) <tt, dt, nū, dc, sd> = cu, 
(cām tho) truóc dāy. 

- vedanam (vedanā) <dt, nū, dc, sd> = cām tho. 

- patihankhami (pati + V han + a + mi) <dt, ht, 3, sd> = tôi sẽ 
diệt trừ. 


# 6. navañca vedanam na uppādessāmi = không cho phát sanh 
cảm thọ mới (thọ khổ), 
- navañca = navam + ca <sandhi> 
- navam = vedanam (nava) <tt, dt, nữ, đc, sd> = (cảm thọ) 
mỚI. 


243 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- uppādessāmi (u + V pad + e + sāmi) <dt, tl, 1, sd> = së phát 
sanh. 


#7. yatra ca me bhavissati = sẽ có sức khỏe cho tôi. 

- yatra (yatra) <dt, nū, cc, sd> = strc khóe, su duy tri su sóng, 10 
trinh. 

- me (amha) «dai, nam, stc, sd> = cho tôi, của tdi. 

- bhavissati (N bhū + a + sati) <dt, tl, 3, sd> = sẽ có. 


# 8. anavajjatà ca = là người không có lỗi làm. 
- anavajjatā (anavajja + tā) <dt, nū, cc, sd> = người không có 
IČi lām. 
- anavajja (na + avajja + ya) <baS, dt, nam> = không có lỗi 
lầm. 
- avajja = vajja <dt, trung> = lỗi lầm 


Sự lợi ích của vật thực: 
% phāsuvihāro ca = và là người được sóng an lạc. 
- phāsuvihāro (phãsu + vihāra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống an lạc. 
- phāsu <dt, nam> = sự an lạc, sự dễ dàng. 


3. Senāsane: 

Patisankhā yoniso, senāsanam patisevāmi, yāvadeva sītassa 
patighataya, unhassa patighataya, 
damsamakasavat'atapasarisapasamphassanam patighataya, 
yavadeva utuparissayavinodanappatisallanaramattham. 


Nghia Viét: 
3. Vë Chó O: 

Sau khi quán tưởng một cach chon chánh, tôi tho dụng chỗ 
ở này chỉ để ngăn che cái lạnh; chỉ để ngăn che cái nóng; chỉ để 


244 


Phán HI: Hoàn Mān 


ngān che su xúc cham rudi nhāng, muỗi mong, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài ran rit; chỉ dé diệt trừ sự hiểm nguy của 
thời tiết và đê hoan hy nơi ān cư. 


Phân tích: 
- senasanam (sena + asana) <dvanS, kamS, dt, trung, dc, sd> = 
chó ở, trú xứ, sàn tọa. 


Có bốn mục đích khi sử dung trú xứ giỗng với phan y phục, 

riêng ở đây chỉ khác yếu tô thứ tư. 

% 4. yavadeva utuparissayavinodanappatisallānārāmattham 
= chỉ diét trừ sự hiểm nguy của thời tiết và dé hoan hy nơi án 
cư. 

- utuparissayavinodanappatisallānārāmattham 
(utuparissayavinodana + patisallānārāma + ttham) <dvanS> 

- ufuparissayavinodana (utuparissaya + vinodana) <tapS, 
dt, trung, cc, sđ> = sự diệt trừ sự nguy hiểm của thời tiết. 

- utuparissayavinodanattham (utuparissayavinodana 
+ ttham') <tapS, dt, trung, cdc, sd» = dé diệt trừ sự 
nguy hiém cua thoi tiét. 

- utuparissayavinodana = utuparissaya + vinodana 

- utu <dt, nū, trung> = thoi tiết. 
- parissaya <dt, nam> = sự nguy hiểm. 
- vinodana <dt, trung> = sự diệt trừ. 

- patisallānārāmattham (patisallānārāma + ttham) <dt, 
nam, cdc, sd> = dé hoan hy nơi án cu, cho sự hoan hy trong 
thanh vāng. 

- patisallanarama = patisallana + arama 

- patisallana <dt, trung> = su ān cu, su thanh vāng. 

- arama «dt, nam» = hoan hy, vui vē; tự viện, ngôi chùa. 


! assa (cdc) biến đối thành attham. 


245 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


4. Gilanapaccayabhesajje: 

Patisankha yoniso,  gilanapaccayabhesajjaparikkharam 
patisevami, yāvadeva, uppannanam veyyābādhikānam, 
vedananam patighataya, abyapajjhaparamataya. 


Nghīa Viét: 
4. Vé Duoc Phám: 

Sau khi quán tuóng mót cách chon chánh, tói tho dung 
duoc phám dành cho người bệnh; chỉ để diệt trừ những cảm thọ 
áp bức đã khởi sanh; chi dé cho sức khỏe được tốt nhất. 


Phân tích: 

# gilanapaccayabhesajjaparikkharam patisevami = tôi tho 
dung duoc phâm dành cho người bệnh. 

- gilānapaccayabhesajjaparikkhāram (gilānapaccayabhesajja 
+ parikkhāra) <kamS, dt, nam, dc, sd> = duoc phām dānh cho 
người bệnh. 

- gilānapaccaya (gilãna + paccaya) <tapS, dt, nam> = dành 
cho người bệnh. 
- gilānapaccayabhesajja (gilanapaccaya + bhesajja) 
<kamS, dt, trung> = duoc phām dành cho người bệnh. 
- gilāna <tt> = người bệnh, bệnh tật. 
- paccaya <dt, nam> = yếu tố, phương tiện. 
- bhesajja «dt, trung» = thuốc men, duoc phẩm. 
- parikkhāra (parikkhāra) «dt, nam» = vāt dung. 


Có hai mục đích của việc dùng dược phàm: 

% 1. yāvadeva uppannānam veyyābādhikānam vedanānam 
patighātāya = chỉ để diệt trừ những cảm thọ áp bức dā khởi 
sanh. 

- uppannānam = vedanānam (uppannā) <tt, dt, nữ, stc, sn> = 
của (những cảm tho) đã sanh khởi. 

- veyyābādhikānam = vedanānam (veyyābādhikā) <tt, dt, nữ, 


246 


Phan II: Hoān Mān 


síc, sn> = những (cảm tho) áp bức. 
- vedanānam (vedanā) <dt, nữ, stc, sn> = của các cảm thọ. 


# (yāvadeva) abyāpajjhaparamatāya = chỉ để cho việc sức 
khỏe được tốt nhất. 
- abyābajjhaparamatāya (abyabajjha + parama + ta!) 
<kamS, dt, nit, cdc, sd» = cho việc sức khỏe được tốt nhất. 
- abyäpajjha (na + byāpajjhati) <dt, nam> = sức khỏe tốt, 
việc an toàn. 
- byapajjhati = gặp rắc rối, trở nên yếu ớt. 
- vyāpajjha = byāpajjha<tt, dt, trung> = trở nên yếu ớt, 
sự tôn hại, rắc rồi. 
- parama <dt, nam> = sự tốt nhất, sự tuyệt vòi. 


! nữ tanh. 


247 


248 


Phan HI: Hoàn Mān 


2. METTABHAVANA 
(PHÁT TRIEN TĀM TÜ) 


1. Aham avero homi, abyāpajjho homi, anīgho homi, 
sukhī attānam pariharāmi. 

2. Imasmim mahāvijjālaye (vihāre) vasantā sabbe sattā 
averā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, sukhī attānam 
pariharantu. 

3. Imasmim mahāvijjālaye (vihāre) ārakkhadevatā averā 
hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, sukhī attānam 
pariharantu. 

4. Imasmim nagare vasantā sabbe sattā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

S. Imasmim nagare ārakkhadevatā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

6.  Amhākam _catupaccayadāyakā avera hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

7. Amhākam veyyāvaccakarā averā hontu, abyāpajjhā 
hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

8. Imasmim ratthe vasantā sabbe sattā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

9. Imasmim ratthe ārakkhadevatā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

10. Imasmim sāsane ārakkhadevatā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

11. Imasmim cakkavāļe sabbe satia averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 

12. Imasmim cakkavdle ārakkhadevatā averā hontu, 
abyapajjha hontu, anīghā hontu, sukhī attānam pariharantu. 


249 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


Nghĩa Việt: 

1. Cầu mong cho tôi không có oan trai, không có làm hại, 
không có khó não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

2. Cầu mong cho tdt cả chúng sanh đang sống trong đại 
hoc (tw viện) này không có oan trái, không có làm hại, không có 
khó não, hãy tự giữ minh cho duoc sự an vui. 

3. Cầu mong cho ch thiên dang hộ trì đại hoc (tw viện) 
này không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

4. Cầu mong cho tat cả chúng sanh dang sóng trong thành 
phố này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

5. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì trong thành pho này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự 
gi mình cho được sự an vui. 

6. Cầu mong cho nhūng người phát tử chu cáp tứ vật dung 
của tói không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

7. Cầu mong cho nhng người kê cận của tôi không có oan 
trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự giữ mình cho 
được sự an vui. 

8. Cầu mong cho tat cả chúng sanh dang sóng trong quốc 
độ này không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

9. Cầu mong cho chw thiên đang hộ trì quốc độ này không 
có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 

10. Cầu mong cho chi thiên dang hộ trì giáo Pháp này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự 
gi mình cho được sự an vui. 

11. Cầu mong cho ¿át cả chúng sanh trong ta bà thé giới 


250 


Phan II: Hoān Mān 


này không có oan trái, không có làm hai, không có khó não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

12. Cầu mong cho chu thiên đang hộ trì ta bà thé giới này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự 
git mình cho được sự an vui. 


Phân tích: 

% 1. Aham avero homi, abyäpajjo homi, anīgho homi, sukhī 
attānam pariharāmi = cầu mong cho /ói không có oan trai, 
không có làm hại, không có khổ não, hãy tự giữ mình cho được 
Sự an vul. 

- aham (amha) <đại, 3t, 1, cc, sd> = tôi, con. 

- avero (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = không có oan 
trái. 

- homi (N hũ + a + mi) <dt, ht, 1, sd> = hãy là, hãy có, cāu mong 
hay lā. 

- abyāpajjo (na + byāpajja + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = 
không làm hai. 

- anīgho (na + īgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sd> = không có khổ 
não. 

- sukhi (sukha + 1) «dt, nam, cc, sđ> = được an vui. 

- attānam (atta) <dt, nam, đc, sd> = tôi, ta, tự mình. 

- pariharāmi (pari + V har + a + mi) «dt, mlc, 1, sd> = hãy gin giữ. 

% 2. Imasmim mahāvijjālaye (vihāre) vasantā sabbe sattā 
averā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, sukhī 
attànam pariharantu = cầu mong nhüng chúng sanh dang 
sóng trong đại hoc (tu viện) này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khó não, hay tự giữ mình cho được sự an vui. 

- averā hontu: (cầu mong những người ấy) không oan trái. 
- abyāpajjhā hontu: (cầu mong những người ấy) không có 
làm hại. 


251 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- anīghā hontu: (càu mong nhūng ngudi āy) khóng có khó 
nào. 
- sukhī attānam pariharantu: (cầu mong những người ấy) 
hãy tự giữ mình cho được su an vui. 
- imasmim mahāvijjālaye <dt, nam, đsc, sd> = trong tịnh xá 
(vh.dai học) này. 
- mahāvijjālaye (mahanta + vijjālaya) <kamS, dt, nam, đsc, 
sđ> = trong đại học, trong tịnh xá, trong chùa. 
- vasantā = sabbe sattā (N vas + a + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> 
= (nhüng chúng sanh) dang sóng. 
- sabbe = satta (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tát cá (chúng 
sanh), mọi (người). 
- sattā (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, mọi người. 
- averā (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 
- hontu (Y hũ + a + antu) «dt, mlc, 3, sn» = mong cho, hãy là. 
- abyāpajjhā (na + byāpajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có lam hai. 
- byāpajjha (vi + à + pad + ya) «dt, nam» = sự thất bại, bị 
phiền phức, bị tức giận, phiền hà. 
- anīghā (na + īgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không có khó 
não. 
- īgha «dt, nam» = nguy khốn, nỗi khốn khó. 
- sukhī (sukha + T) <dt, nam, cc, sn> = su an vul. 
- attanam (atta) «dt, nam, stc, sn> = (git) minh, của những 
nguoi dó. 
- pariharantu (pari + V har + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy 
gin giū. 
% 3. Imasmim mahāvijjālaye (vihāre) ārakkhadevatā = chu 
thiên dang hộ trì đại học (tw viện) này. 
- ārakkhadevatā (ārakkha + devatā) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = 
chu thiēn dang hó tri. 
- àrakkha (a + V rakkh + na) = người bảo vệ, trông nom. 


252 


Phan II: Hoān Mān 


# 4. Imasmim nagare vasantā sabbe satia = tat cả chúng sanh 
dang song trong thành phó này. 

- nagare (nagara) <dt, trung, dsc, sd> = trong thành phó. 

- vasantā = arakkhadevata (vasanta) <tt, dt, nū, cc, sn> = dang 
cu ngu, dang sóng. 


# 5. Imasmim nagare ārakkhadevatā = chư thiên đang hộ tri 
trong thành pho này. 


% 6. Amhākam catupaccayadāyakā = những người phật tử chu 
cấp tứ vật dụng của tôi. 
- amhākam (amha) <dai, stc, sn> = của tôi. 
- catupaccayadāyakā (catupaccaya + dāyaka) <tapS, dt, nam, 
ce, sn> = những người phật tử chu cáp tứ vật dụng. 
- catupaccaya (catu + paccaya) <diS, dt, nam> = tứ vật 
dung (y phục, vật thực, thuốc men, chỗ ở hay sàng tọa). 


% 7. Amhākam veyyāvaccakarā = những người kê cán của tôi. 

- veyyāvaccakarā (veyyavacca + kara) <tapS, dt, nam, cc, sn> 
= những người kê cận. 

# 8. Imasmim ratthe vasantā sabbe sattā = tất cả chúng sanh 
dang sóng trong quốc độ này. 


- ratthe (rattha) <dt, trung, dsc, sd> = trong quốc độ. 


# 9. Imasmim ratthe ārakkhadevatā = chư thiên dang hộ tri 
quóc dó này. 


% 10. Imasmim sasane arakkhadevata = chu: thiên dang hộ tri 
giáo Pháp này. 


# 11. Imasmim cakkavāļe sabbe sattā = tất cả chúng sanh trong 
ta bà thê giới này. 


253 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- cakkavale (cakka + vala) <kamS, dt, nam, dsc, sd> = trong ta 
bà thê giới. 


% 12. Imasmim cakkavāļe ārakkhadevatā = chư thiên đang hộ 
tri ta bà thé giới này. 


Puratthimāya disāya, pacchimāya disāya, uttarāya 
disaya, dakkhiņāya  disaya,  puratthimaya — anudisaya, 
pacchimāya anudisāya, uttaraya anudisaya, dakkhinaya 
anudisaya, hetthimaya disāya, uparimāya disaya, sabbe 
sattā, sabbe pāņā, sabbe bhūtā, sabbe puggalā, sabbe 
attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe 
ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā, sabbe manussā, sabbe 
vinipātikā averā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, 
sukhī attānam pariharantu. 


Nghĩa Viêt: 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cái nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phām phu, tất cả chư thiên, tất 
cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ trong hướng Đông, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng Tây 
Bắc, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam, hướng dưới, hướng trên, 
không có oan trái, không có làm hại, không có khó não, hãy tự 
git mình cho được sự an vui. 


Phân tích: 

% Có 10 phương hướng: 

1. puratthimāya disāya = trong hướng Đông. 
2. pacchimaya disāya = trong hướng Tây. 

3. uttarāya disāya = trong hướng Bắc. 


254 


Phan II: Hoān Mān 


4. dakkhiņāya disāya = trong huóng Nam. 

5. puratthimāya anudisaya = trong hướng Đông Nam. 
6. pacchimaya anudisāya = trong hướng Tây Bắc. 

7. uttarāya anudisāya = trong hướng Đông Bắc. 

8. dakkhiņāya anudisaya = trong hướng Tây Nam. 

9. hetthimāya disāya = trong huóng dudi. 

10. uparimāya disāya = trong hướng trên. 


- puratthimāya = disāya (puratthimā) <tt, dt, nū, dsc, sd> = 6 / 
trong hướng Đông. 

- disāya (disā) <dt, nữ, dsc, sd> = trong hướng, phương hướng. 

- pacchimäya (pacchimā) <tt, dt, nữ, đsc, sd> = ở / trong hướng 
Tây. 

- uttarāya (uttarā) <dt, nū, đsc, sd> = ở / trong hướng Bắc. 

- dakkhinäya (dakkhiņā) <tt, dt, nữ, đsc, sd> = ở / trong hướng 
Nam. 

- anudisāya (anu + disā) <dt, nữ, đsc, sd> = ở hướng kế, hướng 
phụ (khoảng giữa của hai hướng chính). 

- hetthimāya (hetthimā) <tt, dt, nữ, đsc, sd> = ở hướng dưới. 

- uparimaya = disāya (uparimā) <tt, dt, nữ, dsc, sd> = ở hướng 
trēn. 


# sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe puggalā, sabbe 
attabhāvapariyāpannā, sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe 
ariyā, sabbe anariyā, sabbe devā, sabbe manussā, sabbe 
vinipātikā = tāt cā chūng sanh, tāt cā hūu tinh, tāt cā sanh linh, 
tāt cà cá nhān, tāt cá loài có sāc thān, tāt cá gióng cái, tát cà 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, 
tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ, 

- sabbe = sattā (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tat cả (chúng sanh). 

- sattā (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- pāņā (pāņa) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình, chúng sanh có hơi 
thở. 


255 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- bhūtā (bhüta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, chúng sanh dang 
ó trong thai bào. 

- puggalā (puggala) <dt, nam, cc, sn> = nhūng cá nhān, nhūng 
hang nguoi. 

- attabhāvapariyāpannā = satta (attabhava + pariyāpannā) 
<tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = có sāc thān, nhūng cā thē dang sanh 
trưởng. 

- attabhāva <dt, nam> = cá nhân. 
- pariyāpannā <gkpt> = gồm cả, thuộc về, được vào trong. 

-itthiyo (itthi) <dt, nū, cc, sn> = những người nữ, giống cái. 

- purisā (purisa) <dt, nam, cc, sn> = những người nam, giống 
đực. 

- ariyā (ariya) <dt, nam, cc, sn> = các bậc thánh. 

- anariyā (na + ariya) <kamS, dt, nam, cc, sn> = nhūng phām 
phu, những bậc không cao guy. 

- devā (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- manussā (manussa) <dt, nam, cc, sn> = loải người. 

- vinipātikā (vinipatika) «dt, nam, cc, sn> = những người nghèo 
khó, những người bị tước đoạt. 


256 


Phan HI: Hoàn Mān 


3. KAYAGATASATI' 
(NIĒM THÁN) 


Atthi imasmim kāye kesā, lomā, nakhā, dantā, taco; 
mamsam, nhāru, atthi, atthimiūjam, vakkam; 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam; 
antam, antagunam, udariyam, karisam, matthalungam; 
pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; 

assu, vasa, khelo, singhāņikā, lasika, muttam. 


Nghia Việt 

Trong tām thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thit, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, bày nhày, bao tử, phối, ruột 
già, ruột non, vật thực mới, phân (vật thực đã tiêu hóa), óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 


Phân tích: 

# Atthi imasmim kaye = trong tam thân này có, 

- atthi (N as + a + ti) <dt, ht, 3, sd> = có. 

- imasmim = kāye (ima) <tt, dt, nam, dsc, sd> = trong (tām 
thān) nāy. 

- kāye (kāya) <dt, nam, dsc, sd> = trong tām thān. 


# kesa, lomā, nakhā, danta, taco = tóc, lêng, mong, ràng, da, 
- kesā (kesa) <dt, nam, cc, sn> = tóc. 

- lomā (loma) <dt, nam, cc, sn> = lông. 

- nakhā (nakha) <dt, nam, cc, sn> = móng. 


! Dvattimsakara (Ba mươi hai phần của co thé) Bodhi Vandana, do 
Mahābodhi Mahāvihāra, Bodhagaya, India, xb bói Book Hill, New Delhi, 
2004, tr. 131 


257 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- danta (danta) <dt, nam, cc, sn> = ràng. 
- taco (taca) <dt, nam, cc, sd> = da. 


% mamsam, nharu, atthi, atthimiūjam, vakkam = thịt, gân, 
xuong, tūy, thān, 

- mamsam (mamsa) «dt, trung, cc, sd> = thit. 

- nhāru (nhāru) «dt, nam, cc, sd> = gān. 

- atthi (atthi) <dt, trung, cc, sd> = xương. 

- atthimiūjam (atthi + miñja) <tapS, dt, trung, cc, sd> = tủy 
xương, tủy. 

- vakkam (vakka) <dt, trung, cc, sd> = thận. 


|| 


# hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphāsam 
tim, gan, bây nhây, bao tử, phôi, 

- hadayam (hadaya) <dt, trung, cc, sd> = tim. 

- yakanam (yakana) <dt, trung, cc, sd> = gan. 

- kilomakam (kilomaka) <dt, trung, cc, sd> = bầy nhāy. 

- pihakam (pihaka) <dt, trung, cc, sd> = bao tử. 

- papphãsam (papphāsa) «dt, trung, cc, s> = phôi. 


# antam, antagunam, udariyam, karīsam, matthalungam = 
ruột gia, ruột non, vật thực mới, phan, óc, 

- antam (anta) <dt, trung, cc, sd> = ruột già. 

- antagunam (anta + guna) <tapS, dt, trung, cc, sd> = ruột non. 

- udariyam (udariya) <dt, trung, cc, sd> = vật thuc mới, vật 
thuc chua tiču. 

- karīsam (karīsa) <dt, trung, cc, sd> = phán, vāt thuc dā tiču 
hóa. 

- matthalungam (matthalunga) <dt, trung, cc, sd> = óc, nào. 


% pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo = mật, đàm, 
mu, máu, mô hôi, mỡ đặc, 


258 


Phan II: Hoān Mān 


- pittam (pitta) <dt, trung, cc, sd> = māt. 

- semham (semha) <dt, trung, cc, sd> = dām. 
- pubbo (pubba) <dt, nam, cc, sd> = mū. 

- lohitam (lohita) <dt, trung, cc, sd> = máu. 
- sedo (seda) «dt, nam, cc, sd» = mò hôi. 

- medo (meda) <dt, nam, cc, sd> = mỡ đặc. 


% assu, vasā, kheļo, singhāņikā, lasikā, muttam = nuóc mát, 
më long, nuóc miéng, nuóc müi, nuóc ó khóp xuong (ničm 
dich), nuóc tiéu. 

- assu (assu) <dt, trung, cc, sd> = nuóc mát. 

- vasa (vasā) <dt, nū, cc, sd> = mỡ lỏng. 

- kheļo (kheļa) <dt, nam, cc, sd> = nuóc mičng. 

- singhāņikā (singhāņikā) <dt, nū, cc, sd> = nuóc mūi. 

- lasikā (lasikā) <dt, nū, cc, sd> = nước ở khớp xương (niêm dich). 

- muttam (mutta) <dt, trung, cc, sd> = nuóc tiču. 


4. MARANASSATI 
(NIĒM SU CHĒT) 


Sabbe sattā marissanti, maranti ca marimsupi, 
tath'ev'aham marissami, ettha me n'atthi samsayo. 


Nghia Viét. 
Tát cà mi sanh dà chēt, (dang) chết và sẽ chết; tôi cũng sẽ 
chết giống như vậy. Điều đó đối với tôi không có gì nghi ngờ. 


Phân tích: 


# Sabbe satta marissanti, maranti ca marimsupi = tất cả 
chúng sanh đã chét, (đang) chēt va sé chêt; 


259 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- sabbe = sattā (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tāt cā. 
- sattā (satta) (dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 
- marissanti (N mar + a + ssanti) <dt, tl, 3, sn> = sẽ chēt. 
- maranti (V mar + a + nti) <dt, ht, 3, sn> = chết, đang chết. 
- marimsupi = marimsu + api 
- marimsu (V mar + a + imsu) <dt, gk, 3, sn> = đã chết. 


% tath°ev°ãham marissāmi = tôi cũng sẽ chết giống như vậy. 
- tath'ev'aham = tathā + eva + aham 

- tathā <trt> = nhu thé āy. 

- eva <bbt> = chi. 
- marissāmi (V mar + a + ssāmi) «dt, tl, 1, sd» = sẽ chết. 


% ettha me n°atthi samsayo = điều đó đối với tôi không có gi 
nghi ngờ. 

- ettha <trt, bbt> = ở đây. 

- me (amha) «dai, 3t, nam, cdc, sd» = đến tôi. 

- n’atthi = na + atthi hay natthi <bbt> = không. 

- atthi (V as) «dt, ht, 3, sd» = có. 

- samsayo (samsaya) <dt, nam, cc, sd> = sự nghi ngờ. 


260 


Phan II: Hoān Mān 


5. PATTHANĀ 
(UOC NGUYĒN) 


Uddham yàva bhavagga ca, adho yava avīcito, 
samanta cakkavāļesu, ye sattā pathavīcarā, abyāpajjhā 
niverā ca, niddukkhā c'ānupaddavā. 

Uddham yàva bhavagga ca, adho vyāva avīcito, 
samantā cakkavāļesu, ye sattā udakecarā, abyāpajjhā nivera 
ca, niddukkhā c'ānupaddavā. 

Uddham yàva bhavaggā ca, adho yava avīcito, 
samantā cakkavalesu, ye satta ākāsecarā, abyāpajjhā nivera 
ca, niddukkhā c'ānupaddavā. 


Nghia Việt: 

Cầu mong cho toàn thé chúng sanh đang sống trên mặt dāt từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avīci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khó, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sông trong nước từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avīci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khó, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thể chúng sanh đang sông trên bầu trời 
từ những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avīci (A- 
tỳ) trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan 
trái, không có đau khó, và được thoát khỏi hiểm nguy. 


Phân tích: 

# Uddham yāva bhavaggā ca adho yāva avīcito = từ những 
cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avīci (A-ty), 

- uddham (uddham) <bbt> = bên trên. 

- yāva <bbt> = cho đến khi. 


261 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- bhavaggā (bhava + agga) <tapS, dt, nam, xxc, sd> = hüu cao 
nhất, cõi trời cao nhất. 
- bhava <dt, nam> = hữu, hiện hữu, cảnh giới. 
- agga <tt> = cao nhất. 
- adho <bbt> = bên dưới. 
- avīcito (na + vīci + ya) <baS, dt, nam, xxc, sd> = địa ngục 
avīci. 


% samantā cakkavāļesu = trong toàn bó ta bà thế giới, 

- samantā (samantā) <bbt> = tāt cà các phuong. 

- cakkavāļesu (cakka + vāla) <dt, nam, dsc, sn> = trong ta bā 
thé gidi. 


# 1. ye satta pathavīcarā = chúng sanh đang sóng trên mặt dāt, 

- ye = sattā (ya) <dai, dt, nam, cc, sn> = chūng sanh mā, chūng 
sanh nāo. 

- pathavīcarā = ye sattā (pathavī + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sn> = trēn māt dāt. 


# 2.yesattā udakecarā = chúng sanh đang sóng trong nước, 
- udakecarā = udake + cara 

- udake (udaka) <dt, trung, dsc, sd> = trong nuóc. 

- cara = ye sattā (cara) <tt, dt, nam, cc, sn> = dang sóng. 


# 3. ye satta ākāsecarā = chúng sanh dang sóng trēn hu khóng, 
- ākāsecarā = akase + cara 
- akase (akasa) <dt, nam, dsc, sd> = trēn hu khóng. 


% abyāpajjhā niverā ca = không có làm hai, không có oan trái, 

- abyapajjha (na + byapajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
khóng có làm hai. 

- niverā (ni + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 


262 


Phan HI: Hoàn Mān 


# niddukkhā c'anupaddava = không có oan trái, không có đau 
khó, và được thoát khỏi hiểm nguy. 
- niddukkhā (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không 
có dau khó 
- c’ anupaddava = ca + anupaddavā 
- anupaddavā (na + upaddava + ya) = <baS, dt, nam, cc, 
sn> = thoát khói nguy hičm. 


Yam pattam kusalam tassa, ānubhāvena pāņino sabbe 
Saddhammarājassa fiatva Dhammam sukhavaham 
pāpuņantu  visuddhaya  sukhaya  patipattiya — asokam 
anupāyāsam Nibbanasukham uttamam. 


Nghia Viét: 

Do nhờ oai lực của công đức đó dà được tao, sau khi đã hiểu giáo 
Pháp của đẳng Pháp Vương, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt 
được hạnh phúc. Bằng sự thực hành thanh tịnh và thực hành dễ 
đàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến Niết Bàn là hạnh 
phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 


Phân tích: 

% Yam pattam kusalam tassa, ānubhāvena = do nhờ oai lực 
của công đức đó đã được tạo, 

- yam = kusalam (ya) <đại, trung, cc, sd> = điều (thiện) này 

- pattam = yam kusalam (patta) <tt, dt, trung, cc, sd> = (việc 
thiên này) dā duoc làm, dā duoc dat duoc. 

- patta (pāpuņāti) <gkpt> = dā dat dén. 

- kusalam (kusala) <dt, trung, cc, sd> = việc thiện. 

- tassa = kusalassa (ta) <dai, trung, stc, sd> = của việc đó. 

- ānubhāvena (ānubhāva) <dt, nam, sdc, sd> = do su uy 
nghiēm, do oai luc. 


263 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


% panino sabbe Saddhammarajassa ñatva Dhammam 
sukhavaham pāpuņantu = sau khi dā hiéu giáo Pháp cúa dáng 
Pháp Vuong, càu mong cho tát cà chúng sanh dat duoc hanh 
phúc. 

- saddhammarajassa (saddhamma + raja) <tapS, dt, nam, stc, 
sd> = đức Phật, vị Chủ Tế Chân Pháp. 

- ñatvã (V nã + tvā) <đtbb> = sau khi đã hiểu. 

- dhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sd> = giáo Pháp. 

- sukhāvaham = dhammam (sukha + ävaha) <tapS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = đã được mang lại an lạc. 

- āvaha <tt> = việc mang lại. 

- pāņino (pāņi) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- sabbe (sabba) <dai, trung, cc, sn> = tat cả. 

- papunantu (pa + V apa + una + antu [papunati]) <dt, mlc, 3, 
sn> = hāy dat dēn. 


% visuddhaya, sukhaya patipattiya, asokam anupāyāsam, 
Nibbānasukham uttamam = bāng su thuc hành thanh tinh và 
thuc hành dë dàng, cāu mong tāt cā chúng sanh hāy dat dén 
Ničt Ban lā hanh phúc tdi thuong, khóng sāu muón, an nhiên. 

- visuddhāya = patipattiyā (visuddhā) <tt, dt, nū, sdc, sd> = 
bāng / do thanh tinh. 

- sukhāya = patipattiyā (sukha) <tt, dt, nū, sdc, sd> = do (su 
thuc hành) dë dàng. 

- patipattiyā (patipatti) <dt, nữ, sdc, sd> = do sự thuc hành. 

- asokam = nibbanasukham (na + soka + ya) <baS, tt, dt, 
trung, dc, sd> = khóng có su sàu muón, sàu khó. 

- anupayasam = nibbanasukham (na + upayasa + ya) <baS, tt, 
dt, trung, dc, sd> = su than nhiēn, binh than, an nhiên. 

- nibbanasukham (nibbana + sukha) <kamS, dt, trung, dc, sd> 
= hanh phúc Niét Bàn. 

- uttamam = nibbanasukham (uttama) <tt, dt, trung, dc, sd> = 
tối thượng, cao thượng. 


264 


Phan II: Hoān Mān 


Ciram titthatu Saddhammo Dhamme hontu sagāravā 
sabbepi sattā kālena sammā devo pavassatu. 

Yathā rakkhimsu porāņā surajano tath'ev'imam raja 
rakkhatu Dhammena attano’va pajam pajam. 


Nghĩa Việt: 

Cầu mong cho Chánh Pháp được trường tồn. Mong tất cả 
chúng sanh hãy kính trọng giáo Pháp. Cầu cho mưa thuận gió 
hòa (vh. mưa đúng thoi). 

Những vị tiên dé nhân từ đã trị vì như thế nào, cầu mong đức 
vua này hãy trị vì quốc độ như con cháu của mình một cách đúng 
pháp như thế ấy. 


Phân tích: 

% Ciram titthatu Saddhammo = cầu mong cho Chánh Pháp 
được trường tồn. 

- ciram <bbt, trt, tt> = lâu đài, trường tón. 

- titthatu (V tha + a + tu) <dt, mlc, 3, sd> = hãy đứng vững. 

- saddhammo (santa + dhamma) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
Chānh Phāp, Diču Phāp. 


% Dhamme hontu sagāravā sabbepi sattā = mong tāt cā chūng 
sanh hāy kinh trong giāo Phāp. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, dsc, sd> = trong giáo Pháp. 

- hontu (N hü +a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hāy lā. 

- sagāravā (saha + gārava + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = nhūng 

người tôn kính, kính trọng. 


# kālena sammā devo pavassatu = câu cho mưa thuận gió hòa 


(vh. mưa đúng thoi). 
- sabbepi = sabbe + api 


265 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- satta (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- kalena (kala) <dt, nam, sdc, sd> = đúng thời, đúng lúc. 

- sammā <bbt, trt> = tót dep. 

- devo (deva) <dt, nam, cc, sd> = mua. 

- pavassatu (pa + Y vass + a + tu [pavissati]) «dt, mlc, 3, sd» = 
hāy mua! 


% Yathā rakkhimsu porāņā surājāno = những vi tiên dé nhân 
tūr dā tri vi nhu thé nào, 

- yatha <bbt = nhu thé. 

- yathà ... tatha = như thé nào ... thì cũng như thé ấy. 

- rakkhimsu (Y rakkh + a + imsu) «dt, gk, 3, sn» = đã bảo vệ, 
đã hộ trì, đã che chở. 

- porāņā = surājāno (porāņa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những vi 
vua tốt) trong quá khứ, tiên (dē). 

- surajano (su + raja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những vi vua 
tốt, những vi vua nhân từ. 


& tath'ev'imam, raja rakkhatu Dhammena, attano’va pajam 
pajam = cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ như con 
cháu của mình một cách đúng pháp như thé ấy. 

- tath’ev’imam = tatha + eva + imam 

- imam = rājā (ima) <tt, dt, nū, dc, sd> = (vi vua) nāy. 

- rājā (rāja) <dt, nam, cc, sd> = dūc vua, nhā vua. 

- rakkhatu (N rakkh + a + atu) <dt, mlc, 3, sd> = hāy tri vi, hāy 
hộ trì, hãy bảo vệ, hãy che chở. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sd> = một cách đúng 
pháp, theo pháp, đúng theo pháp. 

- attano’va = attano + iva 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sd> = của tôi, của mình. 
- pajam (pajā) <dt, nữ, đc, sd> = con cháu, nòi giống, tô tiên. 


266 


Phan II: Hoān Mān 


6. LAKKHAŅATTAYAM 
(TAM TUONG ) 


“Sabbe sankhārā aniccā”ti, yada paññaya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyä. 


*Sabbe sankhara dukkhā”ti, yada paññaya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyä. 
*Sabbe dhammā anattā”ti, yada paññaya passati, 
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya. 


Nghĩa Việt 
Khi người thay với trí tuệ rằng: “Tat cd các hành là vē 


thường”; ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khổ. Đó là con 
đường của sự thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tát cả các hành là khổ 
não”; ngay khi ây, người đó thoát khỏi đau khô. Đó là con đường 
của sự thanh tịnh. 


Khi người thấy với trí tuệ rang: “Tat cá các pháp là vô ngã”; 
ngay khi ây, người đó thoát khỏi đau khô. Đó là con đường của 
sự thanh tịnh. 


Phân tích: 
# 1. Sabbe sankhara aniccā = tat cả các hành là vô thường. 
2. Sabbe sankhara dukkhā = tat cả các hành là đau khô. 
3. Sabbe dhammā anattā = tất cả các pháp là vô ngã. 
- sabbe = sankhara (sabba) «tt, dt, nam, cc, sn» = Tất cả các 
pháp hữu vi. 
- sankhara (sam + V kar + ņa) «dt, nam, cc, sn» = pháp hữu vi. 


267 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- anicca”ti = aniccā + iti 

- anicca (na + ieca) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô thường 
- dukkhā”ti = dukkhā + iti 

- dukkhā (dukkha) <dt, nam, cc, sn> = dau khó. 
- anattā”ti = anattā + iti 

- anatta (na + atta) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô ngã. 


# yada paññãya passati = khi người thấy với trí tuệ, 
- yada <bbt> = 


- pafifiaya (paññä) «dt, nữ, sdc, sd> = 
- passati (N dis + a + ti) <dt, ht, 3, sd> = 


% Atha nibbindati dukkhe = ngay khi đó, người đó thoát khỏi 
đau khổ. 

- atha <bbt> = ngay lúc đó. 

- nibbindati (ni + V vid + m-a + tỉ) <dt, ht, 3, sd> = thoát khỏi. 

- dukkhe (dukkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong đau khổ 


# esa maggo visuddhiyā = đó là con đường của sự thanh tịnh. 
- esa = maggo (eta) <dt, nam, cc, sđ> = đó là (con đường). 

- maggo (magøa) <dt, nam, cc, sd> = con đường. 

- visuddhiya (visuddhi) <dt, nữ, stc, sd> = của sự thanh tịnh. 


268 


Phan HI: Hoàn Mān 


7. BUDDHASSA BHAGAVATO OVADA 
(GIÁO HUÁN CŪA DÚC PHÁT ) 


Appamadena bhikkhave sampadetha, Buddhuppado 
dullabho lokasmim, manussabhāvo dullabho, dullabha 


saddhasampatti, pabbajitabhavo dullabho, 
Saddhammassavanam dullabham. Evam divase divase ovadi. 
Handa dani, bhikkhave, āmantayāmi vo, 


“Vayadhamma sankhārā, appamādena sampādetha”. 


Nghĩa Việt: 

Này các Tỳ khưu! Hãy nỗ lực một cách tinh cần! Hy hữu là 
sự xuất hiện của đức Phật trên thế gian. Khó khăn là được làm 
người. Hy hữu là có đầy đủ niềm tin. Hy hữu là được xuất gia. 
Hy hữu là được lắng nghe Chánh Pháp. Đức Thế Tôn đã giáo 
huấn như vậy mỗi ngày. 

Này các Tỳ khưu! Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Như 
Lai khuyên bảo các con răng: “Các pháp hành đi đến hoại diệt, 
hãy nó lực một cách tỉnh cán!". 


Phán tích: 

% Appamādena bhikkhave sampādetha = này các Ty khuu! 
Hày nó luc mót cách tinh càn! 

- appamadena (na + pamada) <kamS, dt, nam, sdc (trt), sd> = 
mót cách tinh càn, bāng su tinh cān. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Ty khuu. 

- sampadetha (sam + Y pad + e + tha) «dt, mlc, 2, sn> = các 
con hāy tinh càn. 


$$ Buddhuppādo dullabho lokasmim = hy hữu là sự xuất hiện 
düc Phát trén thé gian. 

- Buddhuppado (Buddha + uppāda) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
su xuất hiện của đức Phật. 


269 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


- uppada <dt, nam> = su xuất hiện. 
- dullabho (du + labha) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = việc khó 
được, sự hy hữu. 
- lokasmim (loka) <dt, nam, đsc, sd> = trên thế gian. 


% manussabhāvo dullabho = khó khăn là được làm người; 

- dullabhā (du + labha) <tapS, dt, nū, cc, sd> = khó được, hy 
hữu. 

- manussabhāvo (manussa + bhāva) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
được làm người. 


# dullabhā saddhāsampatti = hy hữu là có đầy đủ niềm tin; 
- saddhāsampatti (saddhã + sampatti) <tapS, dt, nữ, cc, sd> = 
dāy dū niēm tin. 


% pabbajitabhāvo dullabho = hy hữu là được xuất gia; 
- pabbajitabhāvo (pabbajita + bhāva) <tapS, dt, nam, cc, sd> = 
duoc xuāt gia. 


# Saddhammassavanam dullabham = hy hữu là duoc lắng 
nghe Chánh Pháp. 
- saddhammassavanam (saddhamma + savana) <tapS, dt, 
trung, cc, sđ> = được lăng nghe Chánh Pháp. 
- savaņa <dt, trung> = sự lắng nghe. 
- dullabham (du + labha) <tapS, dt, trung, cc, sd> = hy hữu, 
khó được. 


# Evam divase divase ovadi = đức Thế Tôn đã giáo huấn như 
vậy mỗi ngày. 

- evam <bbt> = như vậy. 

- divase (divasa) <dt, nam, đsc, sd> = trong ngảy. 

- divase divase = mài ngày. 


270 


Phan II: Hoān Mān 


- ovadi (ava + Y vad + a + 1) <dt, gk, 3, sd> = đã giáo huān, dā 
giáo giới, dā day bào, đã khuyên nhủ. 


Handa dani, bhikkhave, āmantayāmi vo = này các Tỳ khuu! 
Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Như Lai khuyên bảo đến các 
con rằng: 

- handa <bbt> = ngay bây giờ đây, (cách nhấn manh sự khuyến 
khích) vậy thì, bây giờ đây, theo đây. 

- dāni <bbt> = bây giờ. 

- āmantayāmi (ā + V manta + āya + mi) <dt, skh, ht, 1, sd> = 
khuyên bào (ai). 

- vo (tumha) <dai, 3t, cdc, sn> = đến các con. 


% “Vayadhamma sankhārā, appamādena sampādetha” = 

“Các pháp hành di dén hoai diêt, hay nỗ lực một cách tinh cần”. 

- vayadhammā (vaya + dhamma) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
các pháp đi đến sự hủy hoại. 

- vaya <dt, nam, trung> = việc hoại diệt, sự gia, sự hủy hoại. 


. 8.PATTIDANA | 
(HOI HƯỚNG PHƯỚC BÁU) 


Ettāvatā ca amhehi, sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devānumodantu, sabbasampattisiddhiya. 


Dānam dadantu saddhäya, sīlam rakkhantu sabbada, 
Bhavanabhirata hontu, gacchantu devatagata. 


Sabbe Buddha balappatta, Paccekanafica yam balam, 
Arahantanaíica tejena, rakkham bandhami sabbaso. 


271 


Parittapāļi Kinh Hó Tri 


Nehia Viét: 

Càu mong tất cà chư thiên tùy hỷ việc thành tựu phước báu đã được 
chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. 
Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì giới 
luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến 
rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 


Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng như 
năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, câu 
mong cho con kêt hợp trọn cả sự hộ trì. 


Phân tích: — 
[Xem ở câu số 150-152 (Pubbanhasutta)]. 


9. RATANATTAYAPŪJĀ 
(CUNG DUONG TAM BAO) 


Imāya Dhammānudhammapatipattiyā Buddham pūjemi. 
Imāya Dhammānudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi. 
Imāya Dhammānudhammapatipattiyā Sangham pūjemi. 
Addhā imāya patipattiyā jarāmaraņamhā parimucissāmi. 


Nghia Việt: 

Con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường giáo Pháp bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường Tăng chúng bằng thực 
hành pháp và tùy pháp này. 

Do sự thực hành này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi 
già và chết (Niết Bàn). 


272 


Phan II: Hoān Mān 


Phân tích: 

# Imaya Dhammanudhammapatipattiya Buddham pūjemi = 
con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành pháp 
và tùy pháp này. 

- imaya dhammānudhammapatipattiyā 

- imāya (ima) «dt, nữ, sdc, sd> = (sự thực hành) này. 

- dhammānudhammapatipattiyā = dhamma + 
anudhammapatipatti <tapS, dt, nū, sdc, sd> = su thuc hành 
pháp và tùy pháp. 

- anudhammapatipatti = anudhamma + patipatti 
- dhamma <dt, nam> = pháp (thế gian) (việc phước). 
- anudhamma <dt, nam> = tùy pháp, pháp xuất thế gian 
(việc thiện). 
- patipatti <dt, nữ> = sự thực hành. 
- buddham (buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật. 
- pūjemi (V puj + e + mi) <dt, ht, 1, sd> = cúng dường. 


# Addhā imāya patipattiyā jarāmaraņamhā parimucissāmi = 
do su thuc hành này, càu mong cho con thật su thoát khỏi giả 
và chết (Niết Bàn). 

- addhā <bbt> = thật vậy, ngay khi đó, dĩ nhiên. 

- imāya = patipattiyā (ima) <dt, nữ, sdc, sd> = bằng sự thực 
hành này. 

- patipattiyā (patipatti) <dt, nữ, sdc, sd> = bằng sự thực hành 

- jarāmaraņamhā (jarā + maraņa) <dvanS, dt, trung, xxc, sd> 
= khỏi sự già và chết (Niết Bàn). 

- parimucissāmi (pari + Y muc + ssami) «dt, lt, 1, sd> = sé 
thoát khói, sé dut khói. 


Sadhu! Sadhu! Sādhu! 
(Lành thay! Lành thay! Lành thay!) 


273 


274 


BANG TIENG ANH 


(ENGLISH SECTION) 


276 


GOVERMENT OF THE UNION OF MYANMAR 
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 


THE INTERNATIONAL THERAVĀDA 
BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 


PROTECTIVE VERSES 
(PARITTAPĀĻI) 


A Collection of Eleven Protective Suttas 
(An English Translation) 


EVENING SERVICE 


By RECTOR - 
SAYADAW U SĪLĀNANDĀBHIVAMSA 
(AGGAMAHAPANDITA) 


S.E. 2554 M.E. 1362 A.D. 2000 


278 


y MI S EN RIA 


N 
V 
Ë 


ITO vis 


CO HOA TH 


UĢNG SAYADAW 


U SĪLĀNANDĀBHIVAMSA 


280 


THE BIOGRAPHY OF SAYADAW 
U SĪLĀNANDĀBHIVAMSA 


Venerable Sayadaw U Sīlānanda was nominated by the 
Most Venerable Mahāsī Sayadaw of Myanmar to carry out the 
honorable mission of spreading the Dhamma in the West, more 
than 30 years ago. 


Today, the Venerable Sayadaw is the Abbot of 
Dhammānanda Vihāra in California and the Spiritual Director of 
the Theravada Buddhist Society of America, Dhammachakka 
Meditation Center and the Tathagata Meditation Center of San 
Jose. In Myanmar, he is also one of three Spiritual Directors of 
the Mahāsī Meditation Center in Yangon. 


Born to a devout Buddhist family in Mandalay on 16 
December, 1927, the Venerable Sayadaw received his early 
education at an American Baptist Mission School for boys. He 
was ordained as a novice monk and began formal religious 
training at th age of 16, receiving full bhikkhu ordination four 
years later. 


The Venerable Sayadaw holds two Dhammācariya degrees 
and has taught at the Athithokdayone Pali University. He was an 
External examiner at the Department of Oriental Studies, 
University of Arts and Sciences in Mandalay, Myanmar. 


He was the Chief Compiler of the Tipitaka Pali Myanmar 
Dictionary and was one of the distinguished editors of the Pali 
Canon and associated Commentaries at the Sixth Buddhist 
Council held in Yangon from 1954 to 1956. 


The Venerable Sayadaw is the author of seven Myanmar 
Buddhist books and three in English namely, “The Four 


281 


Foundations of Mindfulness”, “Volition - An Introduction to the 
Law of Kamma" and “No Inner Core - An Introduction to the 
Doctrine of Anatta”. 


Well-regarded as a compassionate Teacher with deep 
insight knowledge, the Venerable Sayadaw teaches Vipassana 
meditation,Abhidhamma and other aspects of Theravadian 
Buddhism in English, Myanmar, Pali and Sanskrit. He has led 
meditation retreats throughout the USA, Japan, Europe and Asia. 


In 1993, the Venerable Sayadaw was awarded the title of 
Aggamahapandita by the Myanmar relgious authorities. More 
recently, in 1999 he was conferred the title of 
Aggamahasaddhamma Jotikadhaja as well as appointed Rector of 
the newly created International Theravada Buddhist Missionary 
University of Yangon in Myanmar. 


In the year 2000, Ven . Sayadaw was con conferred D.Litt. 
(Honoris Causa) on 26.10.2000 by the University of Yangon. 


Half Moon Bay, California (USA) -- Venerable Sayadaw 
U Sīlānanda passed away peacefully on August 13, 2005 at 7:24 


AM (Pacific Daylight Time, USA) as a result of a brain tumor. 
He was 78'. 


! http://roomdieuphap.blogspot.com/2005/08/no_112420797462216725.html 


282 


ACKNOWLEDGEMENT 


This work is an outcome of the decisions laid down by the 
meeting (3/2000) of administration and academic affairs of the 
International Theravāda Buddhist Missionary University held on 
24th February 2000, with the sole purpose of using it as a 
reference book for the students of ITBMU. The meeting imposed 
the duty on the Department of Administration and Finance of 
ITBMU and the staff-members mid to struggle for printing and 
publishing this work. 


As all the Buddhist scholars know that it is very difficult to 
produce such a kind of work, especially in the field of checking 
and proof-reading Myanmar Pāļi words and Romanized Pāļi 
words, the crew had to hunt for the most authentic books which 
had already been published. 


The Rector-Sayadaw U Sīlānanda of ITBMU, wrote 
Paritta Pali and Protective Verses (A Collection of Eleven 
Protective Suttas, An English Translation) with authentic and 
reliable special Introduction to Paritta recitation and listening to 
the chanting of Parittas, and it was published and freely 
distributed as the second revised edition by INWARD PATH 
PUBLISHER, Penang, Malaysia, in 1999. With the kind 
permission of the Most Venerable Rector Sayadaw and the 
Publisher (The Second Revised Edition- 1999) we use their noble 
efforts to propagate the Buddha Dhamma, and to benefit the 
ITBMU students and the scholars who would like to study 
Myanmar Paritta Pali Text and its English translation. 


In order to have an authentic Myanmar Pali proof reading, 
we copy the edition of Sīrimangala Paritta Pali version published 


283 


by the Department of Religious Affairs, Ministry of Religious 
Affairs, Yangon, Myanmar in 1975. 


We hope this collection may be a reliable support to the 
students of ITBMU and Pali scholars who would like to study 
Myanmar Pāļi together with Romanized Pāļi and English 


translation. 


ITBMU 


284 


INTRODUCTION 


*Uggaņhātha, bhikkhave, | atanatipam | rakkham. 
Pariyāpuņātha, bhikkhave, atanatiyam rakkham. Dhāretha, 
bhikkhave, atanatiypam rakkham. Atthasamhitā, bhikkhave, 
upāsikānam guttiya rakkhāya avihimsaya phasuviharaya”ti. 
(Pāthikavaggapāļi, Sutta No. 9, Myanmar page 173). 


"Monks, learn the Atdndtiya protection, study the 
Ātānātiya protection, hold in your hearts the Atdndtiya 
protection. Monks, beneficial is the Atdndtiya protection for 
security, protection, freedom from harm and living in ease for 
monks, nuns (bhikkhunis) and male and female lay followers”. 


With these words the Buddha exhorted His monks to learn 
the Atanatiya protection for their protection and thus began the 
tradition of chanting the Sutta (discourses) for protection and 
good results. The Sutta chanted for protection, etc., is also known 
as ‘Paritta’ which means “the Sutta that protects those who chant 
and who listen to it against dangers, calamities, etc., from all 
around.” Through the ages other Suttas were added to the list of 
‘Suttas for chanting’. Thus we find in Milindapafha and the 
Commentaries by the Venerable Buddhaghosa the following nine 
Suttas mentioned as  Parittas: Ratanasutta,  Mettāsutta, 
Khandhasutta, Morasutta,  Dhajaggasutta,  Ātānātiyasutta. 
Angulimālasutta, Bojhangasutta and Isigilisutta. 


The collection presented here includes the first eight Suttas 
and in addition, Mangalasutta, Vattasutta and Pubbanhasutta, 
thus comprising altogether 11 Suttas, with further addition of 
introductory verses at the beginning of each Sutta. These are the 


285 


11 Suttas chanted everyday in every monastery and nunnery and 
in some houses of lay people in all Theravāda Buddhist 
countries. This collection is known in Myanmar as “The Great 
Paritta', not because the Suttas in this collection are long ones, 
but probably because they have great power, if chanted and 
listened to in a correct way, could ward off dangers and bring in 
results. 


CHANTING OF AND LISTENING TO THE SUTTAS 

Since these Parittas are meant for protection and other good 
results, it is important that they are chanted and listened to in a 
correct way. There are some conditions to he fulfilled by both the 
chanters and the listeners so as to get the full benefits of the 
Paritta. In fact, there are three conditions for the chanters to 
fulfill and another three for the listeners: 


The three conditions for the chanters are: 

1. They must have learnt and chant the Suttas correctly and fully 
without any omission, 

2. They must understand the meaning of the Suttas being 
chanted, and 

3. They must chant with the heart filled with goodwill and 
loving-kindness. 


The three conditions for the listeners are: 

1. They must not have committed the five most heinous crimes, 
namely, killing one’s own father, killing one’s own mother, 
killing an Arahant, causing the blood to be congealed in the 
body of the Buddha by wounding Him, and causing schism in 
the Sangha. 

2. They must not have the ‘fixed wrong view’, the view that 
rejects kamma and its results. 


286 


3. They must listen to the chanting with confidence in the 
efficacy of the Suttas in warding off the dangers and bringing 
good results. (When people listen with confidence they do so 
with respect and attention, so listening with respect and 
attention is. in my opinion, implied in this condition.) 


Only when these conditions are fulfilled do people get full 
benefits from the Parittas. Therefore, it is important that when the 
Parittas are being chanted, people should listen to the chanting 
with confidence, respect and attentiveness. Moreover, the 
chanting of Parittas for benefits is a two way action. Those who 
chant are like those who give out something, and those who 
listen are like those who lake what is given; if they do not take 
what is given they will not get the thing. In the same way if 
people do not listen to the chanting, but just let other people 
chant and themselves do something else, they surely are not 
taking what is given and so they will not get the benefits of the 
chanting. 


THE PĀĻI TEXT: 

When presenting the Pāļi Text of Parittas here, we did not 
follow the convention of western editions of Pāļi books. This 
book of Paritta is meant for reading and chanting for all who are 
interested in doing so; and those who are not familiar with the 
convention mentioned above will find it difficult to pronounce 
correctly such readings as etad avoca, mangalam uttamam, sabbe 
pime and others; therefore, such words are printed as 
etadavoca, mangalamuttamam, sabbe pime, etc. 


REFERENCES: 


Except the introductory verses, the Suttas are found in the 
Pitakas as follows: 


287 


(Reference numbers are page numbers of Sixth Buddhist 
Council Edition except those of Jātakas which are given by 
Jātaka numbers). 


1. Preliminary => composed by compilers 
2. Mangalasutta => Khuddakapātha, 3-4; 
Suttanipāta, 308-9. 
3. Ratatasutta, 
introductory passage => Dhammapada Atthakathā, 


ii. 272, 
following two verses => composed by compilers 
remaining text => Khuddakapātha, 4-7, 
Suttanipāta, 312-5. 
4. Mettāsutta => Khuddakapātha, 10-12. 
Suttanipāta, 300-1. 
5. Khandhasutta => Vinaya. iv. 245, 


Anguttaranikaya, i. 384, 
Jātaka no. 203. 


6. Morasutta => Jātaka no. 159. 
7. Vattasutta => Cariyapitaka, 415. 
8. Dhajaggasutta => Samyuttanikaya, i. 220-2. 
9. Atanatiyasutta, 
verses 104-109 => Dighanikaya, iii. 159. 
verses 102,103,110-130 => composed by compilers 
verse 131 => Dhammapada, verse 109. 
10. Angulimālasutta => Majjhimanikaya, ii. 306. 
11. Bojjhangasutta 
original Suttas => Samyuttanikaya, iii. 71, 72, 73. 
Verses here => composed by compilers 
12. Pubbanhasutta, 
verse 153 => Khuddakapātha, 5. 


Suttanipata, 312. 


288 


verses 162-4 => Anguttaranikaya, i. 299. 
the rest => composed by compilers 


THE TRANSLATION 

This translation does not contain poetic renderings, but it is 
a translation made to be as faithful to the original as possible. 
The relevant ancient Commentaries and the Burmese translations 
were consulted constantly in the process of translating. and every 
effort has been made to bring the translation to conform to the 
explanations given in these time-honored works. (Some English 
translations were also consulted). 


THE USE OF THE PARITTAS 

Although the Parittas are for chanting in general, some of 
the Parittas are to be practiced as well. Only the Ratanasutta, 
Morasutta, Vattasutta, Ātānātiyasutta, Angulimālasutta and 
Pubbanhasutta are meant for chanting only; the others are for 
both chanting and practicing. And there are specific uses for the 
Parittas although generally they are meant for protection against 
dangers. The specific uses can be obtained from the introductory 
verses of each Sutta. They are, in brief, as follows: 


1. Mangalasutta => for blessings and prosperity, 

2. Ratanasutta => for getting free from dangers caused 
by disease, evil spirits and famine, 

3. Mettāsutta => for suffusing all kinds of beings with 
loving-kindness, 

4. Khandhasutta => for protecting against snakes and other 
creatures, 

5. Morasutta => for protection against snares 
imprisonment and for safety, 

6. Vattasutta => for protection against fire, 


289 


7. Dhajaggasutta => for protection against fear, trembling 
and horror, 

8. Ātanātiyasutta => for protection against evil spirits, and 
gaining health and happiness, 

9. Angulimalasutta => for easy delivery for expectant 
mothers, 

10. Bojjhangasutta = for protection against and getting free 
from sickness and disease, 

11. Pubbanhasutta => for protection against bad omens, etc., 
and gaining happiness. 


LOVING-KINDNESS 

Never before has the need for loving-kindness been so 
much felt as in these days. Violence is rampant throughout the 
world. If we cannot and do not reduce violence, the world will be 
a living hell for all inhabitants. Therefore it is imperative that we 
do something to at least reduce violence even if we will not be 
able to wipe it out from the world altogether. The practice of 
loving-kindness fortunately for us can help us achieve that aim; 
we can help reduce violence with the practice of loving-kindness 
and make things better for all beings. The section ‘Loving- 
kindness’ in this book is for that purpose. 


SHARING MERITS 

‘Sharing Merits’ is always a pleasant act to do whenever 
we do meritorious deeds. The verses for this purpose are given 
after * Loving-kindness'. 


When Parittas are chanted in sonorous tones and listened to 
with devotional faith, the immediate benefits they bring are 
serenity, calm, peacefulness and joy. Generations have enjoyed 
these benefits and many others of Paritta and Metta for many 


290 


many years. These benefits are for us too if we chant, listen to and 
practice them in a correct way. May I all beings enjoy the benefits 
of Paritta and Mettā following the instructions given here. 


In conclusion I would like to thank Inward Path Publisher 
and Malaysian devotees, for publishing and defraying the cost of 
printing this book and distributing it free as a Dhamma gift for the 
‘benefit and welfare of many’. May the puñña (merit) acquired 
through this noble act bring them happiness. May this puñña be a 
firm foundation for their achieving final liberation from suffering. 


U Silananda, 


Aggamahapandita 
USA, 1998 


291 


292 


Sace tumhākam, bhikkhave, araūhagatānam va 
rukkhamūlagatānam va sunnadgdragatanam vā uppajjeyya 
bhayam va chambhitattam va lomahamso va, mameva tasmim 
samaye anussareyyātha: 

Ttipi so Bhagavā Araham Sammāsambuddho  Vijja- 
caranasampanno Sugato Lokavidū Anuttaro 
purisadammasārathi  Satthā devamanussanam Buddho 
Bhagavā ti. (Dhajaggasutta, verses 89-88 ) 


"Oh monks, when you have gone into a forest, to a foot of a 
tree or a secluded place, and if fear, trembling or terror should 
arise in you, just remember me at that time: 

“Because of this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One. One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One Who has Gone Rightly, the Knower of the Worlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlightened and the Blessed”. 


-THE BUDDHA- Dhajaggasutta, verses 89-88 


293 


294 


PARTI 


(OPENING CEREMONY) 


295 


296 


Tisaranavandana Homage The Triple Gem 


1.NAMO BUDDHAYA 
(HOMAGE TO THE BUDDHA) 


Homage to Him, the Blessed One, 
The Worthy One and the Perfectly Self-Enlightened One. 


2. TAKING THREE REFUGE 
(SARAŅAGAMANAM) 


I take refuge in the Buddha 
(I go to the Buddha for refuge). 
I take refuge in the Dhamma 
(I go to the Dhamma for refuge). 
I take refuge in the Sangha 
(I go to the Sangha for refuge). 


For the second time, I take refuge in the Buddha, 
For the second time, I take refuge in the Dhamma 
For the second time, I take refuge in the Sangha 


For the third time, I take refuge in the Buddha, 
For the third time, I take refuge in the Dhamma 
For the third time, I take refuge in the Sangha 


3. NINE SUPREME VIRTUES OF THE BUDDHA 
(BUDDHAGUNA) 


1. The Bhagava is known as Araham for he is worthy of 
special veneration by all men, devas and brahmas. 


297 


Parittapāļi Part I: Opening Ceremony 


m 


The Bhagava is known as Sammāsambuddho for he has 
fully realized all that should be known by himself. 

The Bhagavā is known as Vijjacaranasampanno for he is 
proficient in supreme knowledge and in the practice of 
morality. 

The Bhagavā is known as Sugato for he speaks only what is 
true and beneficial. 

The Bhagavā is known as Lokavidū for he knows all the 
three lokas, namely, sattaloka (the animate world of living 
beings), sankhāraloka (the world of conditioned things), and 
okasaloka (the planes of existences). 

The Bhagavā is known as Anuttaro purisadammasarathi 
for he is incomparable in taming those who deserve to be 
tamed. 

The Bhagavā is known as Sattha devamanussānam for he is 
the guiding teacher of all devas and men. 

The Bhagavā is known as Buddho for he himself is the 
Enlightened One, and he can enlighten others. 

The Bhagavā is known as Bhagavā for he is the most Exalted 
One. 


4. PAYING HOMAGE TO THE BUDDHAS 
(BUDDHAVANDANA) 


+ Those Buddhas in the past, those Buddhas in the future, and 


those Buddhas in the present, to whom all I pay homage. 


* For me there is no other refuge, the Buddha is my Noble 


Refuge; by this truthful saying, may there be victorious 
blessing for me. 


298 


Tisaranavandana Homage The Triple Gem 


+ With the forehead I pay homage to the noble supreme dust on 


CA 


the Buddha's feet; any mistake or fault done to the Buddha, 
may the Buddha pardon it for me. 


5. SIX SUPREME VIRTUES OF THE DHAMMA 
(DHAMMAGUNA) 


. The Dhamma comprising the four Maggas, the four Phalas, 


Nibbāna and the canonical scriptures are well expounded by 
the Exalted One. 


. It can be seen and realized vividly by oneself if one practices 


the Dhamma. 


. It yields immediate results to those who practice the Dhamma 


and the fruition consciousness follows the path-consciousness 
without delay. 


. It is so distinct and pure that it is worthy of inviting others to 


come and see it. 


. It is worthy of being perpetually borne in mind. 
. It can be experienced by the wise individually. 


6. PAYING HOMAGE TO THE DHAMMA 
(DHAMMAVANDANĀ ) 


+ Those Dhammas in the past, those Dhammas in the future, 


and those Dhammas in the present, to whom all I pay homage. 


+ For me there is no other refuge, the Dhamma is my Noble 


Refuge; by this truthful saying, may there be victorious 
blessing for me. 


299 


Parittapāļi Part I: Opening Ceremony 


+ With the forehead I pay homage to the threefold Noble 
Dhamma; any mistake or fault done to the Dhamma, may the 
Dhamma pardon it for me. 


7. NINE SUPREME VIRTUES OF THE SANGHA 
(SANGHAGUŅĀ) 


1. The disciples of the Exalted One practice well the threefold 
training of morality, concentration and wisdom. 


2. The disciples of the Exalted One practice righteously the 
threefold training. 


3. The disciples of the Exalted One practice to realize Nibbāna. 
They are endowed with righteous conduct leading to Nibbāna. 


4. The disciples of the Exalted One practice to be worthy of 
veneration. 


5. The disciples of the Exalted One, numbering four pairs of 
ariyas or eight noble persons are: 


Worthy of receiving offerings brought even from afar; 
6. Worthy of receiving offerings specially set aside for guests; 


7. Worthy of receiving offerings offered with the belief that the 
offering will bear fruits in future existences; 


8. Worthy of receiving reverential salutation of men, devas and 
brahmas; 


9. The incomparable fertile field for all to sow the seeds of 
merit. 


300 


Tisaranavandana Homage The Triple Gem 


8. PAYING HOMAGE TO THE SANGHA 
(SANGHAVANDANĀ) 


+ Those Sanghas in the past, those Sanghas in the future, and 
those Sanghas in the present, to whom all I pay homage. 

+ For me there is no other refuge, the Sangha is my Noble 
Refuge; by this truthful saying, may there be victorious 
blessing for me. 

+ With the forehead I pay homage to the twofold supreme 
Sangha; any mistake or fault done to the Sangha, may the 
Sangha pardon it for me. 


301 


302 


PART II 


(MAIN SUTTAS) 


304 


Sunday: Parittaparikamma & 1. Mangalasutta: 


Sunday: (1.2) 
PRELIMINARY OF PARITTA 
(PARITTAPARIKAMMA) 


1. Let the deities in every universe around come to this place. Let 
them listen to the excellent Dhamma of the King of Sages that 
gives (rebirth in) celestial realms and liberation (from samsāra). 


2. Oh happy Ones! This is the time for listening to the Dhamma. 
(Three times) 


3. Homage to Him, the Blessed One, the Worthy One, the Fully 
Enlightened One. (Three times) 


4. Those deities who live on the earth, and who live in the skies, 
in this universe and in other universes, who are good-hearted and 
whose minds are peaceful, who have the three Refuges as refuge, 
and who always make effort to gain a multitude of gualities, the 
King of deities who live at the top of Mount Meru which is made 
of gold, and who is a gentle person; let all these deities come to 
listen to the words of the Excellent Sage, which are the best and 
are a source of happiness. 


5-6. Let all Yakkhas, Deities and Brahmas in all universes rejoice 
at the merit done by us which brings about prosperity. Let them 
especially be in unison and devoted to the Sāsana (the 
Dispensation of the Buddha), and not be heedless in protecting 
the world. 


305 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


7. At all times may there be growth of the Sasana and the world. 
May the deities always protect the Sasana and the world. 


8. May all beings together with the relatives be in comfort, free 
from suffering and happy. 


9. Let them protect the beings, 

from the bad kings, thieves, 

human beings, non-human beings, 

fire, water, ghost, tree strumps, 

thorns, constellations, 

epidemics, false teachings, false views, bad people, 
from wild elephants, horses, deer, oxen, dogs, 


snakes, scorpions, water snakes, leopards, 


bears, hyenas, boars, buffaloes, 
yakkhas, rakkhasas, 


and from various dangers and diseases and calamities. 


306 


Sunday: (2.2) 
1. MANGALASUTTA 


10. Men, together with deities, tried to find out for twelve years 
what blessing was. But they could not find out the blessings 
which number thirty-eight, that are the cause of happiness. 


11. Oh, good people! Let us recite those blessings which were 
taught by the Deity of the Deities (the Buddha) for the benefit of 
beings and which destroy all evil. 


12. Thus have I heard, at one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anathapindka in Jeta’s Grove of Sāvatthī. 
Then a certain deity in the late hours of the night with surpassing 
splendor, having illuminated the entire Jeta’s Grove, came to the 
Blessed One. Drawing near, the deity respectfully paid homage 
to the Blessed One, and stood at a suitable place; standing there, 
the deity addressed Blessed One in verse: 


13. “Many deities and men, desiring what is good, have just what 
blessings were. Pray tell me what the highest blessing is”. 


14. “Not to associate with fools, to associate with the wise and to 
honor those who are worthy of honor. This is the highest blessing”. 


15. “To live in a suitable place, to have done meritorious deeds in 
the past, and to keep one’s mind and body in a proper way. This 
is the highest blessing”. 


16. “To have much learning, to be skilled in crafts, to be well- 
trained in moral conduct and to have speech that is well-spoken. 
This is the highest blessing”. 


307 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


17. *Caring for one's mother and father, supporting one's spouse 
and children and having work that causes no confusion. This is 
the highest blessing". 

18. *Giving, practice of what is good; support of one's relatives 
and blameless action. This is the highest blessing". 


19. *Abstention from evil in mind, abstention from evil in body 
and speech, abstention from intoxicants and non-negligence in 
meritorious acts. This is the highest blessing". 


20. "Respectfulness, humbleness, contentment, gratitude and 
listening to the Dhamma on suitable occasions. This is the 
highest blessing". 


21. “Patience, obedience, meeting those who have calmed the 
mental defilements and discussing the Dhamma on suitable 
occasions. This is the highest blessing". 


22. Practice that consumes evil states, a noble life, seeing the 
Noble Truths and realization of Nibbāna. This is the highest 
blessing. 


23. The mind of a person (an Arahant) who is confronted with 
worldly conditions does not flutter, is sorrowless stainless and 
secure. This is the highest blessing. 


24. Having fulfilled such things as these, beings are invincible 
everywhere and gain happiness everywhere. That is the highest 
blessing for them. 


End of Mangalasutta. 


308 


Monday: 2. Ratanasutta: 


2. RATANASUTTA 


25. Having mind infused with compassion like the Venerable 
Ānanda, who did protective chanting all through the three 
watches of the night, walking along the path between the three 
walls that surrounded the city of Vesālī reflecting upon all these 
attributes of the Buddha from the time the Buddha-to-be made 
the aspiration for Buddhahood, His practice of the thirty pāramīs 
comprising the ten pāramīs (perfection), the ten upapāramīs (the 
middle grade perfection) and the ten paramatthapāramīs (the 
highest grade perfection) and the five great givings, the three 
great practices comprising practice for the world, practice for His 
relatives and practice for Buddhahood, and in His last birth, 
taking conception in His mother's womb, His birth, renunciation, 
the practice of asceticism, victory over Māra when He was seated 
on the throne under the Bodhi tree, gaining of omniscience, 
turning of Wheel of Dhamma (delivering of the First Sermon), 
and the nine supramundane Dhammas. 


26-27. Let us recite, oh good people, that Paritta whose authority 
is accepted by the deities in the thousand billion universes, and 
which quickly cause to disappear the three dangers resulting 
from disease, non-human beings and famine in the city of Vesālī. 


28. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, may these beings be happy; moreover, may they 
attentively listen to my words. 


29. Therefore, oh deities, let all listen! Have love for human 


beings. Day and night they bring offerings to you. Therefore, 
guard them diligently. 


309 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


30. Whatever treasure, there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished One. In the Buddha is 
this precious jewel. By this truth, may there be happiness. 


31. The serene Sage of the Sakyas realized the Dhamma (Nibbana) 
which is the cessation of defilements, which is free from passion 
and which is deathless and supreme. There is nothing equal to this 
Dhamma. Also, in the Dhamma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 


32. The supreme Buddha praised the pure concentration (that 
accompanies Path consciousness) and the Buddha described it as 
giving result immediately. There is nothing equal to that 
concentration. Also in the Dhamma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 


33. The eight individuals praised by the virtuous constitute four 
pairs; they are the disciples of the Buddha and are worthy of 
offerings; gifts made to them yield abundant fruit. Also in the 
Sangha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 


34. With a steadfast mind applying themselves thoroughly in the 
Dispensation of Gotama, they got rid of passions; they have 
attained that which should be attained. Plunging into the 
Deathless, they enjoy the peace that is won without expense. 
Also in the Sangha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 


35. Just as a firm post sunk in the earth cannot be shaken by the 
four winds (winds from four directions), so, I declare, is a 


310 


Monday: 2. Ratanasutta 


righteous person who thoroughly perceives the Noble Truths. 
Also in the Sangha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 


36. However exceedingly heedless they may be, those who have 
comprehended the Noble Truths well taught by Him of deep 
wisdom, do not take the eighth rebirth. Also in the Sangha is this 
precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 


37. With the attainment of the First Path, the three states, namely, 
self-illusion, doubt and belief in wrong habits and practices (as a 
way to purification), are abandoned in him. Also he abandons 
some other defilements. 


38. He is, totally free from (rebirth in) the four woeful states and 
is incapable of committing the six major wrong doings. Also in 
the Sangha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 


39. Although he may do an evil deed, whether by body, or by 
word or by thought, he is incapable of hiding it. The Buddha has 
declared this fact that such a person who has seen Nibbana with 
Path Consciousness is not capable of hiding his wrong-doings. 
Also in the Sangha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 


40. Graceful as the woodland grove with blossoming treetops in 
the first month of summer is too sublime doctrine that leads to 
Nibbana. Such a Dhamma the Buddha taught for the highest 
good of beings. Also in the Buddha is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 


311 


Parittapāļi Part I: Main Suttas 


41. The Unsurpassed Excellent One (i.e., the Buddha), the 
knower of the excellent, the bestower of the excellent, the bringer 
of the excellent, has taught the excellent doctrine. Also in the 
Buddha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 


42. Their past kamma is exhausted; there is no arising of fresh 
kamma; their minds are not attached to a future birth; they have 
extinguished the seed of becoming; their desire for becoming 
does not grow. These wise ones go out even as this lamp burns 
out. Also in the Sangha is this precious jewel. By this utterance 
of truth, may there be happiness. 


43. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Buddha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 


44. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Dhamma 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

45. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 


celestial, all of us pay homage to the accomplished Sangha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 


End of Ratanasutta. 


312 


Tuesday: 3. Mettāsutta: 


3. METTĀSUTTA 


46-47. By the power of this Sutta, the yakkhas do not show 
fearful visions, and a person who makes effort regarding this 
Sutta day and night (by reciting and practicing), sleeps 
comfortably, and when he is asleep, he does not have bad 
dreams. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which 
is endowed with these qualities and others as well. 


48. He who wants to dwell penetrating the state of calm 
(Nibbana) and who is skilled in his good, should practice the 
three kinds of training. He should be able, upright, very upright, 
obedient, gentle, and not conceited. 


49. He should be contented, easy to take care of, have few 
activities, have light living (have few possessions), and be 
controlled in his senses; he should be wise and not impudent and 
not be greedily attached to the families (devotees). 


50. He should not commit any slight wrong, by doing which he 
might be censured by wise men. May all beings be happy and 
safe. May their hearts be happy. 


51-52. Whatsoever living beings there be, feeble or strong, long 
or big or medium or short, small or fat (round), seen or unseen, 
those dwelling far or near, those who have been born and those 
who are yet to be born — may all beings without exception be 


happy. 


313 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


53. Let none deceive another or despise any person in any place. 
Let him not wish any harm to another with insult or ill will. 


54. Just as a mother would protect her only child at the risk of 
her own life, even so let him cultivate a boundless heart toward 
all beings. 


55. Let his thoughts of boundless love pervade the whole 
world—above, below and across; making them unrestricted, free 
of hate and free of enmity. 


56. Whether he is standing, walking, sitting or lying down, as 
long as he is awake he should develop his mindfulness in loving 
kindness: This is the Noble Living here (in the Dispensation of 
the Buddha), they say. 


57. Not approaching (taking) wrong views, being virtuous and 
endowed with Vision (the First Path Knowledge), and discarding 
attachment to sensual objects, he definitely does not come again 
to lying in a (mother's) womb. 


End of Mettasutta. 


314 


Wednesday: 4. Khandhasutta, 5. Morasutta & 6. Vatttasutta: 


Wednesday: (1.3) 
4. KHANDHASUTTA 


58-59. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which, 
like the medicine of a divine mantra, destroys the terrible venom 
of all poisonous creatures and thoroughly destroys all other 
dangers to all beings in all places at all times within the sphere of 
authority (of the Paritta). 


60. May there be love between me and the Virūpakkhas. May 
there be love between me and the Erapathas. May there be love 
between me and the Chabyaputtas. May there be love between 
me and the Kanhagotamakas. 


61. May there be love between me and creatures without feet. 
May there be love between me and creatures with two feet. May 
there be love between me and creatures with four feet. May there 
be love between me and creatures with many feet. 


62. May creatures without feet not harm me. May creatures with 
two feet not harm me. May creatures with four feet not harm me. 
May creatures with many feet not harm me. 


63. All creatures, all beings that breathe, and all beings that have 
been born — may they all without exceptions see what is good. 
May not any evil (suffering) come to any being. 


315 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


64. Immeasurable is the Buddha, immeasurable is the Dhamma, 
immeasurable is the Sangha; limited are creeping things: snakes, 
scorpion centipedes, spiders, lizards, mice. 


65. A protection has been made by me; a safeguard has been 
made by me. Let all the creatures withdraw. “I pay homage to the 
Buddha; I pay homage to the seven Fully Enlightened Ones. 


End of Khandhasutta. 


316 


Wednesday: (2.3) 
5. MORASUTTA 


66-67. Although they tried for a long time, the hunters could not 
catch the Great Being, who was reborn as a peacock while 
fulfilling the necessary perfections for Buddhahood and made 
protection by this Paritta. Oh good people! Let us recite this 
protective Sutta which is described as a divine mantra. 


68. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is the 
supreme king, which is gold in color and which shines all over 
the earth, rises. I pay respect to that sun, which is gold in color 
and which shines all over the earth. Being protected by you, we 
will live safely the whole day. 


69. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went foraging about for food. 


70. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is 
the supreme king, which is gold in color and which shines all 
over the earth, sets. I pay respect to that sun, which is gold in 
color and which shines all over the earth. Being protected by 
you, we will live safely the whole night. 


317 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


71. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went to sleep. 


End of Morasutta. 


318 


Wednesday: (3.3) 
6. VATTASUTTA 


72-73. Oh good people! Let us recite this protective Sutta by the 
power of which the forest fire avoided the Great Being who was 
reborn as a quail while fulfilling the perfections for Buddhahood, 
and which was delivered by the Lord of the World to the 
Venerable Sariputta, and which lasts for the entire world cycle 
and which has great power. 


74. There are in the world the qualities of morality, truthfulness, 
purity, loving kindness and compassion. By that saying of Truth, 
I will make an excellent asseveration. 


75. Having reflected upon the power of the Dhamma and having 
remembered the Victorious Ones of old, I made an asseveration 
relying on the power of truthfulness: 


76-77. “I have wings, but I cannot fly. I have feet, but I cannot 
walk. My mother and my father have left me. Oh forest fire! Go 
back (stop)!" As soon as I have made this asseveration, the great 
flames of the fire avoided me from sixteen karisas’, like a fire 
coming to the water. There is nothing equal to my truthfulness. 
This is my Perfection of Truthfulness. 


End of Vattasutta. 


TA square measure of land (which may be nearly an acre). 


319 


320 


Thursday: 7. Dhajaggasutta: 


7. DHAJAGGASUTTA 


78-79. Oh good people! Let us recite that protective Sutta by just 
remembering which beings gain a foothold in the skies in all 
ways even as they have a foothold on the earth and by the power 
of which there is no number of beings that have gotten free from 
calamities caused by yakkhas, thieves, etc. 


80. Thus have I heard. At one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anathapindika in Jeta’s Grove near Sāvatthī. 


81. There the Blessed One addressed the monks saying, 
“Monks”, and they responded, “Lord”, to the Blessed One. The 
Blessed One spoke as follows: “Monks, long ago, there was an 
array of a battle between the devas and the asuras. Then Sakka, 
the King of Devas, addressed the deva of Tavatimsa saying, ‘If in 
you who have joined the battle there should arise fear, trembling, 
or terror (hair standing on end), just look at the crest of my 
banner, and of those who look at the crest of my banner, the fear, 
trembling or terror that would arise will disappear. 


82. If you do not happen to look at the crest of my banner, watch 
then the crest of the General Pajapati’s banner, and of those who 
look at the crest of the General Pajāpati's banner, the fear, 
trembling or terror that would arise will disappear. 


83. If you do not happen to look at the crest of the General 
Pajāpati's banner, watch then the crest of the General Varuna’s 
banner, and of those who look at the crest of the General 
Varuna’s banner, the fear, trembling or terror that would arise 
will disappear. 


321 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


84. If you do not happen to look at the crest of General Varuna’s 
banner, watch then the crest of the Isana's banner, and of those 
who look at the crest of the General Isana's banner, the fear, 
trembling or terror that would arise will disappear. 


85. Now, oh monks, in those that look up at the crest of the 
banner of Sakka, the King of Devas, or the banners of his 
Generals, Pajapati, Varuna or Isana, any fear, trembling or terror 
that would arise may or may not disappear. 


86. Why is that? Because Sakka, the King of Devas, oh monks, is 
not free from lust, not free from ill-will, and not free from 
ignorance; he is subject to trembling, subject to terror, and 
subject to running away. 


87. But I say this to you: if, oh monks, when you have gone into 
a forest, to a foot of a tree or a secluded place, and if fear, 
trembling or terror should arise in you, remember me at that time 
(as follows): 


88. ‘Because of this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One, One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One who has Gone Rightly, the Knower of the Worlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlightened and the Blessed’. 


89. If you, monks, who remember me, whatever fear, trembling 
or terror that would arise will disappear. 


90. If you do not remember me, then remember the Dhamma (as 
follows): 


322 


Thursday: 7. Dhajaggasutta 


91. “The Dhamma of the Blessed One is well-expounded, to be 
realized by oneself, gives immediate result, worthy of the 
invitation “Come and see”, fit to be brought to oneself, and to be 
realized by the wise each in his mind”. 


92. If you monks, who remember the Dhamma, whatever fear, 
trembling or terror that would arise will disappear. 


93. If you do not remember the Dhamma, then remember the 
Sangha (as follows): 


94. “The Order of the disciples of the Blessed One has practiced 
the true way, the Order of the disciples of the Blessed One has 
practiced the straight way, the Order of the disciples of the 
Blessed One has practiced the way to Nibbāna, the Order of the 
disciples of the Blessed One has practiced the proper way. This 
Order of the disciples of the Blessed One that has these four pair 
of persons, the eight kinds of individuals, is worthy of gifts, 1s 
worthy of hospitality, is worthy of offerings, is worthy of 
reverential salutation and is an unsurpassed field for merit for the 
world. 


95. If you, monks, who remember the Sangha, whatever fear, 
trembling or terror that would arise will disappear. 


96. Why is that? Because, oh monks, the Tathāgata who is 
worthy and fully enlightened, is free from lust, free from 111 will, 
free from ignorance; he is without fear, without trembling, 
without terror and does not run away. 


97. This the Blessed One said. The Accomplished One, the 
Teacher, having said this, furthermore spoke these words: 


323 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


98. Oh monks, when in a forest or at the foot of a tree or ata 
secluded place, remember the Enlightened One. No fear will 
arise in you. 


99. If you do not remember the Buddha, the Chief of the World, 
the Leader of Men, then remember the Dhamma that leads to 
salvation and is well-taught. 

100. If you do not remember the Dhamma that leads to salvation 
and is well-taught, then remember the Sangha, the unsurpassed 


field for merit. 


101. Thus, oh monks, in you who remember the Buddha, the 
Dhamma, the Sangha, fear, trembling or terror will never arise. 


End of Dhajaggasutta. 


324 


Friday: 8. Atanatiyasutta: 


8. ATANATIYASUTTA 


102-103. In order that the cruel non-human beings (demons) and 
others who have no faith in the well-esteemed Dispensation of 
the Lord and who always do evil, may not injure the four 
congregations of people and to keep them from danger, the One 
of Great Courage preached this protective Sutta. Oh good people! 
Let us recite this Sutta. 


104. Homage to the Vipassi Buddha, possessed of the eye of 
wisdom and splendor; homage to Sikhi Buddha, compassionate 
toward all beings. 


105. Homage to the Vessabhū Buddha who has washed away all 
the defilements and who possesses good ascetic practices. 
Homage to Kakusandha Buddha who defeated the army of Mara. 


106. Homage to Konagamana Buddha who had eradicated all evil 
and lived the holy life. Homage to Kassapa Buddha who had 
gotten free from all defilements. 


107. Gotama the Buddha preached this doctrine which removed 
all suffering. Homage to this son of Sakyas (Gotama Buddha) 
from whose body emanated rays of light and who was glorious. 


108. In this world, those who have extinguished all the heart of 
passions and who, through insight, have perceived things as they 
really are — these persons (Arahants) never slander, and are 
great and free from fear. 


325 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


109. They pay homage to the Gotama Buddha who works the 
benefit of gods and men, who is endowed with wisdom and 
perfect conduct, who is great and free from fear. [Let my homage 
be to those persons (Arahants) too]. 


110. Those seven Buddhas and the other hundreds of crores of 
Buddhas — all these Buddhas are equal only to those who are 
unequaled; all these Buddhas have great power. 


111. All these Buddhas are endowed with ten kinds of strength 
(power)! and wisdom of fearlessness. All these Buddhas admit 
that they possess the lofty state of Eminence (i.e. Omniscience). 


' Dasabala- n. the Lord Buddha, possessor of tenfold powers in physical 
strength and perception the tenfold power in physical strength refers to being 
equivalent to the strength often six-tusked king elephants and the following 
ten powers of perception:- 

1. thanatthanafiana- intellectual power to discern right from wrong, 
2.kammavipakafiana- perceiving the moral or unmoral nature of 
consequences, 

3. sabbatthāgāminī patipadafiana- perceiving the cause of being consigned 
to various kinds of existences, 

4. anekadhatu nānādhātulokaiiāāņa- knowing the infinite and varied entities 
of the universe, 

5. nanadhimuttifiana- knowledge of every wish and want, 

6. indriya paro pariyafiana- perceiving the degree of maturity of controlling 
faculties, 

7. jhanavimokhadi fiana- knowledge of ultramundane experiences (jhāna), 
nature of emancipation from worldly attachments (vimokkha) and the like, 

8. pubbeniväsänussatiñäna- knowledge of past existences, 

9. dibbacakkhufiana - perceptive power of the divine eye (Sattanam 
cutüpapatafiana = knowledge of birth and death of all beings). 

10. asavakkhaya fiana- cognizance of nirvana as the ultimate dissolution of 
befuddling taints. 


326 


Friday: 8. Ātānātiyasutta 


112. These Buddhas, being fearless among the (eight kinds of) 
congregations, roar the lion’s roar, and they set in motion in the 
world the Wheel of Dhamma which cannot be turned back. 


113. These leaders of the world are endowed with 18 special 
gualities particular to the Buddhas. They possess 32 major marks 
and 80 minor marks of *a great man”. 


114. All these Best of Sages shine with surrounding halos; all 
these Buddhas are Omniscient. All these Buddhas are those 
whose defilements are extinguished, and they all are conguerors. 


115. These Buddhas possesses a radiant light, mighty power, 
great wisdom and great strength, great compassion and 
unshakable concentration. They work for the happiness of all 
beings. 


116. They are, for beings, the islands, the lords, the supporting 
ground, the protectors, the shelters, the havens, the friends, the 
comforters, the refuges, and they seek welfare (for all beings). 


117. All these Buddhas are the dependable support for the world 
of gods and men. With respect, I bow my head at the feet of these 
Supreme Ones (Unsurpassed Men). 


118. I pay homage to these Tathagatas by words and by thoughts 
always — while I am lying down or sitting or standing or 
walking. 


119. May the Buddhas who are peacemakers protect you and 


bring you happiness. Being protected by them, may you be free 
from all dangers. 


327 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


120. May you be free from all disease, may all worry and 
anxieties avoid you. May you overcome all enmity and may you 
be peaceful. 


121. By the power of their truthfulness, virtue, patience and 
loving-kindness, may those Buddhas protect us by helping us to 
be free from all disease and to be happy. 


122. There are in the eastern direction (of Mount Meru) beings 
called Gandhabbas who are of mighty power. May they also 
protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy! 


123. There are in the southern direction (of Mount Meru) divine 
beings called Kumbhandas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy! 


124. There are in the western direction (of Mount Meru) Nāgas 
(divine serpents) who are of mighty power. May they also protect 
us by helping us to be free from all disease and to be happy! 


125. There are in the northern direction (of Mount Meru) the 
divine beings called Yakkhas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free from all disease and 
to be happy! 


126. There is Dhatarattha in the east, Virülhaka in the south, 
Virüpakkha in the west, and Kuvera in the north. 


328 


Friday: 8. Ātānātiyasutta 


127. These four mighty Kings are the protectors of the world and 
have large retinues. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy! 


128. There are deities who live in the sky and who are of mighty 
power, deities who live on the earth and who are of mighty 
power, and there are nagas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 


happy. 


129. There are deities of great power who live in (have faith in) 
this Dispensation. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy. 


130. May all calamities avoid you. May sorrow and disease be 
destroyed! May there be no dangers to you. May you have 
happiness and a long life! 


131. For him who has the habit of paying homage and who 
always respects the elders, four things increase, namely, life 


span, beauty, happiness and strength. 


End of Ātānātiyasutta. 


329 


330 


Saturday: 9. Angulimālasutta, 10. Bojjhangasutta % 11. 
Pubbaņhasutta 


„Saturday: (1.3) 
9. ANGULIMĀLASUTTA 


132. Even the water with which the seat of one who recites this 
protective Sutta is washed, destroys all calamities. 


133. This Sutta also brings about an easy delivery for expectant 
mothers at the very moment it is recited. Oh good people! Let us 
recite this protective Sutta delivered by the Lord of the world to 
the Venerable Angulimāla, which has great power and lasts for 
the entire world cycle. 


134. Oh, sister! Ever since I was reborn in this Noble Birth, I do 
not remember intentionally taking the life of a being. By this 
utterance of truth, may there be comfort to you and to the child in 
your womb. 


End of Angulimālasutta. 


331 


332 


Saturday: (2.3) 
10. BOJJHANGASUTTA 


135-136. Having known by way of experience the seven kinds of 
dhamma called Factors of Enlightenment which destroy all 
sufferings of beings who wander through this Samsāra (round of 
rebirths) and which defeat the army of Māra, the Evil One, these 
excellent persons were liberated from the three kinds of 
existence. They have reached (lit. gone to) Nibbana where there 
is no rebirth, ageing, disease, death and danger. 


137. Oh good people! Let us recite Bojjhangasutta which 1s 
endowed with the aforementioned attributes, which give not a 
few benefits and which is like a medicine and a mantra. 


138-140. These seven Factor of Enlightenment, namely, 
mindfulness, investigation of dhammas, effort (or energy), zest, 
tranquility, concentration and equanimity, which are well- 
expounded by the All Seeing Sage, promote, when practiced 
repeatedly, penetration of the Truth, cessation of suffering and 
knowledge of the Path. By this utterance of truth, may there 
always be happiness for you. 


141. Once when the Lord saw Moggallāna and Kassapa being 
unwell and suffering, he preached the seven Factors of 
Enlightenment. 


142. They, having rejoiced at the discourse, immediately were 
freed from the disease. By this utterance of truth, may there 
always be happiness to you. 


143-144. Once when the King of the Dhamma was oppressed by 
disease, he had the Venerable Cunda recite the discourse 


333 


Parittapāļi Part II: Main Suttas 


respectfully, and having rejoiced at the discourse was 
immediately cured of the disease. By this utterance of truth, may 
there always be happiness to you. 


145. The diseases of the three Great Sages that were eradicated 
reached the stage of never occurring again like the mental 
defilements eradicated by the Path. By this utterance of truth, 
may there always be happiness for you. 


End of Bojjhangasutta. 


334 


Saturday: (3.3) 
11. PUBBANHASUTTA 


146. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Buddha. 


147. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Dhamma. 


148. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets, or, unpleasant bad dreams there are, 
may they go to nothing by the power of the Sangha. 


149. May all suffering beings be free from suffering. May all 
fear-struck beings be free from fear. May all grief-stricken beings 
be free from grief. 


150. For the acguisition of all kinds of happiness, may all deities 
rejoice in the accomplishment of merit which we have thus 
acguired. 


151. May you all practice charity with faith (in the Triple Gem). 
May you always keep moral precepts! May you all rejoice in 
mind-development! May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 


152. By the power of those Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 


335 


Parittapāļi Part Il: Main Suttas 


153. Whatever treasures be either here or in the world beyond, or 
whatever precious jewel is in the world of the deities, there is 
none egual the Accomplished One. In the Buddha is this precious 
jewel. By this utterance of truth, may there be happiness. 


154. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Dhamma. In the 
Dhamma is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 


155. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Sangha. In the Sangha is 
this precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 


156. May there be all blessing. May all deities give protection. 
By the power of all Buddhas, may all beings be happy. 


157. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Dhammas, may all beings be happy. 


158. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Sanghas, may all beings be happy. 


159. The Lord who is possessed of Great Compassion fulfilled 
all the Perfections for the benefit of all beings and reached the 
highest state as the Fully Enlightened One. By this utterance of 
truth, may there always be happiness for you. 


160. That joy-enhancer of the Sakyas was victorious at the foot 


of the Tree of Enlightenment. Even so, may there be victory. 
May you attain joyous victory. 


336 


Saturday: 3.3 11. Pubbanhasutta 


161. That joy-enhancer of the Sakyas rejoices having reached the 
highest state at the spot which is undefeatable, the best on the 
earth, and the consecration place of all Buddhas. 


162. On the day meritorious deeds are performed, the stars are 
auspicious, blessings are auspicious, daybreak is auspicious, 
waking is auspicious, the moment is auspicious, and the time is 
auspicious. Offerings made to the holy ones on such a day are 
well-offered. 


163. On such a day all bodily actions are felicitous, all verbal 
actions are felicitous, and all mental actions are felicitous. These 
three kinds of action are established in felicity. 


164. People do good actions and therefore get good results. 
Having obtained good results and growth in the Dispensation of 
the Buddha (Buddhasāsana), may you have bliss, be free from 
disease and be happy together with all your relatives. 


End of Pubbanhasutta. 


337 


338 


PART III 


(CLOSING CEREMONY) 


340 


Part IIT: Closing Ceremony 


1. FOUR KINDS OF CONTEMPLATION 
(CATUPACCAVEKKHANA) 


1. On Robes (Civare) 

Considering thoughtfully, I use the robes only for 
protection from cold, heat; from contact with flies, mosquitoes, 
wind, sun and creeping beings, and only for the purpose of 
covering the body that cause shame. 


2. On Alms-food (Piņdapāte) 

Considering thoughtfully, I use alms food neither for 
amusement, nor for intoxication, nor for smartening, nor for 
beautification, but only for the survival and continuance of this 
body, for ending its afflictions, and for assisting the holy life, 
considering: “Thus I will destroy any old feelings (of hunger) 
and not create new feelings (from overeating), and I will 
maintain myself blamelessly and live in comfort". 


3. On Dwelling Place (Senasane) 

Considering thoughtfully, I use the dwelling place only 
for protection from cold, heat; for protection from contact with 
flies, mosquitoes, wind, sun and creeping beings, and only for the 
purpose of warding off the inclemency of climate and for the 
enjoyment of seclusion. 


4. On Medicine (Gilānapaccayabhesajje) 

Considering thoughtfully, I use medicinal requisites for 
curing sickness, for protection from any pains of illness that have 
arisen and for the benefit of good health. 


341 


Parittapāļi Protective Verses 


2. MEDITATION ON THE LOVING-KINDNESS 
(METTĀBHĀVANĀ) 


1. May I be free from animosity, may I be free from ill-will, 
may I be free from trouble, may I look after myself with ease. 

2. May all beings living in this university be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

3. May all guardian deities in this university be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

4. May all beings living in this city be free from animosity, be 
free from ill-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

5. May all guardian deities in this city be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

6. May our supporters of the four reguisites be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

7. May our attendants (service performers) be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

8. May all beings living in this country be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

9. May all guardian deities in this country be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

10. May all guardian deities in this Buddha s Dispensation 
be free from animosity, be free from ill-will, be free from 
trouble, and look after themselves with ease. 


342 


Part III: Closing Ceremony 


11. May all beings in this universe be free from animosity, be 
free from ill-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

12. May all guardian deities in this universe be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 


In the eastern direction, in the southern direction, in the 
western direction, in the northern direction, in the south-east 
direction, in the south-west direction, in the north-west direction, 
in the north-east direction, in the upper direction and in the lower 
direction, may all beings, all breathing beings, all living beings, 
all persons, all who have a personality, all women, all men, all 
Noble Ones, all worldlings, all deities, all human beings and all 
beings in the states of deprivation be free from animosity, be free 
from ill-will, be free from trouble, and look after themselves with 
ease. 


3. CONTEMPLATION OF THE BODY 
(KAYAGATASATI) 


There are in this body: 
Head-hair, body-hair, nails, teeth, skin; 
Flesh, tendons, bones, bone-marrow, spleen; 
Heart, liver, membranes, kidneys, lungs; 
Large intestines, small intestines, gorge, faeces, brain; 
Gall, phlegm, lymph, blood, sweat, fat; 
Tears, grease, saliva, mucus, synovic fluid in the joints, urine. 


343 


Parittapāļi Protective Verses 


4. RECOLLECTION ON DEATH 
(MARAŅASSATI) 


All beings have died, die, and will die; 
It is no doubt to me that I will also die. 


5. ASPIRATION 
(PATTHANĀ) 


May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avīci, beings around universes and beings living on earth, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avīci, beings around universes and beings living in water, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avīci, beings around universes and beings living in sky, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

By the power of merit acguired, may all beings, having 
understood the Dhamma of the King of Supreme Dhamma (the 
Buddha), attain to happiness. With pure and easy practice, may 
they attain to the bliss of Nibbāna that is sorrowless, griefless and 
supreme. 

May the True Dhamma long exist; may all beings have 
respect for the Dhamma, may rain well at the right time. 

May the present king (ruler) guard his subjects with 
righteousness like his own son, as righteous kings had done in 
the past. 


344 


Part IIT: Closing Ceremony 


6. THREEFOLD CHARACTERISTIC 
OF BODY-AND-MIND 
(LAKKHAŅATTAYAM) 


When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
transient”, he overcomes unsatisfactoriness — this is the path to 
purity. 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
unsatisfactory”, he overcomes unsatisfactoriness — this is the path 
to purity. 

When one sees with wisdom that “all phenomena are 
soulless”, he overcomes unsatisfactoriness — this is the path to 
purity. 


7. ADMONITION OF THE BUDDHA 
(BUDDHASSA BHAGAVATO OVĀDA) 


*Oh Bhikkhus, strive on diligently, rare is the arising of 
the Buddha in the world, rare is to be a human being, rare is the 
attainment of faith, rare is to be a monk, rare is the listening to 
the True Dhamma. Thus, everyday did the Blessed One 
admonish. Well, Bhikkhus, these are my last words for you: “All 
conditioned things are of a nature to decay — strive on diligently”. 


8. SHARING OF MERITS 
(PATTIDANA) 
For the acquisition of all kinds of happiness, may all 


deities rejoice in the accomplishment of merit which we have 
thus acquired. 


345 


Parittapāļi Protective Verses 


May you all practice charity with faith (in the Triple 
Gem). May you always keep moral precepts. May you all rejoice 
in mind-development. May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 

By the power of the Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 


9. DEDICATION TO THE TRIPLE GEM 
(RATANATTAYAPUJA) 


I pay homage to the Buddha by the practice of charity, 
morality, and meditation in conformity with the Nine 
Supramundane Dhammas (four Paths, four Fruitions and 
Nibbana). 

I pay homage to the Dhamma by the practice of charity, 
morality, and meditation in conformity with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

I pay homage to the Sangha by the practice of charity, 
morality, and meditation in. conformity, with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

Owing to this moral practice, may I really be free from 
aging and death! 


Well done! Well done! Well done! 
(Sadhu! Sadhu! Sadhu!) 


346 


THU MUC TÜ PALI 


A 
abhabba 38, 39 
abhabbatā 39 
abhikkantavaņņā 12 
abhikkantāya 12 
abhinanditvā 142 
abhinikkamanam 25 
abhiññaya 140 
abhiru 96 
abhisamecca 48 
abhiseke 161 
abhivādanasīlissa 131 
abhivādetvā 12 
abyāpajjhā III.2 
abyāpajjhaparamatāya HI.1 
abyāpajjho III.2 
accha 9 
acchambhī 96 
acintayum 13 
addhā III.9 
adesayi 40, 41 
adhittheyya 56 
adho 55, III.5 
aditthā 52 
aggappatto 161 
aggito 9 
aham 1.4 
ahafica 87 
ahi 9, 64 
ahimsāya 103 
ahosi 81 
ajatim'ajarabyadhim 136 
ajjhabhasi 12 
akaliko 91 
akaliko L5 


akantam 146, 147, 148 


A 

akkhatam 67 
amanussato 9 
amanussehi 102 
amatam 31, 34, 136 
amhakam HI.2 
amhehi 5, 150 
amhenurakkhantu 121 
amhenurakkhantu 122, 123, 

124, 125, 127, 128, 129 
anāgatā L.4 
anakula 17 
ananugiddho 49 
anariya HI.2 
anathapindikassa 12, 80 
anatimānī 48 
anattā”ti III.6 
anavajjāni 18 
anavajjatā HI.1 
anekagunasangaham 137 
anekasatakotiyo 110 
angTrasassa 107 
aniccā”ti III.6 
anīghā 8, HL2 
anīgho III.2 
afijalikaraniyo 1.7, 94 
aññam L.4 
aññatara 12 
antagunam IH.3 
antalikkhe 28, 43, 44, 45 
antalikkhepi 78 
antam IH.3 
anudisāya HI.2 
aņukathūlā 51 
anumoditvā 6 


anupaggamma 57 


A 
anupāyāsam 
anussaratam 
anussaretha 
anussareyyātha 
anutrāsī 
anuttaram 
anuttaram 
anuttaro 
anuttaro 
apādakehi 
apādako 
apalāyī ti 
aparājitapallanke 
aparimāņam 
aparimāņam 
apatanā 
apetayam 
apisuņātha 
appagabbho 
appakicco 
appamādena 
appamādo 
appamāņo 
appamattā 
appasannehi 
appativattiyam 
araham 
araham 
arahantanafica 
arahato 
arakkham 
arafifiagatanam 
arafifie 
ariya 
ariyasaccāna 
ariyasaccāni 
ariyāya 
arogā 


Thư Muc Từ Pali 


A 
I.S arogena 


121, 122, 123, 


89, 92, 95 124, 125, 127, 128, 129 
98 asaddhammato 9 

87, 90, 93 asambadham 55 
96 asampakampiyo 35 

94, 100 asanditthito 9 
1.7 asappurisato 9 

41, 88 asevana 14 
1.3 asokam 23, M.S 

61 assa 9 

62 assu IH.3 

96 atha 12, 81, 82, 83, 

161 84, 90, 93, 99, 100 

54 athāparam 97 

55 athopi 28 

76 atītā 1.4 

70 atragacchantu 1 

108 attabhāvapariyāpannā HI.2 

49 attānam HI.2 

49 attano 8 

H2 attano’va HI.5 

19 attasammāpaņidhi 15 

64 attha 33 

29 attha 94 

102 atthaladdhā 164 
112 atthamamadiyanti 36 

88, 96 attharasahi 113 
L3 atthasi 12 
152, III.8 atthattimsafica 10 
I.1,3 atthi 1.4, 30, 74, 

9 153, 154, 155 

87 atthi III.3 

98 atthimifijam III.3 
III.2 avamangalañca 146, 147, 148 
22 avaficana 76 

35, 36 avecca 35 
134 averā HI.2 
164 averamasapattam 55 


348 


Thu Muc Từ Pali 


A A 
avero III.2 avirūļhichandā 42 
avīcito I.S avītadoso 86 
avidūre 52 avītamoho 86 
avītarāgo 86 
ayam 2 

A A 
ābādhā 144, 145 ānubhāvena IH.S 
āhuneyyo 94 ārakkhadevatā III.2 
āhuņeyyo 1.7 arakkhasu 6 
akankhamana 13 arame 12, 80 
akasattha 128 āratī 19 
ākāsecarā III.5 asabham 111 
amantayami IH.7 āsane 118 
āmantesi 81 āvajjetvā 25, 75 
āņākkhettamhi 59 āyantu 4 
ānandatthero 25 āyasmā 25 
āyu 131 

I I 
idam 97 imam 69, 71, 107, 137 
idamavoca 97 imasmim III.2 
idampi 30, 31, 32, 33, imassa HII 
34, 35, 36, 38, 39, 40, imaya III.9 
41, 42, 153, 154, 155 Isanassa 8, 85 
iddhimanto 129 iti HLI 
idha 30, 129, 153, 154, 155 itipi 88 
itipi 1.3 
itthiyo III.2 


349 


Thu Muc Từ Pali 


U 
uda 39 
udakam 77 
udakampi 132 
udakato 9 
udakecara HII 
udariyam HII 
uddham 55 
uddham III3 
udetayam 68 
ujü 48 
ujupatipanno 1.7 
ujuppatipanno 94 
ullokayatam 81, 82, 83, 84, 85 
unhassa HII 
unnanabhi 64 
upaddavato 9 
E 

ehipassiko 1.5, 91 
ekada 143 
ekam 12, 80 
ekamantam 12 
ekaputtamanurakkhe 54 
ekaraja 68, 70 
ekasmim 141 
erapathehi 60 
esa 77 
esa 1.7, 94 
esanā 69 
etadavoca 81,97 
etādisāni 24 
etam 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 56 


350 


U 
upapāramiyo 25 
uparimāya HI.2 
upasankamitvä 12 
upatthānam 17 
upatthapetvā 25 
upavadeyyum 50 
upetā 113 
uppādessāmi HII 
uppajjeyya 81,87 
uppannānam HII 
utrāsī 86 
uttamam 1.4 
uttamangena L4 
uttaram 126 
uttarasmim 125 
uttarāya HI.2 
utu HI.1 
E 

etāni 33 
etāvatā 150 
ete 4, 110, 114, 117 
etena 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 40, 41, 


42, 140, 142, 144, 
145, 153, 154, 155, 159 


etena 1.4 
etesu 33 
ettāvatā III.8 
ettha 4 
evam 12, 80, 87, 101 
evamādiguņūpetam 47,137 
evameva 160 
evampi 54 


obhāsetvā 
opaneyyiko 


kāhāmi 
kakusandhassa 
kālena 

kāmesu 
kamma 
kammāni 
kammantā 
kampati 

kafici 
kaņhāgotamakehi 
kaņtakato 
kappatthāyim 
karaņīyamatthakusalena 
karīsam 
karonto 
karotha 

karoti 
kãruññacittam 
kassapam 
kassapassa 
katā 

katam 
kataññuta 
katapuññata 
kate 


khalito 
khamatu 
khantī 


Thu Muc Từ Pali 


12 


L5, 91 


1.4 
21 


O 


osadhafica 
ovadi 


katthaci 
katum 

katvā 

katvāna 
kayakammam 
kayassa 

kaye 

kayena 

keci 

kesa 

kevala 
kevalakappam 
kibbisakaribhi 
kilesāva 
kilomakam 
kiücapi 

kifici 


kissa 
koņāgamanassa 
kotīsatasahassesu 
kukkura 

kulesu 

kusalam 

kuvero 


Kh 
khantimettābalena 
khāņukato 
khayam 


351 


137 
III.7 


31, 37, 47, 50, 
153, 154, 155 
86, 96 

106 

26 

9 

49 

HH 

126 


121 


kheļo 
khemam 
khemino 
khīņabījā 


G 


gabbhassa 
gabbhavokkantim 
gabbhavutthānam 
gacchāmi 
gacchanti 
gacchantu 
gamane 
gambhrrapaññena 
gaņanā 

gaņhantu 
gaņhitum 

gāravo 

gatā 

gāthāya 


^ 


atakanafica 
atatthacariyam 
atibhi 

atibhi 


= = = = 


c'āmanāpo 
c'ānupaddavā 


Thu Muc Từ Pali 


146, 147, 148 
II.5 


352 


Kh 
khinam 42 
khinasava 114 
khippam’antaradhāpesi 27 
kho 12, 81, 85, 87 
khuddamācare 50 
G 
gatī 116 
gedham 57 
gelafifienabhipilito 143 
ghoram 58 
gilānapaccayabhesajjaparikkhāra 
m HLI 
gilane 141 
gimhanamase 40 
gimhe 40 
gona 9 
gotamam 109 
gotamasasanamhi 34 
gunagunagahanabyavata 4 
gutta 70 
guttiya 103 
Ñ 
ñatva II.5 
fiaya'patipanno 1.7 
ñayappatipanno 94 
C 
ca I.4, 4, 5, 7, 13, 14, 


15, 16, 17, 18, 19, 20, 


Thu Muc Từ Pali 


C 


21, 22, 29, 38, 47, 
48, 49, 50, 55, 60, 
63, 69, 71, 76, 79, 

103, 104, 105, 106, 

110, 116, 119, 120, 

121, 122, 123, 124, 

125, 127, 128, 128, 

129, 135, 140, 142, 
145, 149, 150, 162 


cakkavale III.2 
cakkavāļesu 1,5,26 
cakkhumā 68, 70 
cakkhumantassa 104 
caņda 9 
caņdehi 102 
caññe 110 
capi 108,118 
caram 56 
carati 69 
cariyayo 25 
cassa 48 
Ch 
chabyaputtehi 60 
chaccabhithanani 38 
chambhī 86 
J 
jahitā 37 
janā 108 
janapadarogato 9 
jarāmaraņamhā HII 


353 


C 
catassannam 103 
cattari 1.7, 33, 94 
cattaro 127, 131 
catubbhi 35 
catūhapāyehi 38 
catupaccayadāyakā III.2 
catuppadehi 61 
catuppado 62 
ce 82, 83, 84, 90, 
93, 99, 100 
cetasā 39 
ceva 118 
cevanuyufijanto 46 
cime 136 
cintayimsu 10 
ciram IH.S 
cirassam 67 
cittam 23 
cīvaram HI.1 
corato 9 
cundattherena 143 

Ch 
chambhitattam 81, 82, 
83, 84, 85, 87, 89, 
92, 95, 101 

J 
jātaveda 76 
jātim 25 
jātiyā 134 
jāto 134 


Thu Muc Từ Pali 


J J 
jātuggabbhaseyya 57 jayo 160 
jayamangalam 14 jetavanam 12 
jayamangale 160 jetavane 12, 80 
jayanto 160 jinā 114 
jayassu 160 jine 75 

jīvitā 134 

T T 
thanam’uttamam 111 thane 118 
thanaso 144 thita 12 

D D 
damsamakasavat’atapa HLI damsamakasavat'atapasarisapasa 

mphassanam HLI 

T T 
taco HI.3 tasa 51 
tam 1.4, 6, 11, 24, 27, tasmā 29 

47, 59, 67, 68, 68, 70, tasmim 81, 87 

70, 73, 79, 85, 86, tassa I.1,3,39 

96, 103, 133, 142, 143 tath'ev'aham III.4 
tamhā 144 tathā 138 
tāņā 116 tathāgatam 43, 44, 45 
tankhane 133, 142 tathāgatassa 25 
tapassino 105, tathāgate 118 
tapo 22 tathāgatena 30, 153, 154, 155 
taraccha 9 tathāgato 96 


354 


Thu Muc Từ Pali 


T 
tathapare 138 
tathupamam 35, 40 
tatiyampi 12 
tatra 81 
tāvatimse 81 
tayājja 70 
tayajja’gutta 68 
tayassu 37 
te 33, 34, 36, 36, 42, 

69, 69, 71, 71, 81, 


108, 111, 114, 127, 
130, 134, 140, 142, 
142, 144, 145, 145, 
156, 157, 158, 
159, 163, 164 


tehi 119 
tejena 72, 152 
tena 31, 32, 74, 134 
tenupasankami 12 
TH 
thavara 51 
D 
dadantu 151 
dakkhinasmim 123 
dakkhiņāya II.2 
dakkhiņena 126 
dakkhiņeyyā 33 
dakkhiņeyyo I.7, 94 
daļhena 34 


tepi 


121, 122, 123, 


124, 125, 127, 128, 129 


tesāham 
tesam 

thitiya 
tibhava 
tinnannampi 
tiriyañca 
tisaraņasaraņā 
tisso 

tīsu 

tittham 
titthatu 
tividham 
tiyama-rattim 
tumhaka 
tumhakam 
tuvam 

tuvam 

tvam 


TH 


therass'angulimālassa 
therassa 


D 


dānam 

dãnañca 

dāni 

dantā 

dasa 

dasabalūpetā 
dassanam 
dassanasampadāya 


355 


117 


24, 121 


IH.1 
136 


133 
73 


Thu Muc Từ Pali 


D 

dassanena 57 
dassenti 46 
davaggi 72 
davaya HLI 
desayi 141 
desesi 103, 107 
desitam 11 
dev'anumodantu 150 
devà 4, 5, 7,13, 
123, 128, 129 

devadevena 11 
devamanussanam 1.3, 88, 109 
devamanussapüjitam 43, 44, 45 
devānam 81 
devānamindassa 85 
devānamindo 81, 86 
devanumodantu III.8 
devarājassa 82, 83, 84, 85 
devasurasangamo 81 
devat'agata 151 
devatā 1, 12, 26 
devatāgatā HI.8 
deve 81 
devo MIS 
dibbamantagadam 58 
digha 51 
dighayuko 130 
dinnani 33 

DH 

dhajaggam 81, 82, 82, 
83, 84, 85 

dhamm'ānubhāvena 147 


D 
dīpā 116 
dīpi 9 
disābhāge 122, 123, 124, 125 
disam 126 
disāya III.2 
disvā 141 
ditthā 52 
ditthapadassa 39 
ditthifica 57 
diva 29 
divasam 68 
divase III.7 
doso 1.4 
dukkha”ti II.6 
dukkhamiccheyya 53 
dukkhappattā 149 
dukkhe II.6 
dukkhite 141 
dullabhā II.7 
dullabham HI.7 
dullabho III.7 
dunnimittam 146, 147, 148 
dūre 52 
dussupinam 146, 147, 148 
dutiyampi 12 
duvidh'ottamam LS 
dvadasahi 10 
dvipadakehi 61 
dvipadako 62 
DH 
dhamma 1.6, 37, 131 
dhammabalam 75 


dhammacakkappavattanam 25 


Thu Muc Từ Pali 


DH 
dhammacariya 18 
dhammam 1.2, 44, 90, 

92, 93, 99, 100, 
101, 107, 138 
dhammam HII 
dhammañca L.6 
dhammanudhammapatipattiya 
III.9 
dhammarājāpi 143 
N 
n'aññamaññassa 53 
n'atimaññetha 53 
n'atthi 1.4 
na 23, 30, 31, 32, 36, 
47, 50, 53, 53, 57, 
79, 101, 153, 154, 155 
nābhijānāmi 134 
nadantete 112 
nādhigacchanti 10 
nāgā 124 
nāgā 128 
nagare III.2 
nakhā HI.3 
nakkhattato 9 
namassāma 43, 44, 45 
namassāmi 68, 70 
namassanti 109 
namatthu 104, 105, 
106, 107 
namatthu 69, 69, 71 


DH 
dhammasākacchā 21 
dhammassavaņakālo 2 
dhammassavaņam 20 
dhammavaram 40, 41 
dhamme 1.6, 31, 

32, 135, 154 
dhammena 31 
dhammesu 19 
dhammo 1.5, 64, 91 
dhatarattho 126 
dhīrā 42, 115 

N 

namo 1.1, 3, 65, 69, 71 
nānā 9 
nānābhayato 9 
nānārogato 9 
nandivaddhano 160 
narāsabham 99 
nāseti 58 
nāthā 116 
nāthassa 102 
nātho 141, 159 
natthi 77 
natthisambhavam 42 
nava 25 
nava 42 
navañca III.1 
nāyakā 113 
ne 29 
neva 46, 67 
nhāru HI.3 
nhãtakassa 105 


N 


nibbānagāmim 
nibbanasacchikiriya 
nibbanasukham 
nibbānāya 
nibbanti 
nibbattam 
nibbhayā 
nibbhayam 
nibbindati 
nibbutā 
nibbutim 
nibbuto 

niecam 
niddukkhā 
nikkāmino 


P 


pabbajitabhāvo 
paccassosum 
paccattam 
paccekanañca 
pacchimabhave 
pacchimasmim 
pacchimāya 
pacchimena 
paccuppannā 
pādā 
padakkhiņam 
padakkhiņāni 
padakkhiņe 
padam 


Thu Muc Từ Pali 


358 


N 

nikkhanta 76 
nikubbetha 53 
nipako 49 
nisametha 29 

nisinnatthanadhovanam 132 
nisinno 56 
nissoka 149 
nivareti 59 
nivato 20 
nivera I.S 
niyam 54 
niyyanikam 99, 100 
no 30, 82. 83, 84, 
90, 93, 98, 99, 100, 
153, 154, 155 
nopi 85 

P 

pādapamsum 1.4 
pade 117 
padhanacariyam 25 
padipo 42 
pahina 145 
pahiyetha 85 
pahiyethapi 85 
pahiyissati 81, 82, 83, 
89, 92, 95 
pahīyissatī'ti 84 
pāhuneyyo 1.7, 94 
pajam IH.S 
pajāpatissa 82, 83, 85 
pajāya 29 


Thu Muc Từ Pali 


P 
pakarantaresu 25 
pakkha 76 
palayantu 69, 71 
palayiti 86 
pamādarahitā 6 
pamāņavantāni 64 
pamattā 36 
pamodati 161 
pāņā 63 
pana 85 
pāņabhūtatthi 51 
pāņam 134 
pañca 25 
panditanafica 14 
paņidhānato 25 
paņidhī 163 
pāņinam 116 
pāņino 149 
paņītam 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 153, 
153, 154, 154, 155 
paññaya II.6 
pāpā 19 
pāpaggaho 146, 147, 148 
pāpakam 39 
pāpam 47 
pāpam'āgamā 63 
pāpiņo 78 
papphāsam IH.3 
pāpuņantu HI.5 
param 53 
paramam 40 
paramatthapāramiyo'ti 25 
pāramī 159 


pāramiyo 25 


P 
pāramiyo 25 
parāyaņā 117 
pare 50 
pariharāmi HI.2 
pariharantu III.2 
parimucissāmi III.9 
parisānam 103 
parisāsu 112 
parissayam 58, 132 
parissayavinodanappatisallānārā 
mattham HI.1 
parittam 25,27, 47, 59, 

65, 67, 69, 71, 73, 

79, 103, 132, 133 
parivaņņayī 32 
parivārehi 8 
paro 53 
pasatthā 33 
passaddhi 138 
passantu 63 
passati 35 
passati 47 
pathamasmim 40 
pathavīcarā I.S 
pathavippabhasam 68, 70 
pathavippabhaso 68, 70 
pathavissito 35 
pathuvipukkhale 161 
paticchadāya 39 
patiggaņhanti 26 
patighasafifia 53 
patighataya HI.1 
patihankhami HLI 
patijananti 111 
patikkama 76 
patikkamantu 65 


Thu Muc Từ Pali 


P 
patipattiya IH.S 
patirūpadesavāso 15 
patisankhā III.1 
patisevāmi HI.1 
patitthā 116 
patittham'adhigacchanti 78 
pattam HI.5 
pattānuppattidhammatam 145 
patthāya 25 
pattipattā 34 
patto 159 
patvā 77 
pavassatu IH.S 
pavattenti 112 
pihakam III.3 
piņdapātam HI.1 
pisācato 9 
pīti 138 
pittam IH.3 
porāņā III.5 
pubbake 75 
pubbe 15 
pubbo HI.3 
puggalā 33 
Ph 

phāsuvihāro HLI 
phussitagge 40 


pūjā 
pūjaneyyānam 
pūjemi 
punar'eti 
puññakkhettam 
puññakkhettam 
puññakkhettam 
puññam 
puññasampadam 
puranam 
puranañca 
puratthimasmim 
puratthimaya 
puratthimena 
pure 

pürentam 
pürentam 
pūretvā 

purisā 


purisadammasärathi 


purisapuggalā 
purisayugāni 
purisuttame 
puttadārassa 
puttam'ayusa 


Ph 


phutthassa 


23 


Thu Muc Từ Pali 


B 
bahü 13 
bahulīkatā 139 
bahuppadehi 61 
bahuppado 62 
bahusaccafica 16 
balam 131, 152 
balanam 14 
balappatta 152 
balim 29 
bandhami 152 
bandhū 116 
battimsalakkhaņūpetā 113 
bodhipallanke 25 
bodhisambhāre 66, 72 
bodhiyā 69, 71, 140, 160 
bojjhanga 138, 139 
bojjhangañca 137 
bojjhange 135, 141 
bojjhango 138 
brahmacakkam 112 
brahmacārisu 162 
brahmacariyafica 22 
brahmacariyānuggahāya HII 
brahmamantan”ti 67 
BH 
bhaddanta 2 
bhaddante”ti 81 
bhadrani 63 
bhagavā 12, 80, 81, 81, 88, 97 
bhagavā 1.3 
bhagava'ti 88 
bhagavantam 12 


bhagavatā 1.5, 91 


B 

brahmametam 56 
brāhmaņā 69, 71 
brāhmaņassa 106 
brahmano 5 
brūhi 13 
buddh’anubhavena 146 
buddha 1.4, 110, 
114, 119, 152 

buddhadhammehi 113 
buddhagune 25 
buddham 43, 99, 101 
buddham 1.2 
buddhanam 69, 71 
buddhasamasama 110 
buddhasāsane 164 
buddhasettho 32 
buddhatthacariyan’ ti 25 
buddhe 1.4, 30, 40, 41, 153 
buddho 1.3, 64, 88 
buddhuppādo HI.7 
bujjhitvā 136 
byāmappabhāya 114 
byārosanā 53 

BH 

bhagavato 1.1, 3, 65, 81, 94 
bhagini 134 
bhaņāma 11, 27, 47, 59, 
67, 73, 79, 103, 133, 137 
bhaņantassa 132 
bhaņāpetvāna 143 
bhāsitam 28, 73, 133 
bhava 120, 130 


Thu Muc Từ Pali 


BH 
bhavaggā HI.5 
bhavam 36 
bhāvan'ābhiratā 151 
bhavanti 37 
bhavantu 28, 50, 52, 
156, 157, 158 
bhavantv’antaraya 130 
bhavasmim 42 
bhavatu 7, 156, 157, 158 
bhavaye 54, 55 
bhavissati 81, 82, 83, 
84, 85, 89, 92, 95 
bhāvitā 139 
bhayam 27, 81, 82, 83, 
84, 85, 87, 89, 
92, 95, 98, 101 
bhayappattā 149 

M 
mā 62, 63, 130 
madāya HLI 
maggahatā 145 
maggo III.6 
mahabbalā 115 
mahākāruņikā 115 
mahākāruņiko 159 
mahantā 108 
mahantā 51 
mahantam 109 
mahāpabhā 115 
mahāpajjalito 77 
mahapañña 115 
mahāpariccāge 25 
mahapphalāni 33 


362 


BH 
bhikkhave 81, 85, 86, 
87, 89, 92, 95, 96 
bhikkhavo 98, 101 
bhikkhavo”ti 81 
bhikkhū 81 
bhīru 86 
bhīsanam 46 
bhūmatthā 128 
bhūmiyam 78 
bhummābhummā 4 
bhummāni 28, 43, 44, 45 
bhuūjamānā 34 
bhusam 36 
bhūtā 28, 29, 52, 63, 122 
bhūtāni 28, 43, 44, 45, 65 
bhūtapubbam 81 

M 
mahārājā 127 
mahāsattam 66, 72 
mahassāsā 116 
mahātejā 115 
mahātejam 73, 133 
mahāvijjālaye IH2 
mahāvīro 103 
mahesinam 145 
mahiddhikā 110, 122, 
123, 124, 125, 128 
mahimsa 9 
majjapānā 19 
majjhimā 51 
mam 62, 69, 71, 90 
mamam 1.4, 81 


Thu Muc Từ Pali 


M 
mamañhi 89 
mameva 81,87 
mamsam IH.3 
manasā 118 
manasā 34 
mānasam 54, 55 
maņdanāya HI.1 
mangalam 10, 11 
mangalamuttamam 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 
mangalāni 13 
maņisappa 9 
manokammam 163 
mantam 137 
mānusiyā 29 
manussā 13 
manussabhāvo III.7 
manussato 9 
maranti III.4 
mārasenāpamaddane 135 
mārasenāpamaddino 105 
māravijayam 25 
marimsupi III.4 
mārisā 81 
marissāmi III.4 
marissanti III.4 
mātā 54 
Y 
ya 16 
yada III.6 
yadajjhagā 31 
yadatthi 37 


M 

mātāpitā 76 
mātāpitu 17 
matthalungam III.3 
mayham 77 
me 12, 25, 61, 65, 

69, 71, 77, 80, 82 
me 1.4, 77 
medo IH.3 
merurāje 4 
mettam 29, 60, 61 
mettafica 55 
miga 9 
moggallanafica 141 
morayoniyam 66 
moro 69, 71 
muccimsu 142 
mudha 34 
mudu 48 
mūle 160 
munikuñjara 114 
munina 139 
munirajassa 1 
munivaravacanam 4 
müsika 64 
muttakuttama 136 
muttam IH.3 
muttānam 79 
mutto 119 

Y 
yadidam 1.7, 94 
yakanam IH.3 
yakkhā 5, 46, 125 
yakkha 9 


363 


Thu Muc Từ Pali 


Y 
yakkhacorādisambhavā 79 
yam 5, 10, 30, 32, 58, 

81, 82, 83, 84, 85, 89, 

92, 95, 103, 109, 132, 

146,147, 148, 152, 

153, 153, 154, 154, 155 

yamhi 46 
yamkifici 30 
yafica 133 
yafica 26 
yani 28, 44, 45 
yanidha 28, 43, 44, 45 
yaniva 43 
yanta 48 
yāpanāya HI.1 
yasassino 127 
yass'anam 26 
yass*ānussaraņenāpi 78 
yassa 23, 72 
yassānubhāvato 46 

R 
rājā II.5 
rājato 9 
rakkhā 65 
rakkham 152 
rakkhantu 7,119, 151, 

156, 157, 158 
rakkhasādīhi 9 
rakkhatha 29 
rakkhatu HI.5 
rakkhimsu IH.S 
rakkhito 119 
rassakā 51 


364 


Y 

yatha 40 
yatha 54, 77 
yathābhūtam 108 
yathayam 42 
yathindakhilo 35 
yatoham 134 
yātrā HII 
yava HLI 
yavadeva HLI 
yavat'assa 56 
ye L.4, 4, 29, 33, 34, 36, 
51, 52, 69, 71, 

108, 129, 136 

yena 12, 50, 66 
yeva 51, 52, 143 
yo 1.4, 35, 107, 
146, 147, 148 

yoniso HII 
yugani 33 

R 

rata 6 
ratanam 30. 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 

41, 42, 153, 154, 155 

ratthe III.2 
rattim 70 
rattindivamatandito 46 
rattiyā 12 
ratto 29 
rogā 142 


rogāmanussadubbhikkha- 
sambhūtam 27 


Thu Muc Từ Pali 


R 
rogo 130 
rukkhamülagatanam 87 
S 
sā 12 
sabba 150 
sabbā 159 
sabbabhayehi 119 
sabbabhūtānukampino 104 
sabbabhūtesu 54 
sabbabuddhānam 161 


sabbabuddhānubhāvena 156 


sabbadā 1.4, 7, 59, 118, 
140, 142, 144, 
145, 151, 159 
sabbadassinā 139 
sabbadevatā 156, 157, 158 
sabbadhammānubhāvena 157 
sabbadhamme 69, 71 
sabbadhi 106 
sabbadukkhāpanūdanam 107 
sabbadukkhavināsane 135 
sabbakālam 4 
sabbalokahitatthāya 11 
sabbalokasmi 55 
sabbam'eva 132 
sabbamangalam 156, 157, 158 
sabbaññuno 114 
sabbaññutaññanappativedham 25 
sabbapaninam 59, 159 
sabbapapavinasanam 11 
sabbaroga 120 
sabbasampattisadhakam 5 
sabbasampattisiddhiya III.8 


R 
rukkhamūle 98 

S 
sabbasanghānubhāvena 158 
sabbasantapavajjito 120 
sabbasatta 50, 52 
sabbāsīvisajātīnam 58 
sabbaso 152 
sabbaso’ pi 59 
sabbatha 78 
sabbattha 24, 59 
sabbatthamaparajita 24 
sabbaveramatikkanto 120 
sabbe 6, 8, 29, 63, 63, 
63, 63, 110, 110, 111, 
114, 117, 150, 152 
sabbehi 8, 164 
sabbepi 25, 149 
sabbesānam 115 
sabbesu 5 
sabbeva 28 
sabbitiyo 130 
sabbupaddavajalamha 79 
saccabala’mavassaya 75 
saccakiriyam'akasaham 75 
saccakiriyam'uttamam 74 
saccam 74 
saccaparami 77 
saccavajjena 140, 142, 
144, 145, 159 
saccavajjena 1.4 
sacce 77 
saccena 30. 31, 32, 33, 


365 


Thu Muc Từ Pali 


S 


34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42,74, 77, 121, 
134, 153, 154, 155 


sace 81,87 
sadā 102, 119, 156, 157, 158 
sādaram 143 
saddhammam 1 
saddhammarājassa HI.5 
saddhammassavanam III.7 
saddhammo III.5 
saddhasampatti IH.7 
saddhāya 151 
saddhim 8 
saddo 146, 147, 148 
sadevakā 10 
sadevakassa 117 
sādheti 133 
sādhusammate 102 
sagāravā III.5 
saggamokkhadam 1 
saggesu 30, 153, 154, 155 
saha 8, 77, 164 
sahāvassa 37 
sakkacca 28 
sakkassa 85 
sakkāyaditthī 37 
sakkhimsu 67 
sakko 48, 81, 86 
sakuņassa 146, 147, 148 
sakyamunī 31 
sakyānam 160 
sakyaputtassa 107 
sallahukavutti 49 
samadhimanantarikaffiamahu 32 
samādhinā 32 


samādhupekkhā 139 


S 

samāgatāni 28,43, 44, 45 
samaggā 4,6 
samāhito 31 
samam 30, 153, 154, 155 
samananafica 21 
samanta 1 
samatthi 31 
samattimsa 25 
samayam 12, 80 
samaye 81, 87, 141 
sambhatam 150 
sambhavesī 52 
sambodhimuttamam 159 
sambuddhā 110 
sambuddham 98 
samici'patipanno 1.7 
samicippatipanno 94 
samma HI.5 
sammadakkhātā 139 
sammāsambuddhānam 65 

sammāsambuddhassa 1.1, 3 
sammāsambuddho 1.3, 88, 96 
sammoditvāna 144 
samo 32, 77 
sampādetha IH.7 
sampanno 57 
sampattisiddhiyā 150 
samsarantānam 135 
samsāre 135 
samsayo HI.4 
samupabyūļho 81 
samvattanti 140 
samvihitārakkham 66 
samyamo 19 
sañcicca 134 
sanditthiko 1.5, 91 


Thu Muc Từ Pali 


S 

sangaho 17, 18 
sangamagatanam 81 
sangh’anubhavena 148 
sangha 1.8 
sangham 1.2, 45, 93, 100 
sanghañca 101 
sanghañca 1.8 
sanghafihi 95 
sanghe 1.8, 33, 34,35, 
36, 38, 39, 42, 155 

sangho 64 
sangho L8 
sankhara II.6 
santā 4 
santacittā 4 
santam 48 
santi 76, 76, 122, 
123, 124, 125 

santikarā 119 
santindriyo 49 
santo 4,119 
santosahetum 4 
santussako 49 
santutthi 20 
sappurisam 35 
sarabū 64 
saraņā 116 
saraņam 12 
sarantanam 101 
sareyyatha 99, 100 
sariputtassa 73 
sarisapani 64 
sarīsapasamphassānam HLI 
saritva 75 
sasanampi 7 
sasanassa 7 


367 


S 
sasane 6, 102, 129 
satam 33 
satapadī 64 
satim 56 
satisankhāto 138 
satta 135, 141 
sattā 63, 136 
sattannam 65 
sattete 139 
satthā I.3, 88, 97 
sāvakā 33 
sāvakasangho 1.7, 94 
savatthiyam 12, 80 
sayane 118 
sayāno 56 
sedo IH.3 
semham HI.3 
senāsanam HII 
sesañcapi 58 
sevana 14 
sihanadam 112 
sikhī 77 
sikhī 77 
sikhissapi 104 
silabbatam 37 
silaguno 74 
silam 151 
silava 57 
silena 121 
singhanika III.3 
sippañca 16 
sirasā 117 
sirīmato 104 
sirīmato 107 
sīse 161 


sitanubyafijanadhara 113 


Thu Muc Từ Pali 


S 

sitassa HI.1 
siyā 35, 98 
so I.3, 39, 39, 69, 71, 
81, 82, 83, 84, 85, 

88, 89, 92, 95 

soceyy’anuddaya 74 
soham 65 
sokappatta 149 
soko 130 
soļasakarīsāni 77 
sotthanam 10, 13 
sotthi 134, 140, 142, 
144, 145, 159 

sotthim 24 
sotthinā 133 
sotumaggam 4 
sovacassatā 21 
subharo 49 
subhāsitā 16 
sucim 32 
sudesitam 99, 100 
sudesitāni 36 
sugatassa 33 
sugato 1.3, 88, 97 
suhujū 48 
suhutthitam 162 
sūkara 9 
sukham 47,131 
sukhaņo 162 
sukhāvahā 115 
sukhāvaham III.5 
sukhāya III.5 


sukhena 


123, 124, 125, 
8, 130, 


sukhī 
sukhino 
sukhitā 
sukhitā 
sukhitattā 
sumanā 
sumangalam 
sumuhutto 
sunakkhattam 
suņantu 
suņantu 
sufifiagaragatanam 
sufifiagare 
supati 
supatipanno 
suppabha 
suppabhatam 
suppatipanno 
suppayutta 
surājāno 
susikkhito 
sutam 
sutam 
sutto 
suvaco 
suvatthi 
34, 
40, 


suyittham 
svakkhato 


119, 121, 122, 
127, 128, 129 
156, 157, 158 


30, 31, 32, 33, 
35, 36, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, 
45, 153, 154 
162 

1.5, 91 


Thu Muc Từ Pali 


H 
hadayam IH.3 
handa III.7 
haranti 29 
harissavaņņam 68, 70 
harissavaņņo 68, 70 
hatthi 9 
he 11,27, 47,59, 67, 
73, 79, 103, 133, 137 
hessati 101 
hetthimāya HI.2 
hetu 86, 96 
hi 29, 57, 81, 82, 
83, 84, 86, 92, 96 
himsi 62 

hirikopinappaticchadanattham 

HLI 

L 
labhantatthe 164 
laddhā 34 
lasikā III.3 
lena 116 
lohitam IH.3 
lokadhammehi 23 
lokajettham 99 
lokanāthena 73, 133 
lokafica 7 
lokantare 4 

v 
va 28, 44, 45, 


50, 52, 56, 98 


H 

hitam 109 
hitāya 40, 159 
hitesino 116 
homi III.2 
honti 33, 36 
hontu 6, 8, 8, 50, 
134, 149, 151 

hotha 164 
hotu 1.4, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40, 


41, 42, 43, 44, 140, 
142, 144, 145, 153, 
154, 555, 159, 160 
hotūti 45 


huram 30, 153, 154, 155 
L 
lokapālā 127 
lokasmim IH.7 
lokassa 1.7, 7, 117 
lokassā”ti 94 
lokatthacariyam 25 
lokavidũ 1.3, 88 
loke 74, 108, 112 
lokuttaradhammeti 25 
loma III.3 
lomahamso 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 89, 92, 95, 101 
V 
vācākammam 163 
vacasa 118 


vadāmi 
vaddhanti 
vajjesi 
vanappagumbe 
vanavasesā 
vandāmete 
vandāmi 
vanecarā 
vanno 

vāpi 

varado 
varāharo 
varakanakamaye 
varaūūū 

varo 

varuņassa 
vāsamakappayi 
vasantā 

vasanti 

vasanto 

vātehi 
vattajatiyam 
vatvana 
vayamantapi 
vedagū 

vedagū 
veditabbo 
vesāliyā 
vesārajjehupāgatā 
vessabhussa 
vibhāvayanti 
vicayo 

vicchikā 
vicchika 
vicikicchitafica 
vigayha 
vihāramidhamāhu 


Thu Muc Từ Pali 


V 
viharemu 68, 70 
vijjacaranasampannam 109 

vijjacaranasampanno 88 
vijjati 32 
vimuttānam 69, 71 
vimuttiyā 69, 71 
vināseti 132 
vinassamentu 146, 147, 148 
vinassatu 130 
vinayo 16 
vineyya 57 
vinīmutto 120 
viññũ 50 
viūūūhī ti 91 
vipassissa 104 
vipassisum 108 
vippamuttassa 106 
vippamutto 38 
viragam 31 
virajam 23 
viratī 19 
virattacittayatike 42 
viriyam 138 
virülha 164 
virülhako 126 
virüpakkhehi 60 
virüpakkho 126 
visam 58 
visāradā 112 
visesato 6 
vītadoso 96 
vitamiddho 56 
vītamoho 96 
vītarāgo 96 
vītasāradā 108, 109 
vittam 30, 153, 154, 155 
vivajjantu 130 


370 


vivajjayi 
viya 
vo 


voropetā 
vuddhāpacāyino 
vuddhi 
vusīmato 
vuttā 
vutthāsi 
vakkam 
vandāmi 
vande'ham 
var'uttamam 
varam 

vasā 

vasantā 
vayadhammā 
vedanam 
vedanānam 


Thu Muc Từ Pali 


72 

25, 58, 78 
81, 82, 83, 
84, 89, 92, 95 
134 


371 


V 
veditabbo I.1 
veyyābādhikānam HLI 
veyyavaccakara III.2 
vibhūsanāya HI.1 
vihāre III.2 
vihimsūparatiyā III.1 
vijjācaraņasampanno 1.3 
vinipātikā III.2 
viññnhi 1.5 
visuddhaya III.5 
visuddhiya IIL.6 
vo 81 
viharati 12, 80 
va 4, 28, 30, 39, 43, 44, 
45, 51, 52, 81, 82, 83, 
84, 85, 87, 89, 92, 95, 
98, 101, 153, 154, 155 
vācā 16, 39 


372 


SÁCH THAM KHAO 


* Kinh sách tiếng Việt: 

- Kinh Trung Bộ I - Majjhimanikāya I, Đại Kinh Sw Tử Hong - 
Mahāsīhanādasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch, Tu thư Đại học 
Vạn Hạnh, TP. Sài Gòn, Phật Đản 2517 - 1973 

- Tỳ khưu Tăng Định, Kinh Nhật Tung Cư Sĩ, Nxb Tôn giáo, số 25 
Trần Duy Hưng, Hà Nội, 2009 

- Sư Hộ Pháp, Tám Tir, NXB Thành Phó Hồ Chi Minh, 62 Nguyễn 
Thị Minh Khai, Q.1, TP. HCM, 7-2003 

- A.P Buddhatta Mahāthera, Tw Điển Pāli - Việt (thu ngắn), soạn 
dịch Naga Mahā Thera Bửu Chơn, in tại CTQDI / Văn Hữu - Viễn 
Đông, Phó Minh Tự, TP. Hồ Chí Minh, 1977 

- Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, NXB Tổng Hợp Hồ Chí 
Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, 2005 

- Tỳ khưu Đức Hiền, Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ 
Pāļi), NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thị, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 
2009 

- A.P Buddhadatta, Ngữ Pháp Tiếng Pāli, Ty-kheo Thích Minh Châu 
dịch, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, O. 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam, 2002 

- Tiến Sĩ Lily de Silva, Pāļi Căn Bản, soạn dịch Tỳ khưu Đức Hiền, 
NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 2010 

- Mahā Thông Kham (Medhivongs) biên soạn, 38 Pháp Hạnh Phúc, 
TS Bình An Sơn hiệu đính, NXB Tôn Giáo, nhà số 4, lô 11 - Trần Duy 
Hưng - Hà Nội, 2008 

- Ty khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu), Bdi Pháp 
Dhāraņaparittapāļi - Bài Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, lưu hành nội 
bộ, Viên Không. 


€ Kinh sách tiếng Anh: 

- A.P Buddhadatta Thera, New Pāli Course Part II, printed by the 
Colombo Apothecaries’ CO., Ltd. Colombo, Sri Lanka, 1956 

- Mahabodhi Mahavihara - Bodhagaya, Bodhi Vandana, Book Hill, 
New Delhi, India, 2004 


373 


Sách Tham Khao 


- Prof. Aggamahāpaņdita Buddhadatta Mahāthera, The New Pāli 
Course, Part I % II, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka, 2006 

- Venerable B. Ananda Maitreya Mahānāyaka Thera, Pali Made 
easy, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, Nedimala, 
Dehiwala, Sri Lanka, 1997 

- T.W. Rhys David William Stede, Pali - English Dictionary, Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, Bungalow Road, Delhi 110 
007, 1993 


€ Kinh Sách tiếng Myanmar: 

- Thapyaykan Sayadaw Ashin Vāsetthābhivamsa, 
Paritkyinissayathit, Mikhin Irawati book house No.4, Room No. 402, 
Kyitaw Einyā, Pazontaung, Yangon, Myanmar, 1999 

- Myat Kyaw and San Lwin, Pali - Anh - Từ Vựng Phật hoc, 
Publisher Ujishwe, Editor Manager Mgankon, 27 Pyay Road, 
Yangoon, Myanmar, 2002 


® Internet: 

http://www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://roomdieuphap.blogspot.com/2005/08/no_112420797462216725. 
html 


$ CD-ROOM: 

Chatthasangāyana Tipitaka 4.0 của Ngài Goenkaji. 

Chương trình Tự Điền Pali - Việt - Anh, 5 trong 1 của Tống 
Phước Khải. 


374 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Tri Ân: Chư Tăng, Ni và Phật tử nào hùn phước ấn tổng kinh 
mà chưa kịp bó sung vào danh sách thí chủ, xin guy vị lượng tình 
hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghỉ nhận công đức về tỉnh thân 
lần vật chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gân xa đã nhiệt tình 
ung hộ. 

_ Sau đây là Phương Danh Thi Chu đã đóng góp Tinh Tài để 
An Tong Kinh Hộ Trì (Parittapāļi): 


Sư Bà Khiết Minh 15 cuón 
Sư Cô Đạo Tâm 40 cuốn 
(Võ Duc Huy, Võ Duc Tri) 

Sư Cô Hạnh Thiện 40 cuốn 
Sư Cô Quãng Nghiêm, Ph.D 20 cuốn 


Thủ Đức, Đồng Nai 


Đại Đức Thiện Minh 20 cuốn 
Đại Đức Phước Định 10 cuón 
Đại Đức Pháp Tín 5 cuon 
Sadi Viên Tánh 5 cuốn 
Sư Huy 2 cuốn 
Sư Bà Huệ Hương 20 cuốn 
Tu Nữ Quang Hạnh 10 cuốn 
Tu Nữ Minh Giới 5 cuốn 


Thành phố Vĩnh Long 


. ore 
PA 


Thuong Toa Giác Giói 5 cuón 
Thuong Toa Giác Son 5 cuón 


375 


Phuong Danh Thi Chu 


Thành phó Vūng Tàu 


Thuong Toa Chánh Minh 30 cuón 
Thuong Toa Giác Tri 10 cuón 
Su Dàc Pháp 1 cuôn 


Nhóm Phāt Tú Có Thūy (Vūng Tàu) 


GB PT Luong Thi Thanh Thūy 

GB Phāt Tu Luong Hoàng Tung 

GD Phật Tử Lương Minh Triết 

xin h/h thân mẫu Bà Nguyễn Thị Thanh 


50 cuôn 


PT Trần Kim Son 1 cuón 
PT Truong Thi Hóng Cúc ] cuón 
Thành phó Hà Chí Minh 
Thuong Toa Tàng Dinh 10 cuón 
GB Phát tu Có Vāng Thi Nga 10 cuôn 
GD Phật tử Hiên Khánh (Hoa Cuc) 10 cuôn 
GD Phật tử Pham Thị Tuy Vân 20 cuộn 
Chị Nhung 20 cuón 
GD Chú Nam và Cô Van 20 cuôn 
Nhóm Phát Tử Sam Hói Hàng Tháng 
cūa Chüa Ky Vién 
Phát tir Trān Hué Minh 1 cuón 
GD Phật tử Tran Thị Nhi 2 cuón 
Phāt tü Nguyēn Thị Tĩnh 1 cuộn 
I cuc CC nh A. g 
GD Hạnh + Hoàng I 
GD Hà Thị Nhung, Hà Van Loi 5 cuón 


GD Hồ Thi Hạnh 


Phuong Danh Thi Chu 


Gia dinh Thičn Trí - Nhu Hanh 5 cuón 
GB Phật tử Trần Thị Huệ (Tin Huệ) 3 cuốn 
Bé Thiện Đăng 1 cuón 
Phật tử Lê Xuân Quỳnh (Điệu Xuân) 

Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (Điệu Minh) 1 cuón 
Phật tử Lê Khải Giang (Minh Xuân) 

Phật tử Nguyễn Kim Qui 2 cuón 
Phật tử Nguyễn Thị Ngân 2 cuón 
Phật tử Vưu Viễn Tuan 1 cuón 
GB Phật tử Nguyễn Danh Nguyễn 5 cuon 
Phật tử Nguyễn Minh Khôi 3 cuón 
Phật tử Nguyễn Thị Tịnh 1 cuón 
Phật tử Lê Ánh Phượng 1 cuón 
Phát të Trān Thi Kim Cūc 2 cuón 
Phật tử Trần Thị Hải 3 cuón 
Phật tử Trần Thúy Liễn 3 cuón 
Phật tử Dương Văn Thanh 1 cuón 
Phật tử Cô Lành Út Xuân 1 cuón 
Phát tu Huynh Thi Nhon 1 cuón 
Phật tử Lê Thị Cám. làn 
Phật tử Huỳnh Thị Anh Phương 

Phật tử Thái Thị Cập 1 cuón 
Phật tử Lâm Hữu 2 cuón 
Phật tử Nguyễn Quốc Hùng 1 cuón 
GP Phật tử Ma Văn Bi 2 cuón 
Phật tử Lê Thị Tuyết 2 cuón 
Phật tử Châu Công Sang 1 cuón 
Nguyễn Kiêm Thành 1 cuón 
Phật tử Kim Hoàn 1 cuón 
Phát tu Vē Thi Cám Hong 1 cuón 
GD Phật tử Nguyên Tuệ (Lê Hoàng Long) 1 cuốn 


377 


Phuong Danh Thi Chu 


KAANANE NK EN KG EKA eased GAN ea fuia fua NA KANA NA AN EN A NA NAN NG EN —Ó 


GD PT bé Thiện Đăng 1 cuô 
Phật tử Lê Tān Hà, Lê Thị Lan Hương 1 cuón 
Phật tử Niệm Tâm 1 cuón 
Phật tử Nguyễn Thị Cao 1 cuón 
Phật tử Huỳnh Mai Thủy 1 cuón 
Phật tử Oanh Quyên 1 cuón 
Phật tử Đặng Văn Minh 1 cuón 
Phật tử Nguyễn Khắc Trường Kỳ 1 cuón 
Phật tử Nguyễn Thị Loan 10 cuón 
Phật tử Nguyễn Thị Kim Minh 

(54t, cau mong hét bệnh) 20 cuốn 
Phật tử Minh Vinh 


GP Phật tử Ông Bà Châu Gi Thiện 20 cuốn 
Cô Châu Thị Ngọc Sương 20 cuốn 
Cô Châu Thị Minh Trang 40 cuốn 
Phật tử Châu Thị Thúy Nga 5 cuón 
Phật tử Diệp Kim Liên 5 cuón 
Phật tử Châu Nguyệt Thanh 3 cuón 
Phật tử Châu Thanh Hà 3 cuón 
Phật tử Châu Thanh Thong 5 cuón 


Nhóm Phật tử Nguyên Ngọc 4 cuốn 


Nhóm Phật Tử Cô Ba Lang, Q.1 


Phật tử Diệu Chương I 

Phật tử Nguyên Thi Hong 

Phật tử Nguyễn Thị Hường, TN Diệu Linh 
Bác Diệu Hải, Minh Tâm, Mỹ Phượng 


GB Phật tử Kim, Hương, Trí Dũng 
Phật tử Lê Thị Huệ 
(hoi hướng dén Lê Trung Thanh) 


378 


Phuong Danh Thi Chu 


Phāt tu Micheline Trān Thu 3 cuón 
Phật tử Nguyễn Bạch Liên 3 cuón 
(h/h Nguyễn Thành Danh) 

Phật tử Nguyễn Kim Khuê 1 cuón 
(h/h Nguyễn Từ Thiện) 

Phật tử Nguyễn Thị Vinh 1 cuón 
GP Phật tử Hồng Thị Nhơn 5 cuón 


Thành phố Huế 


Đại Đức Tuệ Tâm 5 cuốn 
Sư Cô Từ Niệm 2 cuón 
Sư Cô Liễu Nguyên 2 cuốn 
Sư cô Đàm Hiền 5 cuốn 
Sư cô Huyền Đăng 1 cuốn 
Sư cô Huyền Phương 1 cuốn 
O Mai 10 cuón 


Đại Đức Pháp Tiến 

GB Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 
GD Phat tử Xuân Ngoc 

GD Phat tu Chi Xu 

GD Phat tu Yén 

GD Phật tử Đức Quang Dai 
Phat tu V6 Danh 

GD Phat tú Hoang Thi Luu 
Phat tu Chi Linh, Chi Thuy 
Phat tu Chi Phuong 

Phat tir Dang Thi Hong 
Phat tir Có Huu Huyén 

Tu nū Vién Thanh 

Huyén Vi 

Chi Dinh 


379 


Phuong Danh Thi Chu 


Chi Trang 
Chi Nghia 
Hičn 

Anh Bē 


Thành phố Hà Nội 


Đại Đức Minh Từ 20 cuốn 
Chị Phạm Thị Thủy 400 cuốn 
Phật tử Phạm Ngọc Duyên 20 cuốn 
Cô Nguyễn Thị Hiểu 10 cuốn 
Nghệ Sĩ Ưu Tú Thanh Hằng 30 cuốn 
Nghệ Sĩ Ưu Tú Đinh Thị Lan Hương 5 cuón 

Cháu Tú (16 tudi) 3 cuốn 


Chư Tăng và Phật tử Hải Phòng 


Đại Đức Thích Tục Khang 

Cô Trần Thị Viền 

GD Phat tử Hoang Thị Nhiên 

GB Phật tử Nguyễn Thị Minh Hòa 
Phật tử Nguyễn Thi Cám (bạn Có Viên) 


Nhóm GB Phật Tử Chú Sửu và Cô Vượng 


GD Phật tử Vũ Đình Sửu 
Cô Vũ Thị Vượng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hằng 
Con gái: Vũ Thị Ngân Hà 
Phật tử Trần Trọng Nghĩa 
Phật tử Vũ Thi Thư Hiểu 


GB Phật tử Vũ Công Tường 
Phật tử Trân Thị Kim Dung 


GD Phật tử Phan Thị Vui 
GD Phật tử Mai Anh Dũng 


20 cuôn 


20 cuôn 
10 cuôn 


75 cuôn 


Phuong Danh Thi Chu 


GB Phật tử Lưu Hoàng Tân 
GB Phật tử Bùi Quang Huy 
GD Phat tử Dinh Thị Như Ngọc 
GB Phật tử Lê Hồng Đức 

GD Phật tử Bùi Thị Lân 

GD Phat tử Dang Thị Mai 

GB Phật tử Nguyễn Văn Bách 
GB Phật tử Nguyễn Văn Minh 
GD Phật tử Tran Văn Trường 
GP Phật tử Phạm Văn Hải 
GB Phật tử Trần Vũ Quân 

GB Phật tử Nguyễn Tiên Sơn 
GD Phật tử Vũ Việt Thắng 


GP Phật tử Vũ Thành Huy 5 cuón 


GB Phật tử Nguyễn Phong Nhã và 


Nguyễn Thị Nhã Phương 3: Hou 
GP Phật tử Vũ Thành Hoan | 
GD Phật tử Vũ Thị Tuyēt 10 cuôn 
GD Phật tử Vũ Đức Hoàng 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Hải 10 cuốn 
(cháu Nguyên Việt Dũng) ; 
Phat tu Bui Thi Thu Ha 5 cuón 
Phat tu Dao Bich Huong 5 cuộn 
Phật tử Phạm Thị Thủy 5 cuón 


Nhóm Phật Tử Hồng Kong 
(Cô Phạm Thị Thu Hương) 


Phật tử Bùi Thị Yến 10 cuốn 


Phật tử Bùi Thị Lội 10 cuón 
Phật tử Bùi Thị Hoài 10 cuốn 
Phật tử Dó Thị Ngọc Phương 10 cuón 


Phuong Danh Thi Chu 


Phật tử Nguyễn Minh Phuong 30 cuôn 
Phật tử Nguyễn Chí Vĩ 10 cuón 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 10 cuón 
Phật tử Nguyễn Elvira Phương 40 cuốn 
Phật tử Vô Danh 40 cuốn 
Phật tử Lê Thị Thanh Nhàn 10 cuốn 
Phật tử Mạc Kim Phượng 10 cuón 
Phật tử Trần Thị Lan Hương 10 cuón 


Chị Hiền 20 cuốn 
Phật Tử Lê Thị Kim Anh, USA 20 cuốn 
Phật Tử Diệu Thư, USA 


382 


BIA CHÍ PHĀN PHOI 


HO CHÍ MINH: 

1. Ty khưu Thiện Minh 
Chùa Bửu Quang, 171/10 QL 1A Tổ 8 Khu phố 3, 
P. Bình Chiều, O. Thủ Đức, Tp. Hồ Chi Minh 
Điện thoại: 083. 7290248 - DĐ: 0903870370 

2. Phật tử Trần Thị Lan (Ba Lan) 
42 Lê Lai, Q1, P. Bến Thành, Tp. Hó Chí Minh 
Điện thoại: 083. 8298582 


ĐÀ NĂNG: 

Phật tử Hoàng Thị Lựu 

133 Phan Đăng Lưu, P. H aC ường Nam, 

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3699639 - DĐ: 0905702609 


HUẾ: 

Tỳ khưu Tánh Hiền 

Chùa Tăng Quang, 2/3/91 Nguyễn Chí Thanh, 
P. Phú Hiệp, Tp. Huế 

Điện thoại: 054. 3541597 - DĐ: 01255254888 
HÀ NỘI: 

Phật tử Đỉnh Thị Lan Hương 

Ph ng 1604, Tầng 16, 

Tanhà Điện nước và Xây dựng, 

198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 04 22249328 - DĐ: 0904053468 


LA 
SEO e (AS) < 


383 


PARITTAPAĻI 
Kinh HO TRĪ 
(Phan tích tir ngữ Pali) 
Soan dich: Ty khwu Dire Hién 


Chiu trách nhiém xudt ban: 
NGUYEN CONG OANH 
Biên tập: 

LÊ HỒNG SƠN 


Sửa bản in: 
Tỳ khưu ĐỨC HIẾN 
Thay Cu Sĩ NGO ĐẠO 


Trinh bày Bia & Nội dung: 
Ty khuu METTAGUNA 


NHA XUAT BAN TON GIAO 
Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 
DT: 04. 37822845 - Fax: 04. 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao @ gmail.com 


In 1.000 bán, khổ 14x20 cm tai CTy CP In & DV Da Nāng, 420 Lê Dudn 
Dà Nang. ĐT: 84.511.3823371. Email: daprico@gmail.com. Só xudt 
bán 490-2011/CXB/16-81/TG ngày 19/5/2011. In xong vò nộp lưu 
chiéu tháng ó năm 2011. 


ĐẠI HỌC QUỐC TÉ HOÀNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVADA 

INTERNATIONAL THERAVADA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 

seii manta sangkan tai, 

He (er ri 
pom 


"Cie chí (hat eó sy không tụng dpe là vé nhợ Các nell nhà 
é sy không đứng du (qut dạn à vit nh, Bing nhắc lā vt nur 
Tho cia người dang canh g”. 
La 34) 


NJIH ana nnuy 41 “pip uos 
'YSWWVAIHSVGNVNYIS n "2Ø 21 


° 


š 
H 
1 
š 


i 


= 
> 
Ë 
< 
> 
= 
> 
Ë 


Ty khít Dū Hiển 
Ua Metāguna) 
BA (Myanmar) MA (Sri Lanka) 
PhD Research Scholar (india) 
Chia Huyền Không, Hương Hồ, 
Hương Tà, Huế, Việt Nam 
Điện hoại (44) 0543550138 
Enail ven guns! gmail.com 
ven punat @ yahoo.com 
Tam Tạng Pi Vit (TK. Idacanda) www paliviet info 


Ee 


(Phân tích từ ngữ Pali) 


Soan dịch: Tỳ khuru Đức 


KINH ÁN TONG 
(Free Distribution) 


c) NHÀ XUẤT BẢN TON GIÁO. 
HS ^ pLoss-DL zn 


omong: 
nya ayan yan 


